LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP 
TRONG CỘNG ĐÒNG VÀ XÃ HỘI 
Hợp Tuyền Từ Kinh Tạng Päli 


Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam £hực hiện 
Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tô) ấn tống 





VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 


LỜI PHẬT DẠY 
VÉ SỰ HÒA HỢP TRONG 
CỘNG ĐÓNG VÀ XÃ HỘI 
HỢP TUYẾN TỪ KINH TẠNG PÄLI 


The Buddha”s Teachings on Social 
and Communal Harmony 


An Antholosy of Discourses from the Päli Canon 


by 


BHIKKHU BODHI 
Wisdom Publications 2016 


Việt dịch: 
Nguyên Nhật Trần Như Mai 2018 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


Buddhist Association of the United States 
Chuang Yen Monastery 
2o2o Route 301 
Carmel, NỸ 1o512-3426 —U.S.A. 
October 17, 2017 
To Whom It May Concern, 


This is to confirm that I have given permission to Ms 
Nguyen Nhat Tran Nhu Mai to translate my book, The 
Buddha s Tenchings on Social and Communal Harmony, 1nto the 
Vietnamese language on a strictly free distribution basis. The 
original English-language edition of the book is published 
by Wisdom Publications, Boston, Massachusetts (2016). 


Sincerely yOours, 
24k 


Ven. BhikkhUu Bodhi 





Tác phẩm này được phiên dịch với giấy, phép của Bhikkhu 
Bodhi. Dịch giả giữ bản quyên bản dịch tiêng Việt. Mọi việc in 
ân, phát hành phải có sự đồng ý của dịch giả. 


MỤC LỤC 

ĐÔI NÉT TIỀU SỬ BHIKKHU BODHI........................--2- 5-5 s+szs 5+2 15 
LỜI GIỚI THIỆU của ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA THỨ 14................. 17 
LỜI MỞ ĐẦU của Hozan Alan Senauke.......................-- - + c+ccc2£s+zcs+z 19 
LỜI CẢM TẠ của BHIKKHU BODHI.........................-2- 25 s+5s+x+£++s+2 BI) 
LỜI GIỚI THIỆU của người dịch................... -- - 2 + + e+xe£xe£++xzrxsxez 23 

GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT - NGUÔN GÓC LỜI PHẬT DẠY 
VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG XÃ HỘI........................ 2-5-2 s+Sz+£2£+S+2 b)ếi 
Chương I. CHÁNH KIÊN - Giới thiệu ...........................-- --5- 255 s252zscx2 39 
®)10500:) NV 4 |0) AT TS T00 0n T600 0 6 0 46 
1. CHÁNH KIÊN DẪN ĐẦU..........................-- ¿5c SES*+EEEeEEeErEeereeree 46 
2. HIÊU RÕ BẤT THIỆN PHÁP VÀ THIỆN PHÁP..................... 47 
3. TÍNH ĐA DẠNG CỦA NGHIỆP.......................--- 2 2s x+£E+xx£exez 48 
4. CHÚNG SANH SÓNG CHÉT THEO NGHIỆP CỦA HỌ......... 49 
5. KHI TỰ MÌNH BIẾT RÕ..........................-- 2-52 2 EEEEEEEEeErrkeree 49 
6. GIÁO PHÁP CÓ THÊ ÁP DỤNG CHO BẢN THÂẦN................ 52 
Chương II. RÈN LUYỆN CÁ NHÂN - Giới thiệu.........................---- š7 
II RÈN LUYỆN CÁ NHÂN .......................- -52- Set E1 EEExEEEExcrkrree 62 
TT... 62 
(1) KGG KIỂ Gái b0 bslaisisislxssksaslaslslslsasistslsiztsaslciiloeei 62 
(D] TT ni 100Ïi Để T0 suxsscaibtsdescbdáeoctitsefnftsdfbltodflasiblteii 62 
(5T Tế đói đồ bộ THÍ senvaoaaaiddbiidlatixGlituiaGGabxaftineiuffkeiokieoi 62 
(4) Bố thí của bậc chân nhân......................-- 2-2 2 £+eEx+EE+E+E++rxzez 63 
(G) Bộ thí thực nhậm (Ï] ccscsieidniinidessldaei 64 
(6) Bồ thí thực phẩm (2)...................---¿- 2 2 +seEeE2EEEEEEEEEEEEEEErrkerrrex 64 


[7) HỘ T01 NA bái 102200034664 set 606x604 A600164i16104 61620010 6% 64 


2. GIỚI HẠNH... cocc2cc600 66 0016060412066000 0.10001040400210 4000040116 601854: 64 
(1) Quan sát nội tâm về đạo đức.................-- --¿- + s+xereEeErxeerxree 64 
(2) Thành tựu giới hạnh............................-- 5 3S 3+2 ‡++veeeeeeeseeeeeesrs 66 
(3) Bảo vệ vô lượng chúng sinh ........................- s5 + ss+++sscxesexesesss 66 
ÈÄ Bất thiện và đhÍẾHssiyuaeikxakissdua ta kootanagiillasgilAl0x40614a836064,4L 68 
J7 Cu ỨE tì [hanh TT cás0kebu4214i46410044A10,2u se 68 

3. LOẠI TRỪ NHỮNG CẤU UÉ CỦA TÂM/ 

THANH LỘC TẤN toc 0c 0010 064024440110.0406,44u014mssố 71 
(1) Mười sáu loại cấu uễ của tâm......................-¿- 2-5 +secxeEzEzrxerxree 7] 
(2) Hai loại ý nIỆm............................. c5 2113321133551 .xre 7] 
(3) Thực hành đoạn trừ phiền não....................-- 2 2s s25 ++E+z£+z£+ 73 

TT Tan B c ẽ..ẽãa.ã. 76 
(1) Tứ Vô Lượng Tâm......................... ..-- 5 2+ E32 ESvEeseersrsrrerrsrs 76 
(2) Tâm Từ tỏa sáng như vẳng trăng .......................-- - 2-52 s+zxszesez 71 
(3) Lợi ích của Tâm Từ ..........................- c6 +2 1332 Evssrersrsrrerrsrs 78 
(4) Còn nhiều lợi ích nữa..............................s-ssc<ks295645466551555561566. 78 
() Tâm Từ và Chánh Niệm sai 1801102021222 79 
(6) Đoạn trừ các lậu hoặc (cấu uề)......................---¿- - scxec+xzxxerxses 79 

Chương III. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN - Giới thiệu............................---5- 5-52 83 
II. ĐỐI TRỊ SÂN HẬN.............................-- 2  - 5324k EESEEeEkerkerkerkrree §6 

1. GIẾT SÂN HẬN.......................- - 2 SE SE EEEEEE1111111 11111111011. 86 

2. BA HẠNG NGƯỜI.......................-- -- 2 sSt+EEEEEEEEESEEEEEEEEEEEEEErrkrree §6 

3. HẠNG NGƯỜI GIÓNG CÁC LOÀI RẮN.....................-----5- +: §7 

4. NHỮNG LÝ DO ĐỀ OÁN HẬN ....................----¿- -cccscccrsereeree 88 

5. NHỮNG NGUY HẠI CỦA SÂN HẬN VÀ 
LỢI ÍCH CỦA NHẴN NHỤC....................... - 2 2 + x+EE+EzExerses 89 
(1) Năm mối 04080101 10 901770Ẻ 3n mẽ... ốc 89 
(2) Năm mối nguy hại khác nữa..................... .----- + + + + ++ssvsesereses 89 
(3) Bảy mối TIDUY hÃi..¿.:.c.i-ciestssbeisdslxsblsDAxissisissbe 90 
(4) BỊ người khác tránh Xa........................-- .- c2 ‡++EEEsseeseseseeesrs 92 

6, LOẠI TRU SẤN HỆ N tung o ke kuxtad tua 2466eg, 92 
(1) Mười cách loại trừ sân sận........................ ..-- 55 2+2 *+++ssssseeesesss 92 
(2) Đức Phật dạy năm phương cách ....................... --.-- 5+5 s+++ss+sss2 93 


(3) Tôn giả Sãriputta (Xá-lợi-phất) dạy năm phương cách .............. 94 


7. NHÄÃN NHỤC TRƯỚC SỰ KHIÊU KHÍCH.........................---- 97 
(1) Nhẫn nhục khi bị chỉ trích...................... -- 2-2 se s+xe+Ee+x+Eerxerxee 97 

(2) Không trả đũa.......................- .- Q nH S1 HH TH 1101118111181 ve 99 

(3) Nhẫn nhục khi bị trừng phạt .........................- 2-2 - 2 ss+£+£sz£zzscxz 099 

8. NHỮNG TÁM GƯƠNG NHÂN NHỤC.....................---2- 2: 5¿ 102 
(1) Đức Phật bác bỏ sự phỉ báng ..........................-- 55255 s++<sss<sss 102 

(2) Tinh thần can đảm của Tôn giả Punna (Phú-lâu-na)............. 103 
(3)Tiếng rỗng sư tử của Tôn Giả Sãriputta (Xá-lợi-phất)........... 105 

(4) Sakka Thiên Chủ và Quỷ Dạ-Xoa-Ăn-Phẫn-Nộ.................. 108 
Chương IV. CHÁNH NGỮ - Giới thiệu.........................-- 2 c55c5ccsccsse2 tiŠ 
[TT 1 xa navniaaatoaeuaasdoiafbiaiatieaoasasaasaadiaeksb 117 
ID TỊ E202 20Ề202 201222122 117 
(T} S0 lim E001 TỔ sxeoneesobitbddrioisiiildk3000110426106sla8 117 

(2) Sở hữu năm yếu tỐ ......................- - 2 2S 2E EEEEEEEEEEErkerree 117 

2. TÔ CHÚC CÁO CUỐC THẢO DUẨN áccccbiiaseidi, 117 
3. NÓI ĐỨNG PHÁP/ ĐỨNG ĐỐI TƯỢNG..............................- 120 
4. ĐỪNG TẠO TRANH CÃI[ ........................- 2-2 s++k+EEeEketErEereerseee 123 
5. NÓI LỜI KHEN CHẼ............................-- 2-2 + E+s£E£Es+EeEEererscreeree 124 
6, BIET TTTERT DŨNG TU cv sá6tbasgbotludkbiod,dlAdiildk4sitsuáu 124 
7. BIẾT NÊN NÓI GÌ VÀ NÓI NHƯ THÉ NÀO ......................... 125 

8. KHIÊN TRÁCH NGƯỜI KHÁC.....................--¿- <5 s+c++xecxeccez 126 
Chương V. TÌNH BẠN TÓT ĐẸP - Giới thiệu...........................------- 131 
V. TÌNH BẠN TỐT ĐẸẸP....................-- 2 - SE SE+EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEkrkrrrkee 134 
1. ĐỨC TÁNH CỦA MỘT NGƯỜI BẠN ĐÍCH THỤC.............. 134 
(1)7Báv đỨC tần: ccit06 G66 0000022406410 6201664 134 

(2) Bảy đức tánh khác.........................- c2 3322113322 EEEEereerrrsrrere 134 
231518)11I897.9I57.0)IMERSIRRTTTSSẼ.SS. Tố 135 

3. TÌNH BẠN TÓT ĐẸP TRONG ĐỜI SÓNG GIA ĐÌNH.............. 136 

4. TÌNH BẠN TÓT ĐẸP TRONG ĐỜI SÓNG XUẤT GIA............. 136 
(1) Thế Tôn nói với Tôn giả Änanda........................--5- 2 s+sz£se2 5+2 136 


(2) Khi một Tÿ-kheo có những bạn tỐt...................----- 2 2+: 137 


10 
Chương VI. LỢI LẠC CHO MÌNH và LỢI LẠC CHO 


NGƯỜI KHÁC - Giới thiệu........................---- 5-55 5c+ccszcce2 141 

VI. LỢI LẠC CHO MÌNH và LỢI LẠC CHO NGƯỜI KHÁC...... 143 

1. NGƯỜI NGU và NGƯỜI TRÍ........................-- 2-2 2 sex £x+xe+xsereee 143 

2. NGƯỜI BẤT CHÁNH và NGƯỜI CHƠN CHÁNH................ 144 
3. GÓC RẼ CỦA TỒN HAI và LỢI LẠC CHO MÌNH và CHO 

'/6:8/918:4:. 0.87... .. 147 

4. BÓN HẠNG NGƯỜI TRONG ĐỜI.........................--2- 2 s+cee xe 149 

(1) Hạng người tối thắng .................---¿- 2 s2 EEEEeEEEErrrkrree 149 

(2) Đoạn trừ tham dục, sân hận và s1 mÊ.............................-- - ---- --++ 150 

(3) Năm quy luật tu học (Năm Giới)......................--.--- 5s s++<s<<sx 151 

sa /@) 14): l3: 0 PA PTTĐTTTỷAAn nan na h6 ốc 152 

6.,U ST/PHẬT TỪ TẠI G Án nknasialisostesoku 153 

7T. BẢC ĐẠI TRÍ TH so t06c64lxasisbedd dd hô há nàng 153 


Chương VII. CỘNG ĐÒNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH - 


#280 me. SỔ 157 
VII. CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH.......................- 164 
ly AOU LÁT HÔI CITỦỦN tuc 00614u100461260,ã3u13480ađ 164 
(1) Hội chúng nông nổi và hội chúng sâu sắc ...........................- 164 
(2) Hội chúng chia rẽ và hội chúng hòa hợp .................................. -- 164 
(3) Hội chúng thấp kém và hội chúng cao thượng..................... 165 
(4) Hội chúng phàm phu và hội chúng bậc Thánh ..................... 166 
(Š) Hội chúng không nghiêm minh và hội chúng nghiêm minh 166 
2. THÀNH LẬP CỘNG ĐÔNG...........................--/- 552572 2< cscrsrreee 167 
(1) Chúng sinh đến với nhau và kết hợp như thế nào................. 167 
(2) Những người giống nhau thường tìm đến với nhau 
/ Ngưu tâm ngưu, mã tâm mã...................... ..- ¿5+2 +5<s*‡++sss+sss2 168 
(3) Tứ Nhiếp Pháp (Bốn phương cách thu phục nhân tâm) ....... 169 
3. DUY TRÌ CỘNG ĐÔNG BÉN VỮNG.............................------c--: 169 
(1) Tiêu chuẩn thẳm quyền..............................-có5< 020021 26015065666 166 169 
(2) Lý do đề thiết lập các học pháp ...................-- --s- s s+secz++se2 170 
(3) Sáu nguyên tắc hòa hợp..................-- --s- s x+xe+xerxeEeEzErrxrree 171 
(4) Mười nguyên tắc hòa hợp.................---- + + ++xerxerxeEzxerxerxee 172 


(5) Bảy điều kiện để hòa hợp xã hội......................- ¿5-2 s+sz+ses+2 174 


(6) Bảy điều kiện để hòa hợp Tăng chúng.....................-- 2-2 5¿ 176 
(7) Chăm sóc người bệnh ........................-- .-- + 2+2 **++*ve+seeseeerezes 177 
4. GIAI CÁP KHÔNG QUAN TRỌNG..................... 2-5 csccccxsrxez 178 
(1) Hòa nhập như sông chảy vào biển lớn......................---2--: 178 
(2) Mọi người đều có thể chứng đắc mục tiêu tối thượng.......... 178 
(3) Tiêu chuẩn giá trị tâm linh ......................--¿- 2 2s x+£x+£+xzxexez 179 
5. MỘT MẪU MỰC HÒA HỢP TĂNG........................---2- 2c+zx+ce¿ 180 
6c TẠ NG ấT vĩ CŨ 5 Ì sinbsaib36sa)56446/6egs4a186u4s0s4t6t00xÄu6414x0144614a046 1886, 182 
(1) Hỗ trợ lẫn nhau.......................--- + 25 S2 S22E+E£EE£E2E£E£EEzE+EeErsrrscee 182 
(2) Một vị khách của các gia đình....................... ..- 552cc s sex 183 
(3) Bày tỏ lòng từ bi đối với cư Sĩ....................--- ¿se cscccrsrxersesree 183 
(4) Các gia đình xứng đáng đến thăm viễng..........................-- --- 184 
Chương VIII. TRANH CHÁP - Giới thiệu.....................-- -55- 55552552 187 
À7414 M8 ;2-5i1/508)50212ãm mem rẽ 189 
1. TẠI SAO CHÚNG SINH SÓNG TRONG THÙ HẬN?............ 189 

2. TRANH CHẤP GIỮA CƯ SĨ, 
TRANH CHẤP GIỮA SA-MÔN..........................-----5-c<csccsccsree 190 
3. TRANH CHÁP DO DỤC LẠC GIÁC QUAN........................-- 191 
4. BẤT NGUƯÖN TỪ THAM Á[......................ú... 21006 66562ea0 192 
5. NHỮNG NGƯỜI MÙ VÀ CON VOI........................---- 2 2ssc+¿ 192 
6. NHỮNG TRANH LUẬN GIỮA CÁC TỶ-KHEO................... 194 
7. VỤ TRANH CÃI Ở Kosamb1.................... 2-2 2 +xeEE+E+E+xe+zez 195 
8. GÓC RẼ CỦA TRANH CHẤP..................... - 2 2+cckeEeEeErxecree 197 
9. CHIA RẼ TĂNG ĐOÀN /PHÁ HÒA HỢP TĂNG.................. 198 
Chương IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP - Giới thiệu.................. 203 
IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẮP.......................- - 2© s+Se£E+Ee£EeEezxerxee 207 
1. SÁM HÓI VÀ THA THỨ....................-- 2-5 s+SE+SE+E££E£EEeEE+ErEerreee 207 
2. GIẢI QUYÉT CÁC Ý KIÊN KHÁC BIỆT..........................-- 5: 207 
3. GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHÁP TRONG TĂNG ĐOÀN...212 
4. TRANH CHÁP VỀ GIỚI LUẬTT........................-- 2-52 5 s+c+ss2ceez 215 
(1) Nhu cầu tự quán sát mình .......................---¿- 2 2 +ke£x+x+xrrxexee 215 
(2) Tránh hiềm khích........................- - 2 2S E£EE£EE+EE+E£EEeEEeEErEerkerree 216 


š CỨNG SỬA SÁT GHO NHÀ Ũ:-L..2c62666c1660xsecbesiae 217 


6. 
dạ 


5, 


CHÁP NHẬN SỬA SAI TỪ NGƯỜI KHÁC.......................... 218 
GIẢI QUYÉT TRANH CHẮÁP GIỮA CƯ SĨ và 

T1"... ....... 6 ưönŸ“ÝỶỹ 221 
VÌ) TH Tình Bình Dị E60 18eia69/2ssaealdalndaai 221 
DJ MKiitnicï TiflosssassaoáisaaaiàsedladaipboapisGoasn P4900) 
(3) Biểu quyết luận tội (tác pháp Yết-Ma) .......................----c-- 55: 223 
KHAI TRỪ NHỮNG NGƯỜI PHẠM TỘI.....................---- 5: 223 
(17 00Ct 618 HTỢIH Tri! si ssxyatylisxiis3080033320120502g5020aas0cbjsssutggi 22 
(2) Trục xuất bằng vũ lực .................-.-¿---- + eEEErkerkerkrree 225 


Chương X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG - 


sen Sơ ớaốCốaaa  Ổổ Cố cố ốc. 229 
X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG........................---2-. 236 
1. TRÁCH NHIỆM HỖ TƯƠNG .....................- -- 5-2 ++c+ecrererxez 236 
7:CHẠ ME VÀ CƠN CÁ Í tú tiuiiibiitiiuiiixigg000620i06205000381004) 00804. 238 
(1) Công ơn cha mẹ thật vĩ đạt..........................-- - ¿5 25c *2+2s++secseses 238 
(2) Đền đáp công ơn cha mẹ......................-- 2 2s x£Ek+E++E£+Ee£xerxzxez 238 
:127/8195/8)/977Ẹ Thẻ. Sẽ Tố 239 
šI: UIT HỮNG GIÁ ĐINÍT 6 xsatxbb2cQ,000104/622%42664al6 240 
(T) Vĩ lợi lạc của nhiều người s.esssasiskeobeaiaddaieoiaoeesat 240 
(2) Giống như núi Hy-mã-lạp-sơn....................- -- - 2 2 +se£xz£xzs+2 241 
(3) Những phương cách tìm kiếm tài sản.....................-- --5- 5552 24I 
(4) Tránh làm các nghề bất chánh.......................-- 2-2 2 2 s22 242 
(5) Sử dụng tài sản đúng đắn...................--¿- 5c scckeceEcErrkerkerkrree 242 
DI V TH 2 12422666iasgnsoanaebeiasouaa 244 
(1) Không có đặc quyên theo đẳng cấp có định ........................- 244 
(2) Giai cấp chỉ là ước lệ xã hội .......................-- - 2 sce+xerxerxcxee 241 
(3) Địa vị được xác định bằng hành động .........................-- ---- -- 252 
(4) Hành động tạo ra kẻ bần cùng ......................-- 2-2 + sezxezssce¿ 256 
LINH 20 6cud6cudedei 25T 
(1) Khi các quốc vương không chơn chánh....................- - 5: 5- 257 
(2) Chiến tranh nuôi dưỡng hận thù .....................--- 2 2s sec+s+2 259 
(2) Chuyên Luân Thánh VƯƠN su L0.011200,46 260 


(4) Vị Chuyên Luân Thánh Vương chinh phục như thế nào......260 


(Š) Nhiệm vụ của nhà Vua ....................... -... c 1221332 rrsrerreree 262 

(6) Giúp cho dân chúng được an cư lạc nghiệp.......................- - 264 

TT TT Ea cay tên ta ta 0x0 018/46) 0281 1:ni00la,Ro/ artaefayMastosueaaisbdaes, 267 
®.1180N51e:0 2.17... ah ốc ẽ 279 
286 





ĐÔI NÉT TIỂU SỬ BHIKKHU BODHI 


Tỷ-kheo Bodhi, thế danh là Jeffrey Block, sinh năm 1944 
tại Brooklyn, New York. Ngài là một tu sĩ Phật giáo theo truyền 
thống Theraväda. 

Từ những năm ở lứa tuổi đôi mươi, Phật giáo đã có sức thu 
hút mãnh liệt đối với sư. Năm 1972, sau khi hoàn tất học vị Tiên sĩ 
Triết học tại Đại học Claremont Graduate School, sư du hành đến 
SrI Lanka (Tích Lan) và thọ giới Sa-di. Năm 1973, sư thọ giới TỶ- 
kheo với giới sư là ngài Ananda Maitreya, một vị sư học giả Phật 
giáo thuộc hàng ngũ lãnh đạo của Sri Lanka thời bấy giờ. 


Năm 1984, Tỷ-kheo Bodhi được bổ nhiệm làm Chủ biên 
Hội Xuất bản kinh sách Phật giáo ở Kandy, Sri Lanka, sau đó ngài 
được bầu làm Chủ tịch Hội này. Ngài đã sinh sống và làm việc tại 
Sri Lanka gần 30 năm. 


Năm 2002, Tỷ-kheo Bodhi trở về New York. Hiện nay, ngài 
cư ngụ tại Tu viện Chuang Yen, New York và giảng dạy Phật pháp 
tại đây và tại Bodhi Monastery ở New Jersey. Ngài cũng là Chủ tịch 
Hội Phật giáo Hoa Kỳ (Buddhist Association ofthe United States — 
BAUS), Hội Ym Shun, và Chủ tịch sáng lập Quỹ Phật giáo Cứu trợ 
toàn cầu (Buddhist Global Relief), đặt trụ sở tại New York, nhằm 
mục đích cứu trợ nạn đói và nạn thất học toàn cầu. 

Tỷ-kheo Bodhi vừa là tác giả, dịch giả và chủ biên của nhiều 
tác phẩm Phật học giá trị, gồm có: 

- _ Kinh Tập Nipäata: Bộ sưu tập cô sơ về Kinh Phật cùng với 
các bài luận giải (The Suftanipata: An ancient collection oƒ 


the Buddhas discourses together with ifs commenfaries), 
Bhikkhu Bodhi dịch và chú giải (2017). 


- _ Lời Phật dạy về sự hòa hợp trong cộng đông và xã hội (The 
Buddhas teachings on social and communal harmon), 
Bhikkhu Bodhi tuyên chọn và giới thiệu (2016). 


- _ Hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng Päli (In the Buddhaš 


Words: An anthology 0ƒ điscourses from the Pali Canon), 
Bhikkhu Bodhi tuyên chọn và giới thiệu (2005). 

Tăng Chỉ Bộ Kinh: Bản dịch mới (Numerical Discourses 
oƒ the Buddha: A4 new translation oƒ the Anguttara Nihayq) 
(2012), Bhikkhu Bodhi dịch. 

Trung Bộ Kinh, Bhikkhu Bodhi đồng dịch giả với Tỷ-kheo 
Nanamoll (7»he Middle Length Discourses oƒ the Buddha: 4 
translation from the Majjhima Nikaya (2001). 


Tương Ung Bộ Kinh (The Connected Discourses oƒ the 
Buddha: 4 translation fom the Sarmmyufta Nikaya), Bhikkhu 
Bodhi dịch (2000). 


Tăng Chỉ Bộ Kinh (Numerical Discourses oƒ the Buddha: An 
anthology of Suttas from the Anguttara Nikaya), Nyanaponika 
Thera dịch (1999), Bhikkhu Bodhi biên tập. 


Cẩm nang tổng hợp Vĩ Diệu Pháp (A comprehensive manual 
oƒthe Abhidhamma) (2000), Bhikkhu Bodhi biên soạn. 


Bát Thánh đạo: Con đường chấm dứt khổ đau (The Noble 
Eigthƒold Path: Way to the end oƒ su/Jering) (2000), Bhikkhu 
Bodhi biên soạn. 


* Các Khóa Giáng Kinh trên mạng Internet: 


Giáo lý như thật của Đức Phật (The Buddhda š teachings as 
if is (1961). 


Kinh Tập Nipata (Sutta Nipara) (2004). 

Nghiên cứu có hệ thông Kinh Trung Bộ (A systematic study oƒŸ 
the Majjhima Nikaya) (2003-2008). 

Nghiên cứu các hạnh Ba-la-mật (A Study oƒthe Paramis) (2006). 

Hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng Paäli (In the Buddhaš 


Words: An anthology oƒ discourses from the Pali Canon 
(2006-2008). 


Và rát nhiễu bài việt về những vân đề Phật giáo hiện đại, 
đăng trên các báo chí Phật giáo thê giới. 


17 


LỜI GIỚI THIỆU 
CỦA ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA THỨ 14 


Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu NI đã sinh sông, chứng đắc 
giác ngộ, và giảng dạy ở Ấn Độ hơn 2500 năm về trước. Tuy nhiên, 
tôi tin rằng phần lớn những gì Ngài dạy cách đây rất lâu vẫn còn giá 
trị và hữu ích cho đời sông con người ngày nay. Đức Phật thấy răng 
con người có thể sống chung tự do như những cá nhân, trên nguyên 
tắc bình đăng, và vì vậy có trách nhiệm đối với nhau. 


Ngài thấy rằng mục đích chính của đời sống là được hạnh 
phúc. Ngài nói đến đau khô trong bối cảnh của những phương 
cách để vượt qua đau khô. Ngài. công nhận rằng trong lúc vô minh 
đã trói buộc chúng sinh trong nỗi khổ đau và phiền não triỀn miên 
vô tận, thì tu tập phát triển sự hiểu biết chơn chánh sẽ giải thoát 
con người khỏi đau khổ. Đức Phật thấy rằng mỗi thành viên của 
gia đình nhân loại, nam cũng như nữ, đều có quyền bình đẳng để 
được tự do, không chỉ về phương diện xã hội hoặc ngay cả tự do 
về mặt tâm linh, nhưng còn là một sự tự do cơ bản được thoát khỏi 
sợ hãi và thiếu thốn. Ngài công nhận rằng mỗi chúng ta chỉ là một 
con người như bao nhiêu người khác. Không những tất cả chúng 
ta đều ước muốn được hạnh phúc và tìm cách tránh đau khổ, mà 
chúng ta còn có quyên bình đắng đề theo đuổi những mục đích ấy. 


Trong nội bộ cộng đồng tu sĩ mà Đức Phật đã thiết lập, mọi 
cá nhân đều bình đẳng, cho dù họ thuộc về tầng lớp nào trong xã 
hội hoặc có nguồn gốc nào từ hệ thống giai cấp. Tập quán đi khất 
thực nhằm mục đích củng cô nhận thức của tu sĩ về sự lệ thuộc của 
họ vào người khác. Bên trong cộng đồng Tăng chúng, mọi quyết 
định đều là kết quả của bỏ phiếu và những khác biệt được giải 
quyết bằng sự đồng thuận chung. 


Đức Phật đã dùng một phương pháp thực tiễn để kiến tạo ra 
một thế giới hòa bình và hạnh phúc hơn. Dĩ nhiên là Ngài đã đặt 
nên tảng cho con đường đưa đến giải thoát và giác ngộ mà Phật tử 
khắp thế giới vẫn tiếp tục đi theo cho đến ngày nay, nhưng Ngài 
cũng luôn nhất quán trong việc đưa ra những lời khuyên mà bất 


18 


cứ người nào cũng có thể quan tâm đề sống hạnh phúc hơn ngay 
bây giờ và ở đây. 

Các bài kinh được tuyển chọn từ những lời khuyên bảo và chỉ 
dạy của Đức Phật trong tập sách nảy - về các đề tài liên quan đến 
tính thực tiễn, giữ đúng Giới luật và lời nói có cân nhắc, nhẫn nhục 
hơn là tức giận, quan tâm đến điều tốt đẹp cho người khác - tất cả 
đều liên quan đến việc tạo lập tình bằng hữu và duy trì sự an vui 
trong cộng đồng. 

Con người chúng ta là những sinh vật xã hội. Vì tương lai 
chúng ta tùy thuộc vào người khác nên chúng ta cần bạn bè đề đáp 
ứng những lợi ích của chúng ta. Chúng ta không kết bạn bằng cách 
gây gô, ghen ghét và tức giận, nhưng băng cách thành thật trong 
môi quan tâm của chúng ta đôi với người khác, bảo vệ đời sông của 
họ, và tôn trọng quyên lợi của họ. Kết bạn và thiết lập lòng tin là 
nên tảng đề xây dựng xã hội vững vàng. Giống như những bậc thầy 
vĩ đại khác, Đức Phật ca ngợi lòng bao dung và tha thứ để lấy lại 
niềm tin và giải quyết những tranh chấp phát sinh, bởi vì khuynh 
hướng của chúng ta thường xem kẻ khác như là “chúng nó' đối lập 
với “chúng ta”. 

Trong quyền sách xuất sắc này, Bhikkhu Bodhi, là một nhà sư 
học giả Phật giáo đầy kinh nghiệm, đã trích dẫn từ kinh điển thuộc 
truyền thống Päli, một trong những tài liệu cô xưa nhất về những 
lời Phật dạy, còn được gìn giữ đến ngày nay, để chứng minh mối 
quan tâm của Đức Phật vê việc duy trì sự hòa hợp trong cộng đồng 
và xã hội. Tôi chắc chắn răng các Phật tử sẽ tìm thấy tuyển tập này 
rất giá trị, nhưng tôi hy vọng là một số độc giả khác rộng lớn hơn 
cũng thấy tuyển tập này rất hấp dẫn. Những tài liệu được sưu tập 
trong sách này chứng tỏ rõ ràng rằng mục đích tối hậu của Phật giáo 
là đề phục vụ và làm lợi ích cho nhân loại. Bởi vì những gì làm tôi 
thích thú không phải là để cải đạo người khác theo đạo Phật, nhưng 
là làm thế nào đề Phật tử chúng ta có thê đóng góp cho xã hội loài 
người băng những tư tưởng Phật giáo của chính chúng ta. Tôi tin 
chắc rằng những độc giả quan tâm đến việc kiến tạo một thế giới 
hạnh phúc hơn, an bình hơn cũng tìm thấy sách này rất hấp dẫn. 


Ngài TenzIin Gyatso 
Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thứ 14 


19 


LỜI MỞ ĐẦU 
CỦA HOZAN ALAN SENAUKE, 


Đức Phật Gotama trưởng thành trong một đất nước có nhiều 
vương quốc, bộ lạc và các giai cấp xã hội (varma). Đó là một thời 
kỳ và đất nước vừa khác vừa giống với chúng ta, trong đó địa vị xã 
hội, nghề nghiệp gia đình, bản sắc văn hóa và phái tính là những 
yếu tố quyết định đời sống của một người. Trước khi Đức Phật 
giác ngộ, bản sắc cá nhân là yêu tố xác định con người. Nếu một 
người được sinh ra trong giai cấp chiến binh, hay lái buôn, hay 
nông dân, hay giai cầp bần cùng, người đó phải hoàn toàn sông 
cuộc đời như thế, và hâu như là sẽ kết hôn với một người nào đó 
trong cùng một giai cấp. Con cái của họ cũng làm như vậy; không 
có ý thức gÌ về quyền cá nhân hay số phận riêng tư; không còn 
cách nào để biểu lộ khả năng khác của con người ngoài vị trí xã 
hội mà người đó được gán cho từ lúc mới ra đời. Vì vậy, lời Phật 
dạy có thể xem như là một sự khắng định cấp tiến về tiềm năng 
của mỗi cá nhân. Chỉ bằng nỗ lực của con người mới có thê đạt 
được giác ngộ, vượt ra ngoài giới hạn của giai cấp, địa vị lúc mới 
sinh, hay thực tại quy ước. Trong bài kệ số 396 của kinh Pháp Cú, 
Đức Phật dạy: 


1a không gọi một người là Bả- la- -môn chỉ vì họ được sinh 
ra bởi bà mẹ Bà-la-môn. Nếu người ấy có chấp thủ, người ấy sẽ 
chỉ được gọi là “người tự cao tự đại”. Một người không còn dính 
mắc, không còn chấp thủ - thì ta gọi người ấy là Bà-la-môn. 
Cùng lúc đó, Đức Phật và các đệ tử của Ngài đang sống 
giữa xã hội. Các vị ây không thiết lập tu viện của họ trên các đỉnh 
núi, nhưng là ở những vùng ngoại ô của các thành phố lớn như là 
thành Sãvatthi (Xá-vệ), RaJagaha (Vương Xá), Vesalr (Ty-xá-ly) 
và Kosambi (Kiều-thưởng-di). Các ngài lệ thuộc vào nam nữ cư sĩ 
[cận sự nam („øasaka) và cận sự nữ (zpasixa)] để có được những nhu 
câu căn bản của cuộc sông. Ngay cả ngày nay, Tăng Ni theo truyền 
thông Nguyên thủy ở Miễn Điện (Myanmar), Thái Lan, (Thailand), 


20 


Tích Lan (SrI- Lanka), Cam-bốt (Cambodia) và Lào (Laos) đều đi 
khất thực vào buôi sáng để có thức ăn trưa. Mặc dù các vị ây đã giữ 
Giới luật tu hành rất nghiêm minh, thật là điều lầm lẫn nếu chúng 
ta tưởng rằng các tu viện ở Đông Nam Á đều quy tụ ở những nơi xa 
cách với quần chúng trong đời thường. Các tu viện và cộng đồng 
thế tục đều lệ thuộc lẫn nhau, theo một truyền thống thật ngọt ngào 
và sông động. 

Vào mùa thu năm 2007, dân chúng khắp thế giới đã được 
khơi nguồn cảm hứng bởi cuộc “Cách mạng y vàng” (Saffron 
revolution) rất ôn hòa nhưng cũng rất cương quyết của Miễn Điện 
- dẫn đầu bởi cuộc phản đối bất bạo động của các vị sư Miến Điện 
chống lại sự đàn áp của chính quyền quân sự. 

Những cuộc phản đối được châm ngòi do việc tăng giá xăng 
bất ngờ và táo bạo, gây ảnh hưởng mạnh đến khả năng đi lại của 
dân chúng đến nơi làm việc hoặc khả năng chỉ trả tiền nhiên liệu 
để nấu ăn, và thậm chí ảnh hưởng đến cả các thức ăn cơ bản. Mối 
tương quan mật thiết giữa Tăng Ni và cư sĩ đã mang ý nghĩa lịch 
sử: khi một bộ phận bị khổ đau thì bộ phận kia sẽ có đáp ứng. Các 
Tăng NI đã mạnh dạn phản đối chính sách thuộc địa của Anh, chế 
độ độc tài, và hai thập niên cai trị của chính quyền quân sự. 

Ở Miền Điện, các Tăng sĩ Phật giáo đã là tác nhân của thay đổi 
trong một xã hội đang đứng trên bờ chuyên hóa thật sự. Trong lúc 
sự thay đổi nảy là không thê đảo ngược, chính quyền quân sự trước 
đây đã chống trả một cách quyết liệt. Sự phối hợp nhiều tình huỗng 
khác nhau đã tạo ra một lối thoát: việc bầu cử một chính quyền dân 
sự (tuy người ta có thể chất vẫn về tiễn trình bầu cử), việc thả các tù 
nhân chính trị (bao gồm cả nhà lãnh đạo được giải Nobel là bà Aung 
San Suu Kyi sau nhiều năm bị quản thúc tại gia), phong trào bất bạo 
động trên toàn thế giới được khích lệ bởi “Mùa xuân Ả Rập” (Arap 
Spring) năm 201 ], và một cuộc đối thoại mới giữa các nhà lãnh đạo 
Miễn Điện và các đại diện từ Âu Châu, Hoa Kỳ và nhiêu cường 
quốc kinh tế khác. Bầu không khí đã cho mọi người niềm hy vọng 
và khả năng có thể thực hiện sự thay đối. 

Hợp tuyến này nhân mạnh đến việc sống theo Giáo pháp 
trong một xã hội tự do, hòa hợp, sử dụng lời Phật dạy đã được 
chứng nghiệm qua thời gian. Trở về từ Miễn Điện năm 2011, tôi 


21 


đã suy nghĩ về nhu cầu ở đất nước ấy và những nơi khác về một 
bộ sưu tập kinh điển Päli theo kiểu này. Năm 2012, một cuộc bạo 
động của quân chúng đã bùng nổ ở tiểu bang Rakhine của Miến 
Điện và một vài nơi khác ở quốc gia này. Nhu cầu cân hiểu sâu 
hơn về những lời Phật dạy về sự hòa hợp xã hội đã trở nên cấp 
thiết. Tôi không phải là một học giả hay một dịch giả, vì thế tôi 
đã liên lạc với nhiều bạn bè trong giới trí thức đề tìm hiểu. Từ đó 
mới biết rằng nhiều năm trước, Bhikkhu Bodhi, một trong những 
dịch giả đáng kính đã có rất nhiều dịch phẩm giá trị về Phật giáo 
Nguyên thủy, đã thực hiện một bộ sưu tập như thế đề làm tài liệu 
bồ sung cho một chương trình học tập về sự hòa hợp xã hội ở Tích 
Lan (Sri-Lanka) do Viện Nghiên cứu khoa học xã hội của đại học 
Columbia tô chức. 

Ở đây là lời khuyên của Đức Phật về việc làm thế nào để 
sông hài hòa trong một xã hội có nhiều nguồn gốc sắc tộc và tôn 
giáo khác nhau, và không làm tốn hại chính họ hay người khác. 
Trong lúc hoàn cảnh ở Miễn Điện, Tích Lan, Thái Lan, Ấn Độ hay 
Hoa Kỳ đều khác nhau, những lời Phật dạy về hòa hợp xã hội đã 
cho chúng ta một thứ trí tuệ vượt thoát những dị biệt về thời gian 
và nơi chốn. Những lời dạy của Ngài cung cấp một nên tảng để 
giải phóng, mà theo đó, mỗi quốc gia và dân tộc có thể xây dựng 
tùy theo nhu cầu của chính họ. 


Tôi xin tri ân Bhikkhu Bodhi về trí tuệ và tắm lòng hào 
phóng của ngài. Trong tất cả mọi truyền thống tín ngưỡng và đức 
tin ở mọi đất nước, con người đều mong ước được hạnh phúc và 
giải phóng. Tôi xin vinh danh những người muốn tiến tới tự do, 
và hy vọng rằng những lời Phật dạy về sự hòa hợp xã hội sẽ dẫn 
dắt chúng ta vững tiễn trên con đường chúng ta đã lựa chọn mà 
không còn sợ hãi. 


Berkeley, California 


22 


LỜI CẢM TẠ 
CỦA BHIKKHU BODHI 


Vào năm 2011, Tỷ-kheo Khemaratana đã chia sẻ với 
tôi một dàn bải về các kinh văn tuyên chọn từ kinh tạng 
Päli mà sư đã soạn thảo về đề tài hòa hợp Tăng chúng, 
một đề tài sư rất đặc biệt quan tâm. Những kinh văn tôi 
đã chọn cho nhiều phần trong hợp tuyển này đã được 
Tỷ-kheo Khemaratana gợi ý trong dàn bài của sư, mặc 
dù cách thức tôi trình bày các đề tài lại chịu ảnh hưởng 
của mục đích hợp tuyên này, và như vậy khác với dàn 
bài của Tỷ-kheo Khemaratana. Tôi cũng xin cảm tạ bạn 
tôi là Alan Senauke đã viết lời mở đầu và lời kết cho 
sách này, rút ra từ kinh nghiệm của chính bạn khi đã sử 
dụng phiên bản đầu tiên của hợp tuyển này trong công 
tác của bạn nhằm mục đích duy trì sự hòa hợp và hòa 
giải ở Ân Độ và Miền Điện. 


23 


LỜI GIỚI THIỆU 
CỦA NGƯỜI DỊCH 


Trước một thế giới đầy biến động, bất ồn và nhiều chia rẽ 
như hiện nay, là những người con Phật, chắc hắn chúng ta cũng 
đã hơn một lần tự hỏi: “Tại sao tất cả mọi người trên thế giới đều 
mong muốn được sông trong hòa bình để được an cư lạc nghiệp, 
nhưng con người vẫn tiếp tục dân thân vảo các cuộc tranh chấp, 
bạo động và chiến tranh... để tạo ra muôn ngàn đau khổ cho vô số 
chúng sinh? Đâu là nguyên nhân, vả làm thế nào để giải quyết vấn 
đề này của con người?” 


Là Phật tử, chắc hắn chúng ta cũng muốn tìm đến bậc Đạo sư 
của chúng ta là Đức Phật để mong nhận được lời giải đáp và chỉ 
dạy của Ngài cho vẫn nạn muôn thuở này của con người. Vì thế, 
vào năm 2011, Viện Nghiên cứu khoa học xã hội thuộc đại học 
Columbia của Hoa Kỳ đã yêu cầu Bhikkhu Bodhi biên soạn một 
giáo trình về đê tài: “Lời Phật dạy về vấn đề hòa hợp trong cộng 
đồng và xã hội” để giảng dạy cho Tăng Ni, Phật tử ở Sri-Lanka. 


Gần đây, các bậc thức giả đã yêu cầu Bhikkhu Bodhi biên 
soạn lại giáo trình này thành sách và xuất bản để độc giả khắp thế 
giới có thể học tập và nghiên cứu lời Phật dạy, hầu tìm ra lời giải 
đáp cho đề tải nóng bỏng này. Do đó, Bhikkhu Bodhi đã biên soạn 
lại và sách này được ra mắt độc giả vào cuối năm 2016. 


Đây được xem như là quyền sách cần đọc tiếp theo quyền 
“In The Buddhas Words” của Bhikkhu Bodhi, mà tôi đã dịch sang 
tiếng Việt với nhan đề “Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng 
Pãlï” và đã xuất bản vào giữa năm 2016. 


Trong sách này, Bhikkhu Bodhi đã triển khai sâu rộng và 
thấu suốt về một đề tài đã được đề cập sơ lược trong “Hợp Tuyên 
Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Päli” (HTLPDTKTTP). Do đó, độc giả 
nảo đã đọc HTLPDTKTP sẽ thấy bố cục và cách trình bảy sách 
này theo cùng một khuôn mẫu với HTLPDTKTP. 


24 


Tôi đã phiên dịch quyển “In the Buddha's Words” (Hợp 
Tuyền Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Päli) và đã được độc giả Việt 
Nam trong và ngoài nước hoan hỷ đón nhận Pháp bảo này, nên 
Bhikkhu Bodhi đã đề nghị tôi tiếp tục phiên dịch quyền sách này 
để phục vụ độc giả Việt Nam. Nhờ vậy, tôi đã có duyên lành để 
phiên dịch tác phẩm mới nhất này của Bhikkhu Bodhi. 


Trong sách nảy, Bhikku Bodhi đã tuyên chọn những bài kinh 
tiêu biểu từ kinh tạng Päli liên quan đến đề tài nảy, sắp xếp lại 
theo từng chủ đê, với lời giới thiệu và nhận định sâu sắc trước mỗi 
chương, nhằm mục đích giúp độc giả nắm vững các điểm chính để 
hiểu rõ hơn các bài kinh được trích dẫn tiếp theo sau. 


Trong lúc phiên dịch, tôi đã nghĩ đến các bạn trẻ, nên đã cô 
găng diễn đạt bằng thứ tiếng Việt trong sáng, dễ hiểu. Tôi cũng cô 
găng Việt hóa một số thuật ngữ Phật học Hán Việt khó hiểu, hoặc 
chú thích thêm từ ngữ thuần Việt bên cạnh thuật ngữ Hán Việt 
hoặc ngược lại, đề độc Ø1ả có thể nhận biết và học hỏi thêm. Tuy 
nhiên, có một số thuật ngữ Phật học Hán Việt vốn đã rất phổ biến 
trong giới Phật tử thì tôi vẫn tiếp tục sử dụng. 


Trong phần kinh trích dẫn, tôi dịch theo bản tiếng Anh của 
Tỷ-kheo Bodhi, trong đó ngài Bodhi đã lược bớt các phần lặp lại 
để giúp độc giả khỏi chán nản khi phải đọc phần lặp lại nhiều lần. 
Dưới mỗi phần kinh trích dẫn, tôi có ghi chú thêm nguồn gốc bài 
kinh ấy theo bản dịch của cô Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh 
Châu đề độc giả có thể tham khảo thêm. 


Mặc dù đã cô gắng hết sức để diễn dịch kinh văn bằng một 
văn phong dễ hiểu, chắc chăn tôi cũng không tránh khỏi vụng về 
sai sót do kiến thức còn giới hạn, kính mong các bậc thầy cùng 
quý vị thiện tri thức vui lòng chỉ giáo, để lần sau in lại, cuốn sách 
sẽ hoàn hảo hơn. Tôi xin chân thành cảm tạ. 


Đề cuốn sách này có thể đến tay người đọc, trước tiên, tôi xin 
thành kính tri ân và đảnh lễ Giác linh có Trưởng lão Hòa thượng 
Thích Minh Châu, vị thây đầu tiên của tôi, người đã cống hiến trọn 
đời vì sự nghiệp giáo dục Tăng Ni và Phật tử, người đã phiên dịch 
bộ kinh Nikãya từ Päli sang tiếng Việt, để lại cho hậu thế một kho 


25 


tàng Phật học đồ sộ. Nhờ công đức của ngài mà tôi đã được soi 
sáng trí tuệ, và có một kho tài liệu tham khảo vô giá giúp tôi có đủ 
duyên lành để phiên dịch sách này, trong nỗ lực noi gương Hòa 
thượng bổn sư, góp phần truyền bá Chánh pháp. 


Tiếp đến, tôi xin thành kính tri ân Bhikkhu Bodhi, vị thầy 
đã dày công phiên dịch bộ kinh Nikãya từ Pãli sang tiếng Anh và 
giảng dạy qua mạng internet, để Phật tử khắp thế giới có thể lắng 
nghe và học tập rất thuận tiện. 

Tôi rất cảm kích tắm lòng ưu ái của Bhikkhu Bodhi đối với 
Phật tử Việt Nam, vì ngài rất quan tâm đến việc phiên dịch sách 
của ngải ra tiếng Việt để tặng cho Phật tử Việt Nam ở hải ngoại 
cũng như ở trong nước. Có lẽ vì ngài có mối duyên kỳ ngộ với cô 
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu khi ngài còn là một sinh 
viên đại học ở Mỹ. Sau đó, ngài đã xuất gia và tu tập theo cùng một 
truyền thống với Hòa thượng Thích Minh Châu và cũng theo đuôi 
sự nghiệp phiên dịch kinh tạng Päli giống Hòa thượng Thích Minh 
Châu. (Độc giả muốn biết thêm chuyện này xin vào mạng internet, 
gõ vào Google: “My first encounter with a Buddhist Monk” by 
Bhikkhu Bodhi, sẽ đọc được bài viết của Bhikkhu Bodhi về cuộc 
gặp gỡ của ngài với Hòa thượng Thích Minh Châu ở Mỹ. Bài này 
cũng đã được dịch ra tiếng Việt: “Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với 
một vị sư Phật giáo”). 


Cuối cùng, nếu độc giả Việt Nam nào sau khi đọc sách này 
cảm thây những lời Phật dạy giúp họ có được kim chỉ nam đề giải 
quyết những vấn đề của bản thân, cộng đồng và xã hội, góp phân 
xây dựng một cuộc sống hài hòa trong một thế giới an bình tốt 
đẹp hơn; thì xin hồi hướng chút công đức này đến tất cả pháp giới 
chúng sinh. Nguyện cầu tất cả chúng sinh đều được thấm nhuần 
Chánh pháp, tinh tấn áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống để đạt 
được an vui hạnh phúc, và vững tiễn trên con đường đi đến giác 
ngộ, giải thoát. 


Melbourne, mùa Xuân, tháng 9 năm 2017 
Nguyên Nhật Trân Như Mai 


26 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 27 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 


NGUÒN GÓC LỜI PHẬT DẠY VÉ 
SỰ HÒA HỢP TRONG XÃ HỘI 


Xung đột và bạo động đã gây ra nhiều vấn nạn đau khổ cho 
con người kê từ thời xa xưa, và đã làm vây máu các biên niên sử 
của nhân loại. Trong lúc lòng người luôn luôn thao thức với mong 
ước được sống trong an bình, hòa hợp vả thương yêu đồng loại, thì 
các phương tiện để thỏa mãn mong ước này đã từng chứng minh 
là xa vời khó đạt được. Trong các quan hệ quốc tế, chiến tranh 
lần lượt tiếp nối nhau như các màn diễn trong phim, chỉ có những 
khoảng tạm ngưng ngắn ngủi, trong đó, các thế lực hiếu chiến bắt 
đầu thành lập các liên minh mới và âm thầm chiếm đoạt lãnh thổ. 
Các hệ thống xã hội vẫn triên miên bị xâu xé bởi các cuộc đấu tranh 
giai cấp, trong đó, giai cấp thượng lưu tìm cách thâu tóm nhiều đặc 
quyên và giai cấp lệ thuộc đạt được nhiều quyên lợi và an ninh hơn. 
Dù đó là sự xung đột giữa chủ nhân và nô lệ, giữa các lãnh chúa 
phong kiến và các tá điền, giữa giai cấp quý tộc và thường dân, giữa 
tư bản và thợ thuyền, có vẻ như chỉ có các bộ mặt là thay đổi còn 
động lực bên dưới của cuộc tranh chấp quyên lực vẫn như cũ. Các 
cộng đồng cũng vậy, vẫn liên tục Dị đe dọa bởi những xung đột nội 
bộ. Những cuộc tranh chấp quyên lực giữa các đối thủ, những ý 
kiến khác biệt, và những tranh giảnh quyên lợi giữa các thành viên 

có thể làm phân hóa họ, để cho ra đời những vòng đối nghịch mới. 
Khi mỗi cuộc chiến tranh, chia rẽ, hoặc tranh chấp đạt cao điểm, 
niềm hy vọng lại khởi lên rằng hòa giải sẽ theo sau, rằng hòa bình 
và đoàn kết cuối cùng sẽ thăng. Tuy nhiên, những hy vọng ấy đã 
nhanh chóng trở thành thất vọng, sự kiện này vẫn lặp đi lặp lại như 
vậy. 


Một đoạn kinh thật cảm động trong các kinh điển của Phật 
giáo Nguyên thủy đã chứng minh cho sự khác biệt giữa nguyện 


28 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


vọng của con người mong muốn được hòa bình, và thực tế ảm 
đạm của sự xung đột triền miên bất tận. Kinh kể rằng, có một 
thời Sakka Thiên chủ, vị vua cai trị cõi Trời, đến thăm Đức Phật 
và hỏi Ngài câu hỏi nhức nhối: “Bạch Thế Tôn, tại sao trong lúc 
con người mong ước được sống trong hòa bình, không oán ghét 
hận thù, mà họ lại vướng vào vòng thù hận khắp mọi nơi?” (xem 
Kinh văn VI, 1). Câu hỏi đó vẫn vang vọng qua các thời đại, và 
chúng ta cũng có thể hỏi với sự cấp thiết như vậy về nhiều khu vực 
bất ôn trong thế giới ngày nay: Iraq và Syria, Dải Gaza, Cộng hòa 
Trung Phi và Nam Sudan, Miễn Điện và Sri-Lanka, Charleston và 
Baltimore... 


Vấn đề nảy ắt hắn cũng đã làm nặng trĩu tâm tư của Đức 
Phật khi Ngài du hành qua bình nguyên sông Hằng để giáo hóa 
chúng sinh. Xã hội dưới thời Ngài đã phân chia thành nhiều giai 
cấp, được phân biệt bởi những đặc quyền của giới thượng lưu và 
địa vị thấp hèn của những người ở dưới đáy xã hội. Những người 
sống bên ngoài hệ thống giai cấp, những kẻ bần cùng, thậm chí 
còn bị đối xử tệ hại hơn, họ là đối tượng của sự sỉ nhục mắt nhân 
phẩm hèn hạ nhất. Khung cảnh chính trị thời đó cũng đang thay 
đối, khi các vương triều do các vị vua đầy tham vọng vươn lên từ 
những đồng tro tản của các tiểu quốc kiểu bộ lạc cũ, nay lại bắt 
đầu những chiến dịch quân sự nhằm mục đích mở rộng bờ cõi của 
họ. Bên trong triều đình, những tranh chấp gay gắt giữa các đối 
thủ khao khát quyền lực. Ngay cả những cộng đồng tâm linh thời 
đó cũng không tránh khỏi các cuộc xung đột. Các triết gia và Sa- 
môn tự hào về những lý thuyết của họ đã đấu lý với nhau trong các 
cuộc tranh luận sôi nồi, mỗi bên tìm cách hạ đối thủ để thu nhận 
thêm tín đỗ vào hàng ngũ của họ. 


Trong một bài thi kệ thật cảm động trong Kinh Tập Nipäata 
(kệ só 935-37), Đức Phật đã lên tiếng nói về cảm giác chóng mặt 
của Ngài trước những bạo lực đó, có lẽ ngay sau khi Ngài rời 
thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) và lần đầu tiên chứng kiến thế 
giới bên ngoài đất nước của Ngài: 


Sợ hãi đã khởi sinh từ những kẻ dùng bạo lực: 
Hãy nhìn những người đang dẫn thân vào xung đội. 
Ta sẽ nói cho các người biết về cảm giác cấp thiết của Ta, 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 29 


Ta đã bị cảm giác cấp thiết khuấy động nhưy thể nào. 
Đã thấy những con người đang run ráy 

Như cá trong dòng suối cạn nước, 

Khi Ta thấy họ xung đột với nhau, 

Tám 1a đã khởi lên sự sợ hãi. 


Thể giới quanh Tà không lón lắm, 

Mọi hướng đêu đang biến động. 

Mong muốn có một nơi an trú cho Ta, 

Ta không thấy có chỗ nào không bị chiếm đóng. 


Một khi bắt đầu giảng dạy, sứ mạng đầu tiên của Đức Phật là 
làm sáng tỏ con đường đưa đến đỉnh cao là an tịnh nội tâm, trong 
sự an ồn tuyệt đối của Niết-bàn, giải thoát khỏi vòng sanh, già 
và chết. Nhưng Đức Phật đã không quay lưng với thân phận con 
người để chỉ dành ưu tiên cho cuộc tìm cầu giải thoát hoàn toàn 
hướng đến nội tâm thanh tịnh của bậc tu hành khổ hạnh. Từ địa vị 
của Ngài là một bậc xuất gia đứng ngoài trật tự thông thường của 
xã hội, Ngài đã nhìn với lòng quan tâm sâu sắc đến nhân loại đang 
vật lộn, vướng mắc trong vòng tranh chấp trong lúc vẫn khao khát 
hòa bình, và với tâm từ bi, Ngài đã tìm cách đem sự hòa hợp đến 
những nơi đang có xung đột về quan hệ giữa con người, đề cô xúy 
cho một lối sống đặt nền tảng trên sự bao dung, hải hòa và tử tế. 


Nhưng Ngài còn làm nhiều hơn thế nữa. Ngài đã thiết lập 
một cộng đồng có mục đích cô vũ cho việc phát triển sự an bình 
nội tâm và ngoại cảnh. Nhiệm vụ này đã đặt vào tay Ngài ngay từ 
bước khởi đầu, vì Đức Phật không phải là một vị du Tăng đơn độc, 
giảng dạy cho những ai tìm đến Ngài đề xin hướng dẫn, rồi để mặc 
cho họ tự xoay xở. Ngài là người đã sáng lập một phong trảo tâm 
linh mới mà ngay từ lúc đầu đã không tránh khỏi tính chất cộng 
đồng. Ngay sau khi Ngài kết thúc bài thuyết pháp đầu tiên, năm vị 
tu sĩ khổ hạnh đã được nghe Ngải giảng pháp liền xin được làm đệ 
tử của Ngài. Thời gian trôi qua, lời giảng dạy của Ngài đã thu hút 
ngày càng nhiều số thiện nam tín nữ xin được theo Ngài để sống 
cuộc đời không gia đình và nhận lãnh toàn bộ sự rèn luyện của 
Ngài. Như vậy, Giáo đoản là một cộng đồng Tăng Ni sống theo 
từng nhóm, du hành theo từng nhóm, được rèn luyện theo từng 


30 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 
nhóm, dân dân đã hình thành và phát triên chung quanh Ngài. 


Tuy nhiên, thay đổi từ y phục đời thường thành y vàng nâu 
chưa phải là tắm thông hành tức khắc đưa đến thánh thiện. Mặc 
dù lối sống đã thay đối, các Tăng Ni gia nhập Giáo đoàn của Đức 
Phật vẫn còn mang theo họ những khuynh hướng bẩm sinh về 
sân hận, kiêu ngạo, tham vọng, đỗ ky, tự tôn và bướng bỉnh. Như 
vậy sẽ không tránh khỏi nảy sinh những căng thắng trong nội bộ 
cộng đồng Tăng chúng, đôi lúc phát triển thành sự chống đối nhau 
trực tiếp, tạo ra phe nhóm, tranh chấp nhau và thậm chí xung đột 
gay gắt. Đề Giáo đoàn được phát triển, quả thật Đức Phật phải trở 
thành “một nhà tổ chức”. Trong lúc Ngài có thể tuyên thuyết về 
những lý tưởng tâm linh cao thượng, theo đó các đệ tử của Ngài 
có thể nỗ lực vươn tới, điều nảy không bảo đảm có được sự hòa 
hợp trong Giáo đoàn. Ngài cũng cần thiết lập một bộ quy luật chi 
tiết để vận hành đồng nhất những công việc trong cộng đồng Tăng 
chúng và ban hành những điều lệ để giới hạn, nếu không phải là 
loại bỏ hoàn toàn các khuynh hướng chia rẽ nội bộ. Những điều lệ 
này đã trở thành Luật tạng (Vinaya), là bộ Giới luật của Tăng NI. 


Đức Phật cũng đã dạy và hướng dẫn những người tại gia tuân 
theo giáo lý của Ngài, như là những cư sĩ, sống trong gia đình và 
làm việc bình thường theo nghề nghiệp của họ. Như vậy, Ngài 
phải đối diện thêm với nhiệm vụ đặt ra đường lối hướng dẫn cho 
xã hội nói chung. Ngoài một bộ Giới luật căn bản cho cư sĩ, Ngài 
phải đưa ra những nguyên tắc để bảo đảm rằng cha mẹ và con 
cái, vợ chồng, chủ nhân và công nhân, và những người có nhiều 
nguồn gốc và giai cấp xã hội rất khác nhau có thể sống chung hài 
hòa, thân thiện. Đứng trước những thách thức đó, phạm vi của 
Giáo pháp được mở rộng. Từ đặc tính ban đầu là một con đường 
giải thoát tâm linh, xoay quanh trọng tâm là những thực hành 
thiền định và quán chiếu triết lý, Giáo pháp ấy đã đưa đến những 
hướng dẫn đạo đức không những chỉ áp dụng cho cách hành xử cá 
nhân, mà còn cho mối quan hệ giữa những người sống trong các 
hoàn cảnh khác nhau, dù là ở trong các tu viện hay tại gia, dù là 
người đang mưu sinh trong phố chợ, công xưởng hay trong dịch 
vụ hành chánh của đât nước họ. Trong tất cả mọi hoàn cảnh, đòi 
hỏi đạo đức chính yếu là tránh làm tốn hại người khác: tốn hại do 
hành hung, tốn hại do chả đạp quyên lợi của người khác, tổn hại 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 31 


do xung đột và bạo động. Mục đích lý tưởng là để cổ xúy cho thiện 
chí và sự hài hòa trong hành động, lời nói và ý nghĩ. 


CẦU TRÚC CỦA SÁCH NÀY 


Hợp tuyển này có ý định làm hiển lộ những lời dạy của Đức 
Phật về sự hòa hợp trong cộng đồng và xã hội. Sách này dựa trên 
một số kinh văn mà tôi đã tuyển chọn năm 2011 theo lời yêu cầu 
của chương trình Xây dựng hòa bình và nhân quyền của Viện 
Nghiên cứu khoa học xã hội thuộc đại học Columbia, dự định 
được sử dụng cho các Tăng NI ở Tích Lan (Sri-Lanka) sau khi 
cuộc xung đột sắc tộc dai dăng của đất nước này chấm dứt vào 
năm 2009. Phiên bản mở rộng này bao gồm thêm nhiều kinh văn 
mới và những thay đổi trong cách sắp xếp. 


Các kinh văn được chọn từ kinh tạng Päli, là những bộ kinh 
được xem là có thâm quyền về “Lời dạy của Đức Phật” (Buddha- 
vacana) của các tín đồ theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, 
là truyền thống Phật giáo nổi bật ở các quốc gia Nam Á - nhất là 
Tích Lan (Sri-Lanka), Miễn Điện (Burma), Thái Lan (Thailand), 
Cam-bốt (Cambodia), và Lào (Laos). Những đoạn kinh văn tôi 
trích dẫn được rút ra đặc biệt từ Kinh Tạng (5a Pifaka), gồm 
những bải thuyết giảng của Đức Phật và những đệ tử xuất chúng 
của Ngài. Tôi không đưa vào những kinh văn từ hai tạng kia, Luật 
Tạng (W7naya Pifakq), là bộ Giới luật của Tăng NI, và Luận Tạng 
(Abhidhammna Pifaka), là bộ sưu tập các bài luận giải về Giáo lý. 
Trong lúc một vài phần của Luật Tạng có thể liên hệ đến dự án 
này, đa số tài liệu trong bộ Luật ấy nói về các điều lệ và quy định 
của Tăng Ni, và như vậy chỉ liên quan đến một số độc giả nhất 
định. Hơn nữa, những đoạn văn trong Luật Tạng liên quan đến sự 
hòa hợp trong cộng đồng, cũng có những đoạn tương đương trong 
Kinh Tạng mà tôi đã đưa vào sách này. 


Mặc dù kinh tạng Päli là bộ sưu tập kinh điển có thâm quyền 
của Phật giáo Nguyên thủy, những kinh văn trong hợp tuyển này 
không nên được xem một cách hạn hẹp như là gắn liền với một 
truyền thống Phật giáo đặc biệt nào, vì những kinh văn này được 
trích dẫn từ tầng lớp văn học Phật giáo cổ xưa nhất, là những bộ 
sưu tập kinh điển xuất phát từ nguôn gốc đầu tiên của Phật giáo. 


32 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


Những lời dạy này cũng không cần thiết gắn liền với bất cứ đức 
tin hay hệ thống tín ngưỡng tôn giáo nảo. Với sự trong sáng, rõ 
ràng, mang tính thuyết phục cao và hiểu biết sâu sắc về bản tính 
con người, những kinh văn này có thê nói với bất cứ ai, không kể 
đến khuynh hướng tôn giáo của họ. Các bài kinh mang một thông 
điệp bao quát có thể áp dụng cho tất cả mọi nỗ lực cổ vũ cho môi 
quan hệ thân hữu giữa con người. Những kinh văn này cung cấp 
các chân đoán thuộc nhận thức về gốc rễ bên dưới của mọi xung 
đột, được diễn tả thật đơn giản và rõ ràng, và đưa ra những chiến 
lược thực tiễn để giải quyết các tranh chấp, cô vũ cho sự hòa giải 
và thiết lập sự hòa hợp trong xã hội. 


Tôi đã sắp xếp các bải tuyển chọn theo một cấu trúc có dụng 
ý phản ảnh những khuôn mẫu mà chính Đức Phật đã áp dụng 
trong lúc diễn giảng giáo lý của Ngài trong một vài phương diện 
nảo đó. Trong phần còn lại của bài giới thiệu tổng quát này, tôi sẽ 
giải thích tính luận lý bên dưới sự sắp xếp này. Mỗi phân bắt đầu 
băng một bài giới thiệu về phần đó, có dụng ý găn kết các kinh 
văn với nhau trong mỗi chương và trình bày rõ ràng sự liên hệ của 
chúng với chủ đề của chương ấy. 


Phần I gồm các kinh văn về chánh kiến hay là hiểu biết chơn 
chánh. Đức Phật đã đặt chánh kiến như là chi phần đầu tiên của 
Bát Thánh đạo, và ở đâu đó Ngài đã nhân mạnh vai trò của chánh 
kiến như là nguồn hướng dẫn cho đời sống đạo đức và tâm linh. 
Vì mục đích của hợp tuyên này là cung cấp tầm nhìn của Phật 
giáo về sự hòa hợp trong cộng đồng và xã hội hơn là trình bảy con 
đường giải thoát tối hậu, những kinh văn tôi đem vào đây làm nổi 
bật kiểu chánh kiến giúp nuôi dưỡng cách hành xử đạo đức. Điều 
này đôi lúc được gọi là “chánh kiến thuộc thế gian” - ngược lại 
với “chánh kiến siêu xuất thế gian”, là tuệ giác sâu sắc về bản chất 
trống không và vô ngã của mọi pháp hữu vi, vốn sẽ chặt đứt gốc 
rễ của sợi dây ràng buộc con người với vòng luân hồi. 


Hiểu biết chơn chánh về nguyên lý nghiệp quả có một tác 
dụng quyết định trên cách hành xử của con người. Khi chúng ta 
nhận thức được rằng hành động của chúng ta cuối cùng sẽ dội 
ngược trở lại vào chúng ta và xác định số phận của chúng ta trong 
các đời sống tương lai, chúng ta sẽ có động lực để từ bỏ những 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 33 


tâm hành cấu uế và tránh xa cách hành xử bắt thiện. Thay vào đó, 
chúng ta sẽ được khơi nguồn cảm hứng đề dắn thân vào những 
cách hành xử tốt đẹp và phát triển các đức tánh thiện lành. Khuôn 
mẫu này được phản ảnh ngay trong cấu trúc của Bát Thánh đạo, 
ở đó chánh kiến đưa đến chánh tư duy, từ đó sẽ biểu hiện trong 
chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. 


Trong phần II, tôi bàn về tác dụng của chánh kiến trên mỗi 
cá nhân dưới chủ đề “rèn luyện cá nhân”. Phật giáo Nguyên thủy 
thấy sự chuyên hóa của mỗi người là chìa khóa đưa đến sự chuyên 
hóa của xã hội. Một xã hội an bình, hài hòa không thể do bên ngoài 
áp đặt bởi những sắc lệnh của một cơ quan quyên lực, nhưng chỉ 
có thể xuất hiện khi con người tự sửa đổi tâm tánh và chấp nhận 
những tiêu chuẩn hành xử xứng đáng. Như vậy, nhiệm vụ cô động 
cho việc phát triển sự hòa hợp trong cộng đồng phải bắt đầu từ 
việc chuyên hóa cá nhân. Chuyển hóa cá nhân xảy ra qua một tiễn 
trình rèn luyện liên quan đến việc biểu lộ cách hành xử tốt đẹp 
bên ngoài và thanh tịnh tâm bên trong. Theo kế hoạch của truyền 
thống Phật giáo, tôi xếp vào giáo trình rèn luyện cá nhân này dưới 
ba tiêu đề về bố thí, đạo đức tự giác và tu tập tâm. 


Chướng ngại chính của sự hòa hợp xã hội là lòng sân hận và 
bất mãn. Sân là hạt giống phát sinh thù hận, và như vậy, trong tiễn 
trình rèn luyện cá nhân, Đức Phật đã chú tâm đặc biệt đến việc chế 
ngự và loại bỏ sân hận. Vì thế, tôi dành Phần 11! đề nói về “đối trị 
sân hận”. Những kinh văn được đưa vào hé lộ cho ta thấy những 
cơ sở nào khiến sân hận khởi sinh, những bắt lợi và nguy hiểm khi 
ta bị sân hận làm chủ, và những liều thuốc thực tiễn có thể dùng đề 
loại bỏ sân hận. Liễu thuốc chính để loại bỏ sân hận là nhẫn nhục, 
mà Đức Phật mạnh mẽ khuyên dạy đệ tử ngay cả trong những 
hoản cảnh khó khăn nhất. Như vậy, hai phân cuối trong chương 
này gồm có các kinh văn nói về hạnh nhẫn nhục như những mệnh 
lệnh, và qua những câu chuyện về các nhân vật tiêu biểu của hạnh 
nhẫn nhục. 

Phần IV dành cho lời nói. Lời nói là một mặt hành xử của con 
người, đóng một vai trò quan trọng liên quan đến hòa hợp xã hội 
đến nỗi Đức Phật đã dành cho chánh ngữ một vị trí rõ ràng trong 
Bát Thánh đạo. Tôi đã theo gương Đức Phật bằng cách tuyên chọn 


34 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 

rộng rãi các kinh văn dành cho đề tài về lời nói. Những kinh văn 
này không những nói về chánh ngữ như thường được hiểu, mà còn 
là cách thức tham gia các cuộc tranh luận một cách đúng đắn, khi 
nào nên khen và khi nào nên chỉ trích kẻ khác, làm thế nào để sửa 
sai một kẻ làm điều ác khi cần thiết. 

Với Phần Vj chúng ta chuyên hướng trực tiếp từ lãnh vực tu 
luyện cá nhân đến các mối quan hệ với người khác. Các mối quan 
hệ ây bắt đầu bằng tình bạn tốt đẹp, một đức tính mà Đức Phật đã 
nhân mạnh như là nền tảng của một đời sống tốt đẹp. Trong những 
kinh văn tôi tuyên chọn, chúng ta thấy Đức Phật giải thích cho cả 
đệ tử xuất gia lẫn tại gia của Ngài về giá trị của việc kết bạn với 
những người bạn tốt. Ngài phân tích phẩm chất của một người bạn 
đích thực, và mô tả cách thức bạn bè nên đối xử với nhau như thế 
nảo. Ngài dạy rằng tình bạn tốt đẹp đem lại thành công trong đời 
sông của cư sĩ tại gia cũng như việc phát triển tâm linh của người 
xuất gia. 


Phần VI mở rộng lãnh vực tìm hiểu, từ tình bạn cá nhân đến 
các lãnh vực có tầm ảnh hưởng rộng lớn hơn. Tôi đưa vào một số 
kinh văn tuyên chọn, trong đó, Đức Phật nhắn mạnh đến hàm ý xã 
hội trong cách hành xử cá nhân. Chương nảy bắt đầu với các trích 
đoạn so sánh đối nghịch giữa kẻ ngu và người trí, kẻ ác và người 
thiện. Chương này tiếp tục so sánh những người chỉ biết hết lòng 
làm lợi ích cho bản thân mà thôi, với những người hết lòng làm lợi 
ích cho người khác. Các kinh văn xem xét sự khác biệt đối nghịch 
nảy theo tầm nhìn của người xuất gia lẫn người tại gia. Những gì 
được tìm thấy là sự xác nhận rõ ràng rằng cách thực hành tốt nhất 
là người hết lòng làm điều tốt cho cả hai: vừa lợi ích cho mình, 
vừa lợi ích cho người khác. 


Phần VII đưa chúng ta đến việc thiết lập một cộng đồng có 
mục đích chung. Vì Đức Phật là vị sáng lập Giáo đoàn, không phải 
là một người lãnh đạo thế tục, đương nhiên những đường lỗi Ngài 
đề nghị đê thiết lập một cộng đồng có mục đích chung trước tiên là 
cho đời sống xuất gia. Nhưng trong những trường hợp Ngài được 
các nhà lãnh đạo thế tục yêu cầu đưa ra những lời khuyên ' về việc 
duy trì sự hòa hợp trong xã hội nói chung, các nguyên tắc Ngài 
đưa ra đã được bảo tồn trong các bài kinh. Những bài tuyển chọn 


GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT 35 


khác trong chương nảy liên hệ đến sự hợp tác giữa hai thành phần 
của cộng đồng Phật giáo, giới xuất gia và cư sĩ tại gia. 


Tuy nhiên, ngay cả khi họ hành động với ý định tốt đẹp nhất, 
những con người trong cộng đồng ấy đem theo họ những khuynh 
hướng dẫn đến phe nhóm cục bộ và tranh chấp nhau. Chủ đề của 
Phần VIII là tranh chấp. Các kinh văn bao gồm trong chương này 
nói đến những tranh chấp nội bộ của cả giới xuất gia lẫn tại gia 
mà trong một vài phương diện có những nguồn gốc giống nhau, 
nhưng trong một số mặt khác đã xuất phát từ những nguyên nhân 
khác nhau. Phần này tự nhiên dẫn đến Phẩn !X, được dành cho 
những phương tiện giải quyết tranh chấp. Ở đây, chúng ta thấy 
Đức Phật trong vai trò của một người thiết lập luật lệ cho Giáo 
đoàn, đặt ra những đường lối hướng dẫn để giải quyết các xung 
đột và đề xuất những phương thức rèn luyện để ngăn cản các vụ 
tranh chấp có thể bộc phát trong tương lai. 


Phần X, là chương cuối trong hợp tuyên này, đi từ cộng đồng 
có mục đích chung mà Giáo đoàn là đại diện tiêu biểu, đến lãnh 
vực xã hội rộng lớn hơn. Tôi đưa vào đây những kinh văn được 
trích từ các bài kinh khám phá những mối quan hệ chồng chéo 
lên nhau tạo thành cơ cấu xã hội. Các kinh văn bao gồm lời Đức 
Phật dạy về đời sống gia đình, về mối quan hệ giữa cha mẹ vả con 
Cái, ø1Ữa VỢ chồng và sự duy trì một đời sống gia đình có lợi lạc. 
Phần cuối của chương này nói về lý tưởng chính trị của Đức Phật, 
được đại diện bằng hình ảnh của vị “Chuyển luân Thánh vương” 
(rãjãcakkavafi), vị vua chơn chánh cai trị vương triều hòa hợp 
với quy luật đạo đức. Mặc dù những nguyên tắc đặt ra cho vị vua 
có vẻ như đã lỗi thời trong thời đại của chúng ta, với cam kết dân 
chủ đã được tuyên bố, với sự nhân mạnh đến công lý, khoan hồng, 
và chánh trực như là nên tảng của các thế lực chính trị, những kinh 
văn xưa cổ của Phật giáo vẫn còn có giá trị liên quan đến thời đại 
ngày nay. 


36 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


I. CHÁNH KIÊN 


] 
CHÁNH KIÊN 


38 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


L CHÁNH KIÊN 39 


GIỚI THIỆU 


Đức Phật dạy rằng sự hiểu biết đúng đắn, hay chánh kiến, là 
người dẫn đầu trên con đường giải thoát. Ngài đã giao cho chánh 
kiến giữ vị trí đứng đầu trong Bát Thánh đạo, là con đường chấm 
dứt khổ đau, và dạy rằng tất cả các chi phần khác phải được chánh 
kiến hướng dẫn đề đi đến mục tiêu giáo pháp của Ngài, là chấm 
dứt khổ đau. Tuy nhiên, đối với Đức Phật, chánh kiến đóng một 
vai trò quan trọng không những trên con đường giải thoát, mà 
còn trong việc đạt được an vui, hạnh phúc trong vòng luân hồi. 
Chánh kiến làm điều này bằng cách nhắn mạnh đến sự cân thiết 
phải có cách hành xử đạo đức. Kiểu chánh kiến thê nhập vào đời 
sống đạo đức đôi lúc được gọi là “Chánh kiến thuộc thế gian” 
(lokiya-sammadifthi), hay là chánh kiến về trách nhiệm cá nhân 
đối với hành động của mình (kammnassakata sammadiffhi). Loại 
chánh kiến này dựa trên tiền đề là có một nền tảng khách quan, 
vượt thoát thế gian đôi với đạo đức, không lệ thuộc vào phán đoán 
và ý kiến của con người. Qua sự giác ngộ của Ngài, Đức Phật đã 
khám phá quy luật đạo đức này và từ đó rút ra những mệnh lệnh 
đạo đức cho giáo lý của Ngài. 


Trên nền tảng của sự khám phá này, Đức Phật dạy rằng giá trị 
của những phân biệt đạo đức được hình thành ngay trong cấu trúc 
của vũ trụ. Những phán đoán đạo đức có thể được phân biệt như 
là đúng hoặc sal, các hành động như là tốt hoặc xấu đều tuân theo 
một quy luật đạo đức vốn cũng có hiệu quả như các định luật vật 
lý hay hóa học, và cũng phổ quát trong cách vận hành của chúng. 
Vì thế, là những tác nhân đạo đức, chúng ta không thể biện minh 
cho hành động của chúng ta chỉ băng cách viện dẫn sự ưa thích cá 
nhân, và chúng ta cũng không thể mong đợi có được an vui bằng 
cách chạy theo những ưa thích của chúng ta. Đúng hơn, để đạt 
được an vui chân chính, chúng ta phải hành động theo đúng VỚI 
quy luật đạo đức, đó chính là Giáo pháp, là nguyên tắc nền tảng 


40 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


của chân lý và điều thiện vẫn tôn tại, dù chư Phật có khám phá ra 
và tiệt lộ chúng hay không. 


Chánh kiến xác nhận rằng các hành động mang ý nghĩa đạo 
đức của chúng ta có những hậu quả có thể đem lại cho chúng ta 
hạnh phúc hoặc đau khổ. Hành động của chúng ta tạo ra nghiệp 
(karma), một động lực có tiềm năng tạo ra những kết quả tương 
ứng với phẩm chất đạo đức của hành động ấy. Nghiệp đem lại 

“quả”, là những hậu quả phản ảnh các hành động phát sinh ra 
chúng. Nguyên tắc cơ bản năm bên dưới hoạt động của nghiệp là 
hành động thiện đem lại kết quả tốt đẹp đáng mong câu, dẫn đến 
may mắn và hạnh phúc, trong lúc hành động bắt thiện đưa đến kết 
quả không đáng mong cầu, dẫn đến bất hạnh và đau khổ. Như vậy, 
kết quả của những hành động có ý thức không giới hạn trong các 
hiệu ứng rõ ràng ngay tức khắc, những gì phát sinh từ các: chuỗi 
nhân duyên hoàn toàn tự nhiên. Có một nguyên lý vô hình về nhân 
duyên đạo đức vận hành bên dưới bề mặt của sự vật, mà theo đó 
qua thời gian, dù dài hay ngắn, hành động của chúng ta cuối cùng 
sẽ trở lại với chúng ta và quyết định số phận của chúng ta trong 
đời này và đời sau. 

Đức Phật so sánh đối chiếu chánh kiến về tính hiệu năng 
của nghiệp với ba loại tà kiến được tuyên thuyết bởi các nhà tư 
tưởng chuyên đả phá tín ngưỡng nhân gian vào thời đại của Ngài 
(). Một kiểu tà kiến, được gọi là thuyết đoạn diệt (đoạn kiến) 
(naithikavada), phủ nhận sự tồn tại của con người sau khi chết và 
nói rằng không có kết quả đối với các hành động thiện hay ác của 
chúng ta. Vào lúc chết, cả người ngu lẫn người trí đều hoàn toàn 
đoạn diệt, chỉ đề lại cái xác chết mà thôi. Một loại tà kiến thứ 
hai, được gọi là thuyết “vô hiệu ứng của hành động" (akiriyavada), 
không chấp nhận có một nên tảng giá trị đối với việc phân biệt 
đạo đức. Những kẻ dẫn thân vào các hành động kinh hoàng như là 
giết người hay tra tấn kẻ khác không thê nói là đã làm những hành 
động sai trái; và những người bố thí rộng rãi và bảo vệ những kẻ 
bất hạnh không thể nói là đã hành động đúng đắn. Sự phân biệt 
giữa hành động thiện và ác là do con người chế tạo ra, thuần túy 
chủ quan, vả vì thế những phán đoán đạo đức chỉ là phóng ảnh 
của các ý kiến cá nhân. Loại tà kiến thứ ba, được gọi là thuyết 
“vô duyên khởi” (aheukavada), tuyên bố rằng không có nguyên 


L CHÁNH KIÊN 4I 


nhân hay lý do gì đối với phiền não cấu uế của chúng sinh và 
cũng không có nguyên nhân đối với sự thanh tịnh của chúng sinh. 
Chúng sinh phiền não hay thanh tịnh không vì một lý do nào cả. 
Chúng sinh không có tác nhân đạo đức, không có khả năng quyết 
định số phận của chính họ, nhưng là bị bắt buộc phải hành động 
như thế vì định mệnh của họ, vì hoàn cảnh, và vì tự nhiên. 


Đức Phật đã thuyết giảng quan điểm của Ngài về chánh kiến 
như một đáp ứng đối với ba kiểu tả kiến nêu trên. Ngài dạy rằng 
bản sắc cá nhân vẫn tồn tại sau khi chết, và sắc tướng chúng ta 
có được trong mỗi lần hiện hữu là do nghiệp của chúng ta quyết 
định. Chúng sinh đã trải qua hàng loạt tái sanh từ vô thủy, trong 
quá trình ấy chúng sinh gặt hái kết quả của những hành động thiện 
hay ác mà họ đã tạo. Sự kiện các hành động của chúng ta quay 
trở lại với chúng ta cung cấp một động cơ mạnh mẽ đề chúng ta 
tránh làm các điều ác và theo đuổi các điều thiện. Trái ngược với 
thuyết “vô hiệu ứng của hành động, Đức Phật dạy rằng những 
phán xét đạo đức không mang tính độc đoán. Chúng có một nền 
tảng khách quan, vì thế một số hành động - như sát sanh và trộm 
cắp có thể được mô tả đúng đắn như là bất thiện, trong lúc những 
cách hành xử khác - như là bố thí và giữ gìn đạo đức có thê mô tả 
đúng đắn như là hành động thiện lành. Và Đức Phật dạy rằng quả 
thật có nguyên nhân đối với các phiền não cầu uế và thanh tịnh 
của chúng sinh. Con người không phải bị số phận lôi cuốn một 
cách vô vọng, nhưng là có khả năng tự quyết định. Qua các hành 
động phóng dật chúng ta tự làm mình ô nhiễm, và qua nỗ lực tinh 
cân chúng ta có thể làm mình thanh tịnh. Việc quyết định số phận 
của chúng ta nằm ngay trong bản thân chúng ta và do chính ý chí 
chúng ta điều khiển. 


Sự hòa hợp trong bất cứ cộng đồng nảo, đù là một nhóm nhỏ 
hay là toàn thể xã hội, tùy thuộc vào việc cùng chia sẻ sự cam kết về 
cách hành xử đạo đức. Trong lúc có thể có hòa hợp giữa bọn trộm 
cắp, sự hòa hợp ấy chỉ có thể kéo dài bao lâu mà bọn trộm cắp ấy 
thành thật với nhau, và vì lý do nảy, sự đoàn kết của những nhóm 
người này thường cho thấy là ngắn hạn. Như các triết gia từ lâu đã 
công nhận, cộng đồng đích thực tùy thuộc vào việc cùng nhau chia 
sẻ những cam kết đạo đức. Vì Đức Phật dạy rằng cách hành xử đạo 
đức dựa trên nên tảng chánh kiến, do đó điều rất quan trọng là cần 


42 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


có một ít chánh kiến để nuôi dưỡng một cộng đồng hòa hợp. Tuy 
nhiên, trong thời đại ngày nay, khi những phương pháp khoa học 
phản biện đã làm khởi sinh hoài nghi về sự tồn tại của ý thức sau khi 
chết, sẽ là quá tự tin khi nhân mạnh rằng Sự chấp nhận hoàn toàn về 
chánh kiến như Đức Phật đã đạy là cần thiết như một nền tảng của 
sự hòa hợp xã hội. Tuy nhiên, hình như sự hòa hợp xã hội đòi hỏi 
tối thiểu là các thành viên của bất cứ nhóm nào cùng chia sẻ niềm 
tin rằng có những tiêu chuẩn khách quan để phân biệt giữa cách 
hành xử thiện và bất thiện, và rằng có những lợi lạc, cho toàn nhóm 
và cho mỗi thành viên, khi họ tránh những kiểu hành xử thường 
được xem là bất thiện và sống theo những tiêu chuẩn thường được 
xem là tốt đẹp. Nhiều kinh văn chứng minh rằng chính Đức Phật 
hình như cũng đã công nhận rằng đạo đức có thê được thiết lập trên 
nên tảng tự suy xét và lý luận đạo đức mà không cần có một đức tin 
vào sự tồn tại của con người sau khi chết. 


Trong Phần 1, tôi đã tập hợp một số kinh mô tả bản chất của 
chánh kiến. Những kinh văn tôi đã chọn nhân mạnh quan điểm về 
trách nhiệm cá nhân của mỗi người đối với hành động của chính 
mình hơn là chánh kiến đưa đến giải thoát. Kinh văn I, 1 trình 
bày một cặp phân biệt xuyên suốt lời Phật dạy. Đoạn kinh bắt đầu 
băng cách nhấn mạnh vai trò của chánh kiến như là người dẫn đầu 
con đường tu tập, mà nhiệm vụ đầu tiên là phân biệt giữa tà kiến 
và chánh kiến. Như vậy, chánh kiến không những chỉ là hiểu rõ 
bản chất đích thực của vạn pháp, mà còn là phân biệt các ý kiến 
đúng và sai về bản chất của vạn pháp. Trong đoạn kinh này, Đức 
Phật mô tả tà kiến bằng công thức tiêu chuẩn của chủ thuyết đoạn 
diệt. Khi định nghĩa chánh kiến, Ngài trình bày sự ng biệt thứ 
hai, là giữa chánh kiến “vẫn còn bị phiền não cấu uế”, đó là quan 
điểm về con người là chủ nhân hành động của mình và “chánh 
kiến vượt thoát thế gian” thuộc về Bát Thánh Đạo. Chánh kiến còn 
phải bị phiền não câu uế, cũng được gọi là chánh kiến thuộc thế 
gian, phân biệt giữa thiện và bất thiện. Chánh kiến này phơi bày 
gốc rễ bên dưới các hành xử thiện hay bất thiện và xác nhận những 
nguyên lý đăng sau sự vận hành của nghiệp, quy luật duyên khởi 
về đạo đức, bảo đảm rằng các hành động thiện và bắt thiện cuối 
cùng sẽ trô quả thích hợp. Mặc dù loại chánh kiến nảy tự nó không 
đưa đến giải thoát, nó rất cần thiết cho sự tiễn bộ trong vòng luân 


L CHÁNH KIÊN 43 


hồi và phục vụ như là nền tảng cho chánh kiến vượt thoát thế gian, 
sẽ xóa bỏ vô minh và những phiên não cấu uế liên hệ. 

Chánh kiến thuộc thế gian là sự hiểu rõ hiệu ứng của nghiệp. 
Xuyên qua chánh kiến thuộc thế gian, con người hiểu được rằng 
ác nghiệp, là những hành động xuất phát từ những động lực không 
trong sáng, cuối cùng sẽ giáng trả trở lại vào chính họ và đem lại 
khổ đau, tái sinh vào cõi đữ và suy thoái tâm linh. Ngược lại, con 
người hiểu rằng các thiện nghiệp, là những hành động xuất phát 
từ những động cơ thiện lành, sẽ đưa đến hạnh phúc, tái sinh may 
mắn và thăng tiến tâm linh. Trong Kinh Văn I, 2, Tôn giả Xá- 
lợi-phất (Sãriputta) liệt kê con đường phát triển của ác nghiệp và 
những gốc rễ nằm bên dưới chúng, cũng như con đường phát triển 
của thiện nghiệp và những cội nguồn của chúng. Ác nghiệp được 
giải thích chỉ tiết bằng “mười cách phát triển của ác nghiệp”. Gốc 
rê của ác nghiệp, các động lực từ đó chúng xuất phát là tham, sân 
và si. Ngược lại, thiện nghiệp được giải thích chỉ tiết bằng “mười 
cách phát triển của thiện nghiệp”, bao gồm chánh kiến về nghiệp 
quả. Các gốc rễ thiện lành được biết là vô tham, vô sân và vô si, 
mà chúng ta có thể diễn đạt một cách tích cực hơn như là bố thí, 
từ bị và trí tuệ. 

Kinh Văn L, 3 cho ta một sự phân tích chi tiết hơn về nghiệp. 
Trong đoạn kinh này, Đức Phật tuyên bố rằng yếu tổ chính trong 
việc tạo nghiệp là ý chí hay ý định (cezna), vì chính ý chí đã 
truyền cho hành động một phâm chất đạo đức. Ngài cũng giải 
thích sự đa dạng của nghiệp qua khả năng của nghiệp có thể dẫn 
đến tái sanh trong nhiều cảnh giới khác nhau; đó là năm cảnh giới 
theo vũ trụ học của Phật giáo Nguyên thủy. Ác nghiệp đưa đến 
tái sanh trong ba cảnh giới thấp kém - đó là địa ngục, súc sanh và 
ngạ quỷ. Thiện nghiệp đưa đến tái sanh trong hai cảnh giới cao 
hơn - đó là cảnh giới loài người và cảnh giới của chư Thiên hay là 
Thiên giới. Nghiệp còn được phân biệt xa hơn tùy theo thời gian 
nó trô quả: một số hành động trồ quả ngay trong chính đời sông 
này; những hành động khác có thê đưa đến quả trong đời kế tiếp; 
và một sô hành động khác nữa rất có thể có khả năng chín muôi 
trong bất cứ đời nào tiếp theo đời sau. 


Kinh Văn I, 4 làm rõ hơn nữa cách vận hành của nghiệp. 


44 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


Trong đó, Đức Phật giải thích cho một người Bà-la-môn về Tam 
minh Ngài đã đạt được vào đêm Ngài chứng đắc giác ngộ. Minh 
thứ hai gọi là Thiên nhãn minh, với minh này Ngài có thể trực tiếp 
thấy được bằng cách nào chúng sinh di chuyền từ lúc chết cho đến 
lúc tái sanh tùy theo nghiệp của họ. Những kẻ đã dẫn thân vào ác 
nghiệp sẽ đi đến các cảnh giới khốn khổ; những người đã dẫn thân 
vào thiện nghiệp sẽ đi đến các cảnh giới an vui. Nguyên tắc tổng 
quát hiển lộ từ đoạn kinh này là sự tương quan mật thiết giữa hành 
động của chúng ta và hậu quả của chúng. Qua những khoảng cách 
của các đời sông, nghiệp mang lại kết quả phản ảnh hành động 
xuất phát từ điểm gÔC. Như vậy, những người thường sát sanh 
sẽ tạO ra nghiệp đưa đến yêu mạng, những người chuyên bảo vệ 
mạng sống sẽ tạo nghiệp đưa đến trường thọ, nguyên tắc tương tự 
cũng áp dụng cho những kiểu hành động khác. 


Trong lúc Đức Phật cổ xúy đạo đức dựa trên nền tảng của 
quan điểm về tính hiệu ứng của hành động - với nguyên tắc là 
hành động thiện sẽ đưa đến kết quả đáng mong cầu, hành động ác 
sẽ dẫn đến kết quả bất hạnh, Ngải cũng đưa ra những cơ sở độc 
lập cho đời sống đạo đức. Như vậy, trong lúc công nhận quy luật 
nghiệp quả phục vụ như một động cơ cho cách hành xử đạo đức, 
chấp nhận duyên khởi của nghiệp không nhất thiết là một cách 
giải thích cho đạo đức. Nhu câu hành xử đạo đức có thể được thiết 
lập trên những cơ sở khác mà không cần đặt ra tiền đề là phải có 
đức tin về sự tồn tại của con người sau khi chết. Những cơ sở đó 
có thể đạt được qua sự suy tư của mỗi người. 


Trong kinh Kãlãma, được đưa một phần vào đây trong Kinh 
Văn I, 5, Đức Phật yêu cầu người dân Kãlãma của xứ Kesaputta 
- những người vẫn còn hoang mang không biết có đời sau hay 
không, hãy đình hoãn phán đoán về các vấn đề đó và hãy nhận 
xét trực tiếp từ bản thân, bằng cách tự suy nghĩ, rằng hành động 
dựa trên tham, sân, si sẽ đưa đến tôn hại cho chính mình và người 
khác; trong lúc ngược lại, giải thoát cho tâm mình khỏi tham, sân, 
si và hành động theo cách có lợi ích sẽ đem lại an vui hạnh phúc 
cho chính mình và người khác. Trong một kinh khác, cũng có một 
phần đưa vào đây trong Kinh Văn L, 6, Đức Phật đặt nền tảng cho 
các kiểu hành động thiện, như là không sát sanh, không trộm cắp 
vào một chuỗi suy tư về đạo đức, qua đó, con người tự đặt mình 


L CHÁNH KIÊN 45 


vào vị trí kẻ khác và quyết định sẽ hành động như thế nảo sau khi 
suy xét chính mình sẽ cảm thấy như thế nào nêu người khác đối xử 
với mình như thế. Mặc dù ở đây, Đức Phật đang đáp lại câu hỏi về 
phương cách nào để được tái sanh vào cõi Thiên, Ngài không đặt 
nên tảng rõ ràng cho các mệnh lệnh đạo đức trên định luật nghiệp 
quả hoặc sự tỒn tại của con người sau khi chết, nhưng là trên 
nguyên tắc có qua có lại (hỗ tương). Nguyên tắc này, được giải 
thích ở đây, được diễn tả rất cô đọng băng một câu kệ trong kinh 
Pháp Cú (Dhammapada): “Mọi chúng sinh đều run sợ trước bạo 
lực, tất cả đều sợ chết. Đặt mình vào vị trí của kẻ khác, con người 
không nên sát sanh hay thúc đầy người khác sát sanh.” (kệ số 129) 


46 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


I. CHÁNH KIÊN 


1. CHÁNH KIÊN DẪN ĐẦU 


“Này các Tý-kheo, chánh kiến dẫn đầu. Và thế nào là chánh 
kiến dẫn đầu? Hành giả hiểu rõ tà kiến như là tà kiến và chánh 
kiến như là chánh kiến: đây là chánh kiến của vị ấy. 

“Và thế nào là tà kiến? Không có bố thí, không có tế lễ, 
không có cúng dường; không có quả báo hay kết quả của hành 
động thiện ác; không có đời này, không có đời sau; không có mẹ, 
không có cha; không có các loài hóa sanh; trong đời không có các 
vị Sa-môn, Bà-la-môn có chánh hạnh và tu tập chơn chánh, những 
người sau khi tự mình chứng ngộ thế giới này và thế giới khác với 
thắng trí, đã tuyên bố điều này cho người khác biết”. Như vậy là 
tà kiến. 

“Và thế nảo là chánh kiến? Ta nói răng chánh kiến có hai 
loại: có chánh kiến vẫn còn bị ảnh hưởng của phiền não cấu uế 
(hữu lậu), dự phần vào phước báu, chín muôi trong nhiều sở hữu 
(sanh y); và có chánh kiến cao thượng, không còn bị phiền não cầu 
uế (vô lậu), vượt thoát thế gian, là một chỉ phân của Thánh đạo. (2) 

“Và thế nào là chánh kiến vẫn còn bị ảnh hưởng của phiền 
não câu uế, dự phần vảo phước báu, chín muỗi trong nhiều sở 
hữu? Có bồ thí, có tế lễ, có cũng dường: có quả báo và kết quả của 
hành động thiện ác; có đời này, có đời sau; có mẹ, có cha; có các 
loài hóa sanh; trong đời có các vị Sa-môn, Bà-la-môn có chánh 
hạnh và tu tập chơn chánh, những người sau khi tự mình chứng 
ngộ thế giới này và thế giới khác với thắng trí, đã tuyên bố điều 
nảy cho người khác biết”. Như vậy là chánh kiến vẫn còn bị ảnh 
hưởng của phiền não cấu uế, dự phần vào phước báu, chín muỗi 
trong nhiều sở hữu. 


“Và thế nào là chánh kiến cao thượng, không còn bị phiền 
não câu uê, vượt thoát thê gian, là một chi phân của Thánh đạo? 


L CHÁNH KIÊN 47 


Trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chị, chi phần chánh kiến 
của một hành giả có tâm cao thượng, tâm không bị phiền não cấu 
uế (vô lậu tâm), vị tu tập Thánh đạo và đang phát triển Thánh đạo: 
như vậy là chánh kiến cao thượng, không còn bị phiền não cấu uế, 
siêu xuất thế gian, là một chi phần của Thánh đạo. 


“Hành giả nỗ lực từ bỏ tà kiến và thành tựu chánh kiến: như 
vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. Với chánh niệm, hành giả từ bỏ 
tà kiến; với chánh niệm, hành giả thành tựu chánh kiến và an trú 
trong chánh kiến: như vậy là chánh niệm của vị Ấy. Như vậy, ba 
pháp này chạy vòng quanh chánh kiến, đó là chánh kiến, chánh 
tỉnh tấn và chánh niệm.” 


(Trung Bộ Kinh, số 117, tr 238-239) 


2. HIỂU RÕ BÁT THIỆN PHÁP VÀ THIỆN PHÁP 
[Tôn giả Sãriputta (Xá-lợi-phất) nói]: 
“Chư hiện, khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ các bất thiện 
pháp và gốc rễ của bất thiện pháp, các thiện pháp và gốc rễ của 
thiện pháp, khi ấy vị Thánh đệ tử là người có chánh kiến, có tri 


kiến chánh trực, người đã có lòng tin vững chắc vào Chánh pháp 
và đã thành tựu Giáo pháp chơn chánh này. 


“Chư hiền, và thế nào là bất thiện pháp, thế nào là gốc rễ 
của bắt thiện pháp; thế nào là thiện pháp và thế nào là gốc rễ của 
thiện pháp? Sát sanh là bắt thiện; lây của không cho là bắt thiện; tà 
hạnh trong các dục là bắt thiện; nói láo là bất thiện; nói hai lưỡi là 
bắt thiện; nói lời độc ác là bất thiện; nói lời phù phiếm là bất thiện; 
tham dục là bất thiện; sân hận là bắt thiện; tà kiến là bất thiện. 
Như vậy gọi là các bất thiện pháp. Và thế nào gốc rễ của bắt thiện 
pháp? Tham là gốc rễ của bắt thiện; sân là gốc rễ của bắt thiện; si 
là gốc rễ của bất thiện. Như vậy gọi là gốc rễ của bất thiện pháp. 

“Và thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh là thiện; từ bỏ lẫy của 
không cho là thiện; từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện; từ bỏ nói 
lão là thiện; từ bỏ nói hai lưỡi là thiện; từ bỏ nói lời độc ác là thiện; 
từ bỏ nói lời phù phiếm là thiện; không tham dục là thiện; không 
sân hận là thiện; chánh kiến là thiện. Như vậy gọi là các thiện 
pháp. Và thế nào gốc rễ của thiện pháp? Không tham là gốc rễ của 


48 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


thiện; không sân là gốc rễ của thiện; không sĩ là gốc rễ của thiện. 
Như vậy gọi là gộc rễ của thiện pháp.” 
(Trung Bộ Kinh, số 9, tr. 112-113) 


3. TÍNH ĐA DẠNG CỦA NGHIỆP 


[Đức Phật nÓI VỚI Các Tỷ- -kheo] Khi Ta nói: “Cần phải hiểu 
về nghiệp, cần phải hiểu nguôn gôc của nghiệp, cần phải hiểu tính 
đa dạng của nghiệp, cần phải hiểu quả báo của nghiệp, cần phải 
hiểu sự chấm dứt nghiệp, và cần phải hiểu con đường đưa đến 


^ x3 


chấm dứt nghiệp”, vì lý do gì Ta nói như vậy? 


“Này các Tỷ-kheo, chính là ý chí mà ta gọi là nghiệp. Vì có 
ý chí, nên con người hành động qua thân, khâu hoặc ý. 


“Và thê nào là nguôn gôc của nghiệp? Xúc chính là nguôn 
gôc của nghiệp. 


“Và thế nào là tính đa dạng của nghiệp? Có nghiệp đưa đến 
trải nghiệm ở địa ngục; có nghiệp đưa đến trải nghiệm ở cảnh giới 
súc sinh; có nghiệp đưa đến trải nghiệm ở cảnh giới ngạ quỷ; có 
nghiệp đưa đến trải nghiệm ở cảnh giới loài người và có nghiệp 
đưa đến trải nghiệm ở cảnh giới chư Thiên. Như vậy gọi là tính đa 
dạng của nghiệp. 


“Và thế nảo là quả báo của nghiệp? Ta nói rằng quả báo của 
nghiệp có thể được trải nghiệm qua ba cách (quả dị thục): ngay 
trong đời này, trong đời sau, hoặc trong một cơ hội nảo đó tiếp 
theo đời sau. Như vậy gọi là quả báo của nghiệp. 


“Và này các Tỷ-kheo, thê nào là sự châm dứt nghiệp? Với sự 
châm dứt của xúc sẽ đưa đên sự châm dứt của nghiệp. 


“Bát Thánh đạo là con đường đưa đến chấm dứt nghiệp, 
nghĩa là chánh kiên... chánh định. 


“Này các Tỷ-kheo, khi một vị Thánh đệ tử hiểu rõ nghiệp 
như vậy, nguồn gốc của nghiệp, tính đa dạng của nghiệp, quả báo 
của nghiệp, sự chấm dứt nghiệp, và con đường đưa đến chấm dứt 
nghiệp, vị ấy hiểu rằng đời sống phạm hạnh thể nhập thâm sâu này 
chính là con đường chấm dứt nghiệp”. 


(Tăng Chỉ BK IHI, Ch. IW:63, tr 218-219) 


L CHÁNH KIÊN 49 


4. CHÚNG SANH SÓNG CHÉT THEO NGHIỆP 
CỦA HỌ 


[Đức Phật nói với một người Bả-la-môn]: “Này Bả-la-môn, 
khi tâm Ta định tĩnh, thanh tịnh, trong sạch, không uế nhiễm, 
không phiền não, nhu hòa, dễ uốn nắn, vững chãi, và đạt đến mức 
an nhiên không còn dao động, Ta hướng tâm đến tri kiến về sự 
sông chết của chúng sanh. 


Với thiên nhãn thuần tịnh và siêu phàm, Ta thấy rõ chúng 
sanh chết và tái sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người xinh đẹp, 
kẻ xấu xí; người may mắn, kẻ bất hạnh; và Ta hiểu chúng sanh 
sông chết theo nghiệp của họ, như thế này: “Những chúng sanh 
đã tạo nhiều hành động ác về thân, khẩu và ý; đã phỉ bảng các bậc 
Thánh, nắm g1ữ tả kiến, và tạo ác nghiệp theo tà kiến, với thân xác 
tan rã sau khi chết, họ sẽ phải tái sinh vào cõi khốn khổ, xấu ác, 
đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh đã tạo nhiều hành động 
thiện về thân, khẩu và ý; không phi báng các bậc Thánh, có chánh 
kiến và tạo các nghiệp theo chánh kiến, với thân xác tan rã sau khi 
chết, những người này sẽ tái sinh vào cõi an lành, vào Thiên giới”. 

Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh và siêu phàm, Ta thấy rõ 
chúng sanh chết và tái sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người xinh 
đẹp, kẻ xấu xí; người may mắn, kẻ bất hạnh; và Ta hiểu tất cả điều 
ây là do nghiệp của họ. Đây là minh thứ hai Ta chứng được vào 
canh giữa của đêm ấy. Vô minh đã bị diệt trừ và minh sanh khởi, 
bóng tối đã bị diệt trừ và ánh sáng sanh khởi, như đã xảy ra đối với 
người sống tinh cần, nhiệt tâm và cương quyết. Này Bà-la-môn, 
đây là sự bùng vỡ tâm thức thứ hai, như con gà con phá vỡ vỏ 
trứng đề bước ra ánh sáng. 


(Tăng Chỉ BK HII, Ch. 8:13, tr. 526-527) 


5. KHI TỰ MÌNH BIẾT RÕ 
Những người Kãlãma ở Kesaputta đi đến Thế Tôn và bạch 
răng: 
- Bạch Thế Tôn, có một số Sa-môn, Bà-la-môn đi đến 
Kesaputta, họ giải thích và làm sáng tỏ giáo lý của họ; nhưng lại 


50 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


chê bai, bài xích, khinh miệt, xuyên tạc giáo lý của người khác. 
Nhưng rồi lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn khác đi đến Kesaputta, 
họ cũng giải thích và làm sáng tỏ giáo lý của họ; và chê bai, bải 
xích, khinh miệt, xuyên tạc giáo lý của người khác. Bạch Thế Tôn, 
đối với chúng con, chúng con có những hoang mang nghi ngờ là 
không biết những vị Sa-môn đó, ai là người nói sự thật và ai là 
người dối trá? 

— Này các người Kalãma, các người hoang mang là đúng, 
Các người nghĩ ngờ là đúng. Nghi ngờ khởi lên khi các người thấy 
hoang mang về một vấn đề nào đó. Này, các người Kalaãma. Đừng 
tin những gì do truyền khâu, do giáo lý truyền lại, vì nghe lời đồn 
đãi, từ các bộ sưu tập kinh điển, vì hợp luận lý, từ kết luận do Suy 
diễn, vì suy tưởng siêu hình, vì chấp nhận quan điểm sau khi suy 
xét, vì diễn giả có vẻ là người có khả năng, hay vì các người suy 
nghĩ: “Sa môn này là thầy của chúng ta”. Nhưng khi các người tự 
mình biết rằng: “Các pháp này là bất thiện, các pháp này đáng chê 
trách, các pháp nảy bị người trí chỉ trích, các pháp nảy nêu chấp 
nhận và thực hành sẽ đưa đến tổn hại và khổ đau", lúc ấy, các 
người phải từ bỏ chúng. 


— Này các người Kãlãma, các ông nghĩ thế nào? Khi tham, 
sân, s1 khởi lên trong tâm một người, điêu đó ây đem lại an vui hay 
tôn hại cho người ây? 

~ Tồn hại cho người Ấy, bạch Thế Tôn. 

— Này các người Kalama, một người có tâm tham lam, sân 
hận và si mê, bị tham sân sỉ chế ngự, tâm bị chúng điều khiến, 
người ấy sẽ sát sanh, lấy của không cho, tà đâm, nói láo; người ây 


cũng sẽ nhắc nhở người khác làm như vậy. Điều này có đưa đến 
tôn hại và đau khô lâu dài cho ông ta không? 


— Thưa có, bạch Thế Tôn. 


— Này các người Kãlãma, các ông nghĩ thế nào? Những điều 
ây là thiện hay bât thiện? 


- Bắt thiện, bạch Thế Tôn. 
— Đáng chê trách hay không đáng chê trách? 
— Đáng chê trách, bạch Thế Tôn. 


L CHÁNH KIÊN 51 
— BỊ người trí chỉ trích hay ca ngợi? 
— Bị chỉ trích, bạch Thế Tôn. 


- Nếu chấp nhận và thực hành, chúng có đưa đến tôn hại và 
đau khô hay không, hoặc trong trường hợp này, sẽ như thê nào? 


Nếu chấp nhận và thực hành, những điều ây sẽ đem lại tổn 
hại và đau khô. Chúng con thây như vậy trong trường hợp nảy. 


— Này các người Kalama, chính vì lý do này, mà Ta đã nói 
với các ông: đừng tin những gì do truyền khẩu... Nhưng khi các 
người tự mình biết rằng: “Các pháp này là bất thiện, các pháp này 
đáng chê trách, các pháp này bị người trí chỉ trích; các pháp này, 
nếu chấp nhận và thực hành sẽ đưa đến tôn hại và khổ đau", lúc ấy, 
các người phải từ bỏ chúng. 


— Này các người Kãlãma, chính vì lý do này, mà Ta đã nói 
với các ông: đừng tin những gì do truyền khẩu... hoặc vì các 
ông nghĩ rằng: “Sa-môn này là thây của chúng ta.' Nhưng khi 
các người tự mình biết rằng: “Các pháp nảy là thiện, các pháp 
này không có chỗ nào đáng chê trách, các pháp này được người 
trí ca ngợi; các pháp này nếu chấp nhận và thực hành sẽ đưa đến 
an lạc và hạnh phúc", lúc Ấy, các người hãy chấp nhận và thực 
hành. 


— Này các người Kãlãma, các ông nghĩ thế nào? Khi một 
người không khởi tâm tham, không sân, không si thì những điều 
nảy đem lại an vui hay tôn hại cho người ấy? 

— Đem lại an vui, bạch Thế Tôn. 

— Này các người Kalãma, một người không có tâm tham, 
không sân và không SĨ, không bị tham sân s¡ chế ngự, tâm không 
bị chúng điều khiến, người ấy giữ giới không sát sanh, không lây 
của không cho, không tà dâm, không nói láo; người ấy cũng sẽ 
nhắc nhở người khác làm như vậy. Điều này có đưa đến an vui và 
hạnh phúc lâu dài cho ông ta không? 


— Thưa có, bạch Thế Tôn. 


— Này các người Kãlãma, các ông nghĩ thế nào? Những điều 
ây là thiện hay bât thiện? 


— Thiện, bạch Thế Tôn. 


52 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 

— Đáng chê trách hay không đáng chê trách? 

— Không có gì đáng chê trách, bạch Thế Tôn. 

— BỊ người trí chỉ trích hay ca ngợi? 

— Được ca ngợi, bạch Thế Tôn. 

- Nếu chấp nhận vả thực hành, chúng có đưa đến an Vui Và 
hạnh phúc hay không, hoặc trong trường hợp này, sẽ như thê nào? 

— Nêu chấp nhận và thực hành, những điều ấy sẽ đem lại an 
vui và hạnh phúc. Chúng con thây như vậy trong trường hợp này. 





— Này các người Kalãma, vì vậy mà Ta đã nói với các ông: 
“đừng tin những gì do truyền khâu... Nhưng khi các ông tự mình 
biết răng: “Các pháp này là thiện, các pháp này không có chỗ nào 
đáng chê trách, các pháp này được người trí ca ngợi; các pháp này 
nếu chấp nhận và thực hành sẽ đưa đến an lạc và hạnh phúc", lúc 
ây, các ông hãy chấp nhận và thực hành, chính vì lý do này, mà Ta 
đã nói với các ông như vậy”. 

(Tăng Chỉ BK 1, Ch. 3:65, tr. 337-3444) 


6. GIÁO PHÁP CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO BẢN THÂN 


Các gia chủ ở Bamboo Gate (Trúc Môn) đến bạch Thế Tôn: 
“Xin Thê Tôn giảng cho chúng con Giáo pháp nào đê chúng con 
có thê sông hạnh phúc tại gia và sau khi chêt sẽ được tái sanh vào 
cõi thiện lành, vào Thiên giới”. 

— Vậy, này các gia chủ, Ta sẽ giảng cho các ông Giáo pháp 
có thê áp dụng cho bản thân. Hãy chú tâm lăng nghe, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các gia chủ ở Trúc Môn vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 

— Này các gia chủ, thế nào là Giáo pháp có thể áp dụng cho 
bản thân? Ở đây, này ( các gia chủ, một vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Ta là người muốn sông, không muốn chết; ta mong ước được 
hạnh phúc. và ghê sợ đau khổ. Vì ta là người. muốn sống... và ghê 


sợ đau khổ, nếu có người nảo đoạt mạng sông của ta, đó là điêu 
không ưa thích, không vừa ý đôi với ta. CGiờ đây, nêu ta muôn đoạt 


L CHÁNH KIÊN 33 


mạng sống kẻ khác - của người muốn sống, không muốn chết; 
người mong muốn được hạnh phúc và ghê sợ đau khổ - điều ấy sẽ 
không ưa thích, không vừa ý đối với người ấy. Những gì không 
ưa thích, không vừa ý đối với ta thì cũng không ưa thích, không 
vừa ý đối với kẻ khác. Làm sao ta có thể gây tổn hại cho kẻ khác 
băng những điều mà chính bản thân ta cũng không ưa thích, không 
vừa ý?° Sau khi suy nghĩ như thế, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, 
thuyết phục người khác từ bỏ sát sanh, và ca ngợi việc từ bỏ sát 
sanh. Như vậy, hành động về thân của vị ấy được thanh tịnh cả ba 
phương diện (thân, khẩu, và ý). 


“Lại nữa, này các gia chủ, một vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Nếu có người nảo lấy của ta những gì ta không cho họ, nghĩa 
là họ ăn trộm; đó là điều không ưa thích, không vừa ý đối với ta. 
Giờ đây, nếu ta lấy của người khác những gì họ không cho ta, 
nghĩa là ta ăn trộm; đó là điều không ưa thích, không vừa ý đối 
với họ. Những gì không ưa thích, không vừa ý đối với ta thì cũng 
không ưa thích, không vừa ý đối với kẻ khác. Làm sao ta có thê 
gây tôn hại cho kẻ khác bằng những điều mà chính bản thân ta 
cũng không ưa thích, không vừa ý?ˆ Sau khi suy nghĩ như thế, 
vị Thánh đệ tử từ bỏ lấy của không cho, thuyết phục người khác 
từ bỏ lấy của không cho, và ca ngợi việc từ bỏ lấy của không 
cho. Như vậy, hành động về thân của vị ấy được thanh tịnh cả ba 
phương diện (thân, khẩu, và ý). 


“Lại nữa, này các gia chủ, một vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Nếu người nào phạm tà dâm với vợ của ta; đó là điều không 
ưa thích, không vừa ý đối với ta. Giờ đây, nếu ta phạm tà dâm đối 
với vợ của người khác; đó là điều không ưa thích, không vừa ý 
đối với họ. Những gì không ưa thích, không vừa ý đối với ta thì 
cũng không ưa thích, không vừa ý đối với kẻ khác. Làm sao ta có 
thê gây tốn hại cho kẻ khác bằng những điều mà chính bản thân ta 
cũng không ưa thích, không vừa ý? Sau khi suy nghĩ như thế, vị 
Thánh đệ tử từ bỏ tà đâm, thuyết phục người khác từ bỏ tà dâm, và 
ca ngợi việc từ bỏ tà dâm. Như vậy, hành động về thân của vị ây 
được thanh tịnh cả ba phương diện (thân, khẩu, và ý). 


“Lại nữa, này các gia chủ, một vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Nêu có người nảo làm tôn hại an vui của ta băng những lời 


54 LỜI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 

nói láo; đó là điều không ưa thích, không vừa ý đối với ta. Giờ đây, 
nếu ta làm tốn hại an vui của người khác băng những lời nói láo; 
đó là điều không ưa thích, không vừa ý đối với người ấy. Những 
gì không ưa thích, không vừa ý đối với ta thì cũng không ưa thích, 
không vừa ý đối với kẻ khác. Làm sao ta có thể gây tổn hại cho kẻ 
khác bằng những điều mà chính bản thân ta cũng không ưa thích, 
không vừa ý?° Sau khi suy nghĩ như thế, vị Thánh đệ tử từ bỏ nói 
láo, thuyết phục người khác từ bỏ nói láo, và ca ngợi việc từ bỏ 
nói láo. Như vậy, hành động về khẩu của vị ây được thanh tịnh cả 
ba phương diện (thân, khâu, và ý). 


“Lại nữa, này các gia chủ, một vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Nếu có người chia rẽ bạn bè ta băng lời nói gây chia rẽ; đó 
là điều không ưa thích, không vừa ý đối với ta. Giờ đây, nếu ta 
chia rẽ bạn bè của người khác bằng lời nói gây chia rẽ; đó là điều 
không ưa thích, không vừa ý đối với người ấy...” Như vậy, hành 
động về khâu của vị ây được thanh tịnh cả ba phương diện (thân, 
khẩu, và ý). 

“Lại nữa, này các gia chủ, một vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Nếu có người nói với ta bằng lời thô bạo; đó là điều không ưa 
thích, không vừa ý đối với ta. Giờ đây, nếu ta nói với người khác 
bằng lời thô bạo; đó là điều không ưa thích, không vừa ý đối với 
người ấy...” Như vậy, hành động về khẩu của vị ấy được thanh 
tịnh cả ba phương diện (thân, khẩu, vả ý). 


“Lại nữa, này các gia chủ, một vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Nếu có người nói với ta bằng lời phù phiếm, vô ích; đó là 
điều không ưa thích, không vừa ý đối với ta. Giờ đây, nếu ta nói 
với người khác bằng lời phù phiêm, vô ích; đó là điều không ưa 
thích, không vừa ý đối với người ấy. Những gì không ưa thích, 
không vừa ý đối với ta thì cũng không ưa thích, không vừa ý đối 
với kẻ khác. Làm sao ta có thể gây tốn hại cho kẻ khác bằng những 
điều mà chính bản thân ta cũng không ưa thích, không vừa ý?” 
Sau khi suy nghĩ như thế, vị Thánh đệ tử từ bỏ nói lời phù phiếm, 
thuyết phục người khác từ bỏ nói lời phù phiếm, và ca ngợi việc từ 
bỏ nói lời phù phiếm. Như vậy, hành động về khẩu của vị ây được 
thanh tịnh cả ba phương diện (thân, khẩu, và ý).” 


(Tương Ung BK, Ch. II- VII: 5-12, tr. 519-523) 


II RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 


H 
RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 


56 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


II RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 57 


GIỚI THIỆU 


Đức Phật dạy rằng những quan điểm của Ta ảnh hưởng đến 
tất cả mọi phương diện khác của cuộc đời Ta. Ảnh hưởng bắt đầu 
bằng quan điểm của Ta có tác dụng đối với động cơ hành động của 
Ta. Trong cấu trúc của Bát Thánh đạo, tà kiến là điều kiện tạo nên 
động cơ hành động sai trái, vì các ý định bị điều khiển bởi tham, 
sân và bạo động: trong lúc chánh kiến là điều kiện tạo nên động cơ 
hành động đúng đắn, vì các ý định được điều khiến bởi tâm không 
dính mắc, bao dung và từ bi (1). Đức Phật so sánh tà kiễn như một 
hạt giống đắng, từ đó sẽ không tránh được nảy sinh ra cây đắng 
(Tăng Chi BK, Ch 10:104): “Giống như hạt giống cây nimba, dưa 
đẳng hay THƯỚP đăng, được trồng vào đất âm và được tưới nước, 
tất cả sẽ đưa đến những quả với vị đẳng, cũng vậy đối với người 
có tà kiến... bất cứ hành động nào về thân, khẩu và ý mà người ấy 
thực hiện theo tà kiến; và bất cứ ý muốn, lòng khao khát, khuynh 
hướng và hoạt động nào của người Ấy, tất cả đều đưa đến tôn hại 
và đau khô. Vì sao vậy? Bởi vì quan điểm của người ấy là sai trái.” 


Chánh kiến, trái lại, như hạt giỗng của một cây ngọt: “Cũng 
giống như hạt giỗng cây mía, cây lúa hoặc cây nho, được trồng 
trong đất ẩm và được tưới nước, tất cả sẽ cho ra những quả có vị 
ngon ngọt; cũng vậy, đối với người có chánh kiến... bất cứ hành 
động nào vê thân, khâu và ý mà người ấy thực hiện theo chánh 
kiến, và bất cứ ý muốn, lòng khao khát, khuynh hướng và hoạt 
động nảo của người ấy, tất cả đều đưa đến an vui hạnh phúc. Vì 
sao vậy? Bởi vì quan điểm của người ấy là chơn chánh.” 


Như vậy, khi chúng ta có tà kiến, quan điểm ấy hình thành 
những ý định của ta bằng cách biểu hiện thành những thái độ bắt 
thiện và hành động xấu ác. Đối với Đức Phật, động cơ hành động 
đạo đức bị phá hoại do có niềm tin rằng không có sự tỒn tại của 
con người sau khi chết, không có giá trị khác nhau giữa hành động 
thiện và ác, và không có tự do lựa chọn giữa đúng và sai. Trái lại, 


58 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


động cơ hành động đạo đức được tăng cường sức mạnh, do có 
niềm tin rằng cái chết không phải là dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn 
của một hiện hữu con người, rằng có phân biệt giá trị khác nhau 
giữa hành động thiện và ác, và số phận của chúng ta không phải 
nhất thiết do các thế lực bên ngoài quyết định. Nhưng quá trình 
chuyên hóa cá nhân không phải tự động xảy ra. Để cho chánh kiến 
tạo được một ảnh hưởng tích cực đòi hỏi nỗ lực cá nhân, một nỗ 
lực có chủ đích làm cho cách ứng xử của ta được hài hòa với tri 
kiến và những ý định của ta. 

Những kinh văn trong Phần II minh họa tác dụng chuyền hóa 
của chánh kiến và những ý định chơn chánh đối với cách hành xử 
của ta. Tôi đã xếp các đoạn kinh theo cách sắp xếp truyền thông 
về đức hạnh thành ba loại: bồ thí, trì giới và thiền định (đãna, sĩla, 
bhãvana). Điều này tương hợp với phương pháp giảng dạy giáo lý 
của Đức Phật, theo đó, Ngài thường bắt đầu với tâm hảo phóng, 
tiến đến cách hành xử đúng đắn (trì giới), và rồi khi người nghe đã 
sẵn sảng, Ngải giảng dạy Tứ diệu đề và Bát Thánh đạo. 

Tôi bắt đầu với bài kinh làm nồi bật những phương diện khác 
nhau của tâm hào phóng hay là bố thí. Tâm hào phóng (cãgz) có 
thê được xem là một biểu lộ của chánh tư duy về việc từ bỏ. Đó 
là thuốc chữa trị lòng keo kiệt, vốn là một hình thái phát triển của 
tâm chấp thủ, như trong Kinh Văn HH, 1, (1) trình bày, đó là sự do 
dự không muốn chia sẻ tài sản, bạn bè và ngay cả kiến thức với 
người khác. Trái ngược với tâm keo kiệt là tâm hào phóng, như đã 
ghi nhận ở Kinh Văn II,1, (2), bộc lộ qua hành động bó thí (2Zna), 
theo đó hành giả từ bỏ dính mắc với sở hữu của mình và vui thích 
chia sẻ chúng với người khác. Như vậy, bố thí tạo nên sự gắn bó 
đoàn kết với người khác và nuôi dưỡng một cảm giác hỗ trợ lẫn 
nhau. 

Bồ thí có thê được thực hiện vì nhiều lý do, nhưng như Kinh 
Văn ILI, (3) khăng định, lý do trước tiên của việc bồ thí là “nhằm 
mục đích trang nghiêm tâm”. Hành động bố thí có thể được thực 
hiện bằng nhiều cách, nhưng theo Kinh Văn II, 1 (4), cách thực 
hiện tốt nhất là đặt trên cơ sở niềm tin, được thực hiện với lòng kính 
trọng, vào đúng lúc, với một tâm hào phóng, và điều quan trọng là 
không coi thường người nhận. Đặc biệt, bồ thí có nghĩa là trao tặng 
cho những người có nhu cầu những phẩm vật có thê giúp họ giảm 


II RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 59 


bớt khó khăn. Kinh Văn II,1 (5) và II,1 (6) nói rằng thực phẩm là 
chính yếu trong các quà tặng vật chất (tài thí), nhưng cao thượng 
nhất trong tất cả các loại quà tặng, như trong Phần ILI1, (7) đã 
khẳng định là bố thí Pháp (Pháp thí). 


Điểm chính yêu của trì giới (s2), theo Kinh Văn II, 2 (1) là 
quan sát nội tâm vê mặt đạo đức, nghĩa là tự mình soi chiếu nội 
tâm để suy xét những hậu quả có thể xảy ra về các hành động có ý 
thức của bản thân. Ở đây, Đức Phật dạy con trai của Ngài, là chú 
tiêu La-hâu-la (Rãhula), răng trước khi hành động, hành giả cần 
suy xét về tác dụng của hành động ấy như thế nào đối với bản thân 
và người khác. Quyết định của hành giả để từ bỏ hay theo đuôi 
hành động ấy cần phải phù hợp với kết quả của sự suy xét, rằng 
hành động này có đưa đến hại mình và hại người hay không, hoặc 
có mang lại lợi ích cho mình và cho người khác hay không. Điều 
này đã đưa chiều hướng xã hội vào những suy xét đạo đức riêng 
tư của hành giả. Tuy nhiên, yếu tô “quan tâm đến người khác” cần 
phải được quân bình với yếu tô “lợi ích bản thân đã được nhận 
thức đúng đắn”, dựa trên việc suy xét ảnh hưởng của hành động 
có ý thức ấy đối với bản thân. Hành giả không làm lợi ích cho kẻ 
khác theo những phương cách có thiệt hại đến đạo đức liêm chính 
của bản thân. 


Hành xử đạo đức tự thân được nuôi dưỡng bằng cách giữ 
giới và hành động theo đúng với mười thiện nghiệp (thập thiện). 
Năm giới (pañcas17+a) do Đức Phật giảng dạy tạo nên một quy luật 
đạo đức cơ bản: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói láo, không sử dụng các chất gây nghiện. Giữ đúng các 
giới ấy, theo Kinh Văn II, 2, (2) được gọi là đã đạt được cách 
hành xử đạo đức. Một quy luật đạo đức rộng lớn hơn, bao gồm 
thái độ hướng nội và chánh kiến, được đặt vào trong mười thiện 
nghiệp, mở rộng yêu cầu về chánh ngữ và cũng bao gồm định 
hướng tâm linh. Năm giới và mười thiện nghiệp kiểm soát các 
hành động về thân và lời nói, bảo đảm rằng chúng ta không gây 
tốn hại cho người khác. Giới luật cũng giúp hình thành những ý 
định của chúng ta để chúng ta nhận ra loại hành động nào đưa đến 
xung đột và phá hòa hợp, và thay thế chúng bằng những ý định 
thiện lành nuôi dưỡng sự hài hòa. Kinh Văn HH, 2, (3) trình bày 
việc g1ữ giới không những tích lũy lợi ích cho bản thân mà còn trải 


60 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


rộng đến vô số người khác, làm cho “vô số chúng sanh được thoát 
khỏi sợ hãi, thù hận và khô đau”. Như vậy, hành động đạo đức sẽ 
thống nhất cách hành xử lợi mình và lợi người, hòa nhập nhu cầu 
“lợi ích bản thân đã được nhận thức đúng đắn" với lòng vị tha, vì 
lợi ích của người khác. 

Song hành với việc chấp nhận cách hành xử thiện lành là nỗ 
lực tu tập tâm linh. Tu tập tâm linh liên quan đến một tiến trình 
gồm hai mặt nhằm đến việc hướng tâm lánh xa những cảm xúc 
phiền não cấu uế và làm sinh khởi những phẩm chất tinh thần đưa 
đến khinh an, thanh tịnh, và an bình nội tâm. Vì có rất nhiều kinh 
của Đức Phật giảng dạy về hai tiến trình này, tôi phải gIỚI hạn sự 
tuyển chọn vào những bài kinh thích hợp nhất trong vẫn đề cổ xúy 
cho sự hòa hợp trong xã hội. 

Kinh Văn II, 3 (1) là một trích đoạn từ bài kinh “Ví Dụ Tắm 
Vải”, mạnh mẽ khuyên chúng ta loại trừ mười sáu điều câu uễ của 
tâm thức. Khi quan sát chúng, ta thấy rằng hầu hết các cầu uế ấy 
- là những tâm hành như tham dục, sân hận, si mê hay thù nghịch, 
đồ kị hay keo kiệt - đều có những hậu quả phức tạp trên bình diện 
xã hội rộng lớn. Như vậy, tiễn trình rèn luyện tâm thức, trong lúc 
đem đến thanh tịnh nội tâm, đồng thời cũng đưa đến hòa hợp xã 
hội. 

Trong một bài thuyết pháp tự thuật về bản thân, được trích 
dẫn một phần trong Kinh Văn IH, 3, (2), Đức Phật giải thích, khi 
Ngài đang nỗ lực tìm cầu giải thoát, Ngài đã chia ý niệm của Ngài 
thành hai loại - thiện và bất thiện - và rồi Ngài sử dụng sự suy tư 
thích hợp để loại bỏ những ý niệm bắt thiện và phát triển những 
ý niệm thiện. Sự suy tư của Ngài không những chú trọng đến ảnh 
hưởng của các ý niệm ấy đối với chính bản thân mà còn là tác 
dụng của chúng đối với người khác. Những ý niệm bất thiện là 
những gì đưa đến tốn hại cho người khác, và những ý niệm thiện 
là những gì vô hại. Kinh Văn II, 3, (3) giải thích tiến trình được 
gọi là “đoạn trừ phiền não” (sallekha), nghĩa là loại trừ những tâm 
hành bắt thiện, như là loại trừ bốn mươi bốn phiền não cấu uế, một 
kế hoạch đầy đủ trọn vẹn bao gồm nhiều nhóm phụ thuộc như là 
năm chướng ngại, mười ác hạnh, và những cấu uế khác. 


Cùng với việc loại trừ những phiên não câu uê, rèn luyện 


II RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 61 


tâm liên quan đến việc tu tập các đức hạnh. Trong số các đức hạnh 
quan trọng nhất đề thiết lập hòa hợp trong xã hội là những đức 
hạnh bao gồm trong “Tứ vô lượng tâm” (aøpamañña) hay “bỗn 
phạm trú siêu phàm” (brahmavihara): Từ, BI, Hỷ và Xả (2). Kinh 
Văn II, 4, (1) là công thức tiêu chuẩn của kinh điển về Tứ vô 
lượng tâm. Như đã được định nghĩa trong các bài luận giải tiếng 
Pali, Từ là mong muốn cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh 
phúc; Bi là ước mong mọi chúng sanh thoát khỏi đau khổ; Hỷ là 
niềm hân hoan trước sự thành công và may mắn của người khác; 
và Xả là giữ tâm luôn bình thản, không thiên lệch trong mọi hoàn 
cảnh @). 


Là nên tảng của ba vô lượng tâm kia, tâm từ nhận được nhiều 
chú ý nhất trong các bộ kinh Nikãya. Tôi phản ảnh sự nhắn mạnh 
này bằng cách làm nổi bật tâm từ trong các Kinh Văn II, 4, (2) 
- (5). Ở đây, chúng ta thấy Đức Phật ca ngợi việc phát triển tâm 
từ như là những hành động đức hạnh quan trọng nhất liên hệ đến 
vòng luân hồi. Tâm từ tạo nên tình thương đối với kẻ khác và bảo 
đảm sự bảo vệ cho chính mình. Tâm từ đưa đến tái sanh trong 
các cảnh giới cao hơn và phục vụ như một điều kiện để đoạn trừ 
phiền não cấu uế. Trong tất cả các đức hạnh, trí tuệ được xem là 
tối thượng, vì chỉ cần có trí tuệ là có thể nhồ bật vĩnh viễn vô minh 
và khát ái trói buộc chúng ta vào vòng luân hồi sinh tử. Tuy nhiên, 
như Kinh Văn II, 4, (5) chỉ rõ, tâm từ và Tứ niệm xứ (bốn nên 
tảng của chánh niệm), là những pháp môn tu tập đưa đến trí tuệ, 
không phải loại trừ lẫn nhau mà có thê tu tập kết hợp với nhau. 
Chính là bằng cách tu tập Tứ niệm xứ và phát sinh trí tuệ mà hành 
g1ả tự bảo vệ mình; chính nhờ tâm từ mà hành giả bảo vệ kẻ khác. 
Cuối cùng, Kinh Văn H, 4, (6) trình bảy cho chúng ta thây băng 
cách nào thiền quán về tâm từ (từ bi quán) có thể sử dụng như một 
nên tảng để phát triển tuệ giác và đạt được mục tiêu cuôi cùng, đó 
là sự giải thoát bất thối chuyền của tâm, đạt được cùng với sự đoạn 
tận mọi phiền não cấu ué. 


62 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


H. RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 


1. BÓ THÍ 
(U Keo kiệt 


“Này các Tý-kheo, có năm loại keo kiệt. Thế nào là năm? 
Keo kiệt về chỗ cư trú, keo kiệt về gia đình, keo kiệt về lợi nhuận, 
keo kiệt về lời khen và keo kiệt về Pháp. Đó là năm loại keo kiệt. 
Trong năm loại keo kiệt này, tệ hại nhất là keo kiệt về Pháp. Đời 
sống phạm hạnh được thực hiện bằng việc từ bỏ và đoạn trừ năm 
loại keo kiệt này.” 


(Tăng Chỉ BK II, Ch. XXIH: 254-255, tr. 746-749) 


(2) Thành tựu bố thí 


“Thế nảo là thành tựu bố thí? Ở đây, vị Thánh đệ tử sống 
trong gia đình với tâm không bị keo kiệt chi phối, bồ thí rộng rãi, 
bàn tay mở rộng để cho, vui thích từ bỏ, hết lòng làm từ thiện, 
thích thú khi bồ thí và chia sẻ. Như vậy gọi là thành tựu bố thí.” 


(Tăng Chỉ BK I_ Ch. VH:61(6); tr 678) 


(3) Lý do để bố thí 


“Này các Tý-kheo, có tám lý do để bố thí. Thế nào là tám? 
(1) Bồ thí vì mong câu. (2) Bồ thí vì sân hận. (3) Bồ thí vì vọng 
tưởng. (4) Bồ thí vì sợ hãi. (5) Người bố thí nghĩ răng: “Trước 
kia cha ông ta đã bồ thí, ta không nên từ bỏ truyền thống gia đình 
này”. (6) Người bồ thí nghĩ rằng: “Sau khi ta thực hiện bố thí này, 
khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, ta sẽ được tái sanh vào 
cõi thiện lành, vào Thiên giới”. (7) Người bó thí nghĩ rằng: “Khi 
ta thực hiện bố thí này, tâm của ta được thanh tịnh, và hoan hỷ 
sẽ khởi sinh”. (8) Người thực hành bố thí nhằm mục đích trang 


II RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 63 
nghiêm tâm, làm tâm cao thượng. Đây là tám lý do đề bố thí.” 
(Tăng Chỉ BK HII Ch. T33; tr. 606) 


(4) Bố thí của bậc chân nhân 


- Này các Tỷ-kheo, có năm loại bô thí của bậc chân nhân. 
Thê nào là năm? 


Vị ấy bố thí vì lòng tin, bố thí với sự kính trọng, bố thí đúng 
thời, bố thí với tâm hào phóng, bố thí không làm tôn thương mình 
và người khác. 

q1) Do vị Ấy. bố thí vì lòng tin, bất cứ nơi nào quả của việc 
bố thí â ấy chín muỗi, vị ấy sẽ được giàu có, sung mãn, đại phú, và 
VỊ ây có dung sắc đẹp đẽ, thu hút, duyên dáng, được sở hữu làn da 
tuyệt đẹp. 


(2) Do vị ấy bố thí với lòng kính trọng, bất cứ nơi nào quả 
của việc bồ thí ấy chín muôi, vị ấy sẽ được giàu có, sung mãn, đại 
phú, và vợ con, nô tỳ, người đưa tin, người làm công đều vâng lời, 
lắng nghe vả chú tâm đề hiểu được chủ mình. 


(3) Do vị ấy bố, thí đúng thời, bất cứ nơi nào quả của việc bố 
thí ấy chín muồi, vị ây sẽ được giàu có, sung mãn, đại phú, và các 
lợi lạc đến với vị ấy đúng lúc, và rất phong phú. 


(4) Do vị ây bố thí VỚI tâm hảo phóng, bắt cứ nơi nào quả của 
việc bố thí ấy chín muồi, vị ấy sẽ được giàu có, sung mãn, đại phú, 
và tâm của vị ấy có khuynh hướng thọ hưởng những điều tốt đẹp 
nhât của năm dục công đức. 

(5) Do vị ấy bố thí không làm tổn thương mình và người 
khác, bât cứ nơi nào quả của việc bô thí ây chín muôi, vị ây sẽ 
được giàu có, sung mãn, đại phú; vị ây sẽ không bị mât mắt tài sản 
bât cứ lý do gì, dù là do lửa cháy, lụt lội, bị vua tịch thu, trộm cướp 
hay do những người thừa kê bị ghét bỏ chiêm đoạt. 

Này các Tyỷ-kheo, đó là năm loại bồ thí của bậc chân nhân.” 

(Tăng Chỉ BK II, Ch. XE: 146, tr 591-592) 


64 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


(5) Bồ thí thực phẩm (1) 


- Này các Tỷ-kheo, nếu chúng sinh biết được kết quả của bố 
thí và chia sẻ, như Ta đã biết, thì họ sẽ không ăn mà không chia sẻ, 
họ sẽ không đề cho sự ô uế của keo kiệt ám ảnh và mọc rễ trong 
tâm họ. Thậm chí, nếu đó là miếng ăn tối hậu, là miếng ăn cuối 
cùng, họ sẽ không ăn mà không chia sẻ, nếu có người nào đó cần 
chia sẻ. Nhưng nảy các Tỷ-kheo, vì chúng sinh không biết kết quả 
của bố thí và chia sẻ như Ta đã biết, nên họ đã ăn mà không bó thí, 
và sự ô uễ của keo kiệt ám ảnh và mọc rễ trong tâm họ. 

(Kinh Iivuttaka 26; tr. I68-19) 

(6) Bồ thí thực phẩm (2) 

“Một Thánh nữ đệ tử khi bố thí thức ăn, là bố thí bốn pháp 
cho người nhận. Thế nào là bốn? Người ấy đã bố thí thọ mạng, 
dung sắc, an lạc và sức mạnh. Bằng cách bố thí thọ mạng, chính 
người ây sẽ được thọ mạng, thuộc cõi Người hay cõi Thiên. Bằng 
cách bố thí dung sắc, chính người ấy sẽ được dung sắc, thuộc cõi 
Người hay cõi Thiên. Bằng cách bố thí an lạc, chính người ấy sẽ 
được hưởng an lạc, thuộc cõi Người hay cõi Thiên. Bằng cách bố 
thí sức mạnh, chính người ẫy sẽ được sức mạnh, thuộc cõi Người 
hay cõi Thiên. Một Thánh nữ đệ tử khi bó thí thức ăn, là bố thí bốn 
pháp này cho người nhận.” 

(Tăng Chỉ BK I, Ch. VI: 57; tr. 670-671) 

(7). Bồ thí Pháp 


“Này các Tỷ-kheo, có hai loại bố thí. Thế nào là hai? Bồ thí 
của cải vật chất (tài thí) và bố thí Pháp (Pháp thí). Trong hai loại 
bố thí ấy, Pháp thí là tối thăng. Có hai loại cúng dường này... hai 
loại bố thí này... hai đối tượng đề từ bỏ này. Thế nảo là hai? Từ bỏ 
của cải vật chất và từ bỏ bằng cách bố thí Pháp. Đó là hai loại bố 
thí. Trong hai loại bố thí này, bố thí Pháp là tối thắng.” 


(Tăng Chỉ BK lI, Ch. XHI: 1-10; tr. 168) 


2. GIỚI HẠNH 


(L Quan sát nội tâm về đạo đức 


II RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 65 


- “Này Rãhula (La-hầu-la), con nghĩ thế nào? Mục đích của 
cái gương là gì?” 


- “Bạch Thê Tôn, mục đích của cái gương là đê soi chiêu.” 


- “Cũng vậy, này Rahula, một hành động về thân được thực 
hiện sau khi đã soi chiếu nhiều lần; một hành động về lời nói được 
thực hiện sau khi đã soi chiếu nhiều lần; một hành động về ý được 
thực hiện sau khi đã soi chiếu nhiều lần. 


“Này Rãhula, khử con muốn làm một hành động về thân, con 
hãy soi chiếu về hành động ấy như thế này: “Hành động về thân 
mà ta muốn làm có đưa đến tốn hại cho chính mình, hay làm tổn 
hại người khác, hay làm tôn hại cả hai không? Đây có phải là một 
hành động bắt thiện về thân đưa đến hậu quả khổ đau, quả báo 
đau khổ?? Khi con soi chiếu, nếu con biết rằng: “Hành động về 
thân mà ta muốn làm đưa đến tồn hại cho chính mình, hoặc làm 
tốn hại người khác, hoặc làm tồn hại cả hai; đây là một hành động 
bất thiện về thân đưa đến khổ đau, với quả báo đau khổ", thì con 
phải nhất định không làm hành động về thân ấy. Nhưng khi con 
soi chiếu, con biết rằng: “Hành động về thân mà ta muốn làm sẽ 
không đưa đến tốn hại cho chính mình, hoặc không làm tốn hại 
người khác, hoặc không làm tốn hại cả hai; đây là một hành động 
thiện về thân đưa đến an vui, với quả báo an vui”, vì vậy con có 
thê làm hành động về thân ấy. 


“Cũng vậy, này Rãhula, khi con đang làm một hành động về 
thân, con hãy soi chiêu về hành động ấy như thế này: “Hành động 
về thân mà ta đang làm có đưa đến tổn hại cho chính mình, hoặc 
làm tốn hại người khác, hoặc làm tốn hại cả hai không? Đây có 
phải là một hành động bất thiện về thân đưa đến hậu quả khổ đau, 
quả báo đau khổ?? Khi con soi chiếu, nếu con biết rằng: “Hành 
động về thân mà ta đang làm đưa đến tôn hại cho chính mình, hoặc 
làm tốn hại người khác, hoặc làm tốn hại cả hai; đây là một hành 
động bắt thiện về thân đưa đến khổ đau, với quả báo đau khô?, thì 
con phải ngưng ngay hành động vệ thân ấy. Nhưng khi con soi 
chiếu, con biết rằng: “Hành động về thân mà ta đang làm không 
đưa đến tốn hại cho chính mình, hoặc không làm tốn hại người 
khác, hoặc không làm tốn hại cả hai; đây là một hành động thiện 
về thân đưa đến an vui, với quả báo an vui”, như vậy con có thể 


66 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 
tiêp tục làm hành động về thân ây. 


“Cũng vậy, này Rãhula, sau khỉ con đã làm một hành động về 
thân, con hãy soi chiêu về hành động ấy như thế này: “Hành động 
về thân mà ta đã làm có đưa đến tồn hại cho chính mình, hoặc làm 
tốn hại người khác, hoặc làm tổn hại cả hai không? Đây có phải 
là một hành động bắt thiện về thân đưa đến hậu quả khổ đau, quả 
báo đau khổ?' Khi con soi chiếu, nếu con biết rằng: “Hành động về 
thân mà ta đã làm đưa đến tốn hại cho chính mình, hoặc làm tôn 
hại người khác, hoặc làm tôn hại cả hai; đây là một hành động bất 
thiện về thân đưa đến khổ đau, với quả báo đau khổ”, như vậy con 
phải thú nhận hành động ấy, con cần phải tiết lộ, trình bảy rõ ràng 
trước vị Đạo sư của con, hoặc các bạn thiện tri thức đồng tu. Sau 
khi đã thú nhận, đã tiết lộ, đã trình bày rõ ràng, con cần phải biết 
chế ngự phòng hộ trong tương lai. Nhưng khi con soi chiếu, con 
biết răng: “Hành động về thân mà ta đã làm không đưa đến tôn hại 
cho chính mình, hoặc không làm tồn hại người khác, hoặc không 
làm tồn hại cả hai; đây là một hành động thiện về thân đưa đến an 
vui, với quả báo an vui”, thì con có thê an trú trong niềm hoan hý, 
tiếp tục rèn luyện ngày đêm trong các thiện pháp.” (4) 


(Trung Bộ Kinh II, số 61: Kinh Giáo Giới La-hâu-la, tr. 174-177) 


(2) Thành tựu giới hạnh 


“Này các Tý-kheo, thế nào là thành tựu giới hạnh? Ở đây, 
vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh; từ bỏ lấy của không cho; từ bỏ tà 
dâm; từ bỏ nói láo; từ bỏ uống rượu men, rượu nấu và các chất 
gây nghiện, vì đó là nguồn gốc của mọi sự bất cần. Như vậy gọi là 
thành tựu giới hạnh.” 


(Tăng Chỉ BK I, Ch. VII:61, tr: 677) 


(3) Báo vệ vô lượng chúng sinh 


“Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ hủy diệt sự 
sông, từ bỏ sát sanh. Bằng cách từ bỏ sát sanh, vị Thánh đệ tử 
đã ban cho vô lượng chúng sinh được thoát khỏi mọi sợ hãi, hận 
thù, áp bức. Bằng cách ban cho vô lượng chúng sinh được thoát 


II RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 67 


khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức; chính vị ấy cũng được hưởng vô 
lượng tự do, thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức. Đây là bố thí 
thứ nhất, một đại bồ thí, bố thí căn bản đầu tiên, theo truyền thống, 
cô xưa, không bị ô nhiễm và không bao giờ bị ô nhiễm trước đây, 
không đang bị ô nhiễm và sẽ không bị ô nhiễm trong tương lai, 
không bị các Sa-môn và Bà-la-môn có trí bác bỏ. 


“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ lấy của 
không cho và tránh xa lẫy của không cho. Bằng cách từ bỏ lấy 
của không cho và tránh xa lấy của không cho, vị ấy đã ban cho 
vô lượng chúng sinh được thoát khỏi mọi sợ hãi... Và chính vị ấy 
cũng được hưởng vô lượng tự do, thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, 
áp bức. Đây là bố thí thứ hai... 


“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ tà dâm và 
tránh xa tà hạnh trong các dục. Bằng cách từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, vị ây đã ban cho vô lượng chúng sinh được thoát khỏi mọi sợ 
hãi... Và chính vị ấy cũng được hưởng vô lượng tự đo, thoát khỏi 
mọi sợ hãi, hận thù, áp bức. Đây là bố thí thứ ba... 

“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ nói láo và 
tránh xa việc nói láo. Bằng cách từ bỏ nói láo và tránh xa việc nói 
láo, vị ây đã ban cho vô lượng chúng sinh được thoát khỏi mọi sợ 
hãi... Và chính vị ấy cũng được hưởng vô lượng tự do, thoát khỏi 
mọi sợ hãi, hận thù, áp bức. Đây là bố thí thứ tư... 


“Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ uống rượu 
men, rượu nâu và các chất gây nghiện; tránh xa việc uống rượu 
men, rượu nấu và các chất gây nghiện vì chúng là nguôn gôc của 
sự bất cần. Bằng cách từ bỏ uống rượu men, rượu nấu và các chất 
gây nghiện, vị Thánh đệ tử đã ban cho vô lượng chúng sinh được 
thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức. Và chính vị ấy cũng được 
hưởng vô lượng tự do, thoát khỏi mọi sợ hãi, hận thù, áp bức. Đây 
là bố thí thứ năm, một đại bố thí, bố thí căn bản đầu tiên, theo 
truyền thống, cổ xưa, không bị ô nhiễm và không bao giờ bị ô 
nhiễm trước đây, không đang bị ô nhiễm và sẽ không bị ô nhiễm 
trong tương lai, không bị các Sa-môn và Bà-la-môn có trí bác bỏ.” 

(Tăng Chỉ BK II, Ch. IW:39, tr 621-622) 


68 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


(4) Bắt thiện và thiện 


“Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông biết thế nào là bất 
thiện và thế nào là thiện. Và thế nào là bất thiện? Sát sanh, lẫy của 
không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù 
phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến. Như vậy là bắt thiện. 

“Và thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không 
cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời 
độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không tham dục, bao dung vả có 
chánh kiến. Như vậy là thiện.” 


(Tăng Chỉ BK II, Ch. XVIII:178. tr. 603) 
(5) Cấu uễ và thanh tịnh 


“Này Cunda, câu uê về thân có ba loại. Câu uê về lời nói có 
bôn loại. Câu uê về ý có ba loại.” 


“Và thế nảo là câu uế về thân có ba loại? (1) Ở đây, có người 
hủy hoại mạng sống. Kẻ ấy giết người, tay dính máu, chuyên đả 
thương và bạo động, tàn nhẫn đối với chúng sinh. (2) Người ấy lây 
của không cho, trộm cắp tài sản của kẻ khác trong làng hay trong 
rừng. (3) Người ấy phạm tà dâm. Người ấy có quan hệ tình dục 
với những phụ nữ được mẹ hoặc cha che chở; được cha mẹ, anh, 
chị, hoặc bả con che chở; những phụ nữ được Giáo pháp bảo vệ; 
những phụ nữ có chồng được pháp luật bảo vệ nếu ai xâm phạm 
họ; hoặc thậm chí với những phụ nữ đã đính hôn. Như vậy là cầu 
uề về thân có ba loại.” 


“Và này Cunda, thế nào là bốn loại câu uế về lời nói? (1) Ở 
đây, có người nói láo; khi được gọi hầu tòa, hay dự một buổi họp, 
hay đến chỗ có bà con thân quyến, hay đến các tổ hợp, hay đến 
trước mặt hoàng tộc, và được hỏi như một nhân chứng: “Này hiền 
giả, hãy nói những gì ông biết”, và mặc dù người ấy không biết, 
vẫn nói là: “Tôi biết”; mặc dù có biết, người ấy nói: “Tôi không 
biết'; dù không thấy, người ấy nói: “Tôi thấy”, hoặc dù có thấy, 
người ấy nói: “Tôi không thấy”. Người ấy hoàn toàn biết rõ việc 
nói láo có chủ ý của mình, hay vì mục đích của người khác, hoặc 
vì một vài quyền lợi nhỏ nhen nào đó. (2) Người ấy nói hai lưỡi; 


II. RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 69 
nghe điều gì ở chỗ này đến nói ở chỗ kia để gây chia rẽ những 
người nảy, nghe điều gì ở chỗ kia đến nói ở chỗ này để gây chia 
rẽ những người kia; như vậy, người ấy ly gián những người đang 
hòa hợp, là kẻ xúi giục ly gián, vui thú phá hòa hợp, ưa thích phá 
hòa hợp, khoái trá phá hòa hợp, là kẻ đưa ra những lời nói phá 
hòa hợp. (3) Người ây nói lời độc ác; nói lời cộc căn, nặng nê, 
làm tổn thương người khác, làm xúc phạm kẻ khác, đưa đến phẫn 
nộ, không đưa đến định tâm. (4) Và người ấy nói những lời phù 
phiếm; nói vào thời điểm không thích hợp, nói lời sai sự thật, nói 
lời vô nghĩa, nói lời trái với Giáo pháp và Giới luật; vào thời điểm 
không thích hợp, người ấy nói những lời vô giá trị, vô lý, thái quá, 
không lợi ích. Như vậy là bốn loại cấu uế về lời nói.” 

“Và, này Cunda, thế nào là ba loại cấu uế về ý? (1) Ở đây, có 
người tham lam; người ấy tham muốn tài sản của người khác và 
nghĩ rằng: “Ôi, ước gì những tài sản của người khác trở thành của 
ta! (2) Hoặc người ấy có tâm sân và những ý định hận thù như 
thế này: 'Cầu mong những loài hữu tình này bị giết, bị sát hại, bị 
cắt đứt, bị tiêu diệt, không còn tồn tại! (3) Hoặc người ấy có tà 
kiến, có tâm nhìn điên đảo như thế này: “Không có bồ thí, không 
có kết quả bố thí; không có tế lễ, không có kết quả tế lễ; không có 
kết quả các hành vi thiện ác; không có đời này, không có đời sau; 
không có mẹ, không có cha; không có các loài hóa sanh; không có 
các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời này đã tự mình thành tựu thăng 
trí và tuyên bố cho đời này và đời sau được biết”. Đó là ba loại câu 
uế về ý.” 

“Này Cunda, như vậy là mười loại ác nghiệp... Chính vì 
chúng sinh dân thân vào mười loại ác nghiệp này mà sau khi chết, 
các cảnh giới địa ngục, súc sinh, ngạ quý và những cảnh giới bất 
hạnh khác đang chờ đón họ.” 


“Và này Cunda, có ba loại thanh tịnh về thân; có bốn loại 
thanh tịnh về lời; ba loại thanh tịnh vê ý.” 


“Và, này Cunda, thế nào là ba loại thanh tịnh về thân? (1) Ở 
đây, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ hủy hoại mạng sống: dẹp bỏ roi 
và vũ khí, có lòng thương xót quan tâm đến kẻ khác, sống với tâm từ 
đối với tất cả các loài hữu tình. (2) Từ bỏ lây của không cho, tránh xa 
lấy của không cho, người ấy từ bỏ trộm cắp tài sản của người khác 


70 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


trong làng hay trong rừng. (3) Từ bỏ tả dâm, tránh xa tà hạnh trong 
các dục, người ấy không quan hệ tình dục với những phụ nữ được 
cha, mẹ che chở; được cha mẹ, anh, chị em hay bà con che chở; được 
Giáo pháp che chở; những phụ nữ có chồng được pháp luật bảo vệ 
nếu ai xâm phạm họ; hoặc thậm chí với những phụ nữ đã đính hôn. 
Như vậy là ba loại thanh tịnh về thân.” 


“Và này Cunda, thế nảo là bốn loại thanh tịnh về lời? (1) Ở 
đây, có người từ bỏ nói láo, không nói lời vọng ngữ. Khi được gọi 
hầu tòa, hay dự một buôồi họp, hay đến chỗ có bà con thân quyền, 
hay đến các tô hợp, hay đến trước mặt hoàng tộc, và được hỏi như 
một nhân chứng: "Này hiền giả, hãy nói những gì ông biết”. Và vì 
không biết, người ây nói là: “Tôi không biết; ; Và VÌ CÓ biết, người 
ấy nói: “Tôi có biết. Vì không thấy, người ấy nói: “Tôi không 
thấy”; hoặc vì có thấy, người ấy nói: “Tôi có thấy”. Như vậy, người 
ây không cô ý nói láo vì mục đích riêng mình, hay vì mục đích của 
người khác, hoặc vì một vài quyên lợi nhỏ nhen nào đó. (2) Người 
ây từ bỏ nói hai lưỡi; không nói hai lưỡi. Khi nghe điều gì ở chỗ 
nảy không đến nói ở chỗ kia đề gây chia rẽ những người này; nghe 
điều gì ở chỗ kia không đến nói ở chỗ này để gây chia rẽ những 
người kia. Như vậy, người ấy hòa hợp những kẻ đang chia rẽ, là 
người khuyến khích tình thân hữu; là người ưa thích hòa hợp, vui 
mừng trước sự hòa hợp, sung sướng trước sự hòa hợp; là người 
nói lên những lời nói cổ động cho sự hòa hợp. (3) Người ấy từ bỏ 
lời nói độc ác, không nói lời thô bạo. Người ấy nói những lời dịu 
dàng, êm tai, đễ thương, thâm tận trái tim, lễ độ, được nhiều người 
ưa thích, được nhiều người vui lòng. (4) Người ấy từ bỏ nói lời 
phù phiếm, không nói những lời phù phiếm. Người ấy nói đúng 
thời điểm thích hợp, nói đúng sự thật, nói lời lợi ích, nói đúng 
với Giáo pháp và Giới luật; vào thời điểm thích hợp người ấy nói 
những lời đáng ghi nhớ, hợp lý, dung hòa và lợi ích. Như vậy là 
bốn loại thanh tịnh về lời nói.” 


Và này Cunda, thế nảo là ba loại thanh tịnh về ý? (1) Ở đây, 
có người không tham lam; người ấy không tham muốn tài sản của 
người khác và không nghĩ rằng: 'Ôi, ước gì những tải sản của người 
khác trở thành của ta!” (2) Người â ây bao dung và không có những 
ý định hận thù, người ấy nghĩ như thế này: “Cầu mong những loài 
hữu tình này sống hạnh phúc, không thù hận, khổ đau, và lo âu!” (3) 


II RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 71 


Người ấy có chánh kiến, có tầm nhìn đúng đắn như thể này: “Có bố 
thí, có kết quả bồ thí; có tế lễ, có kết quả tế lễ: có kết quả các hành 
vi thiện ác; có đời này, có đời sau; có mẹ, có cha; có các loài hóa 
sanh; có các Sa-môn, Bả-la-môn trong đời này đã tự mình thành 
tựu thắng trí và tuyên bố cho đời này và đời sau được biết. Đó là 
ba loại thanh tịnh về ý.” 


“ Này Cunda, như vậy là mười loại thiện nghiệp... Chính vì 
chúng sinh dắn thân vào mười loại thiện nghiệp này mà sau khi 
chết, cảnh giới chư Thiên, thế giới loài người, và những cảnh giới 
thiện lành khác đang chờ đón họ.” 

(Tăng Chỉ BK IL Ch. XVHI:I76, tr. 585-594) 


3. LOẠI TRỪ NHỮNG CẤU UẺ CỦA TÂM / THANH 
LỌC TÂM 


(L Mười sảu loại câu uê của tâm 


“Này các Tỷ-kheo, thế nảo là những cấu uế phiền não của 
tâm? Tham dục và tham lam bất chánh là một loại phiền não làm 
cấu uế tâm. Sân hận... giận dữ... thù nghịch... khinh thường... 
hỗn láo... đố kị... keo kiệt... dối trá... lừa gạt... bướng binh... 
ganh đua... ngã mạn... kiêu căng... hợm hĩnh... phóng dật... là 
cầu uế của tâm. Biết rằng tham dục và tham lam bất chánh là câu 
uế của tâm, vị Tỷ-kheo từ bỏ nó. Biết răng sân hận... phóng dật là 
cầu uề của tâm, vị Tỷ-kheo từ bỏ nó.” 


(Trung BK I, Kinh số 7: Kinh Ví Dụ Tấm Vải; tr: 88) 


(2) Hai loại ý niệm 


“Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, khi Ta còn là Bồ- 
tát chưa chứng đắc Chánh giác, Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy chia 
những ý niệm của Ta thành hai loại.” Rồi Ta xếp các ý niệm về 
tham dục, sân hận và độc hại (dục tầm, sân tầm và hại tầm) vào 
loại thứ nhất, và Ta xếp các ý niệm về ly dục, bao dung và vô hại 
(ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm) vào loại thứ hai. 


“Rôi Ta sông như vậy, tính cân, nhiệt tâm, cương quyêt. Khi 
một ý niệm về tham dục, một ý niệm về sân hận, một ý niệm độc 


2 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


hại khởi lên, Ta hiểu rằng: “Ý niệm bắt thiện này đã khởi lên trong 
Ta. Nó sẽ đưa đến tự hại mình, hại người, hại cả hai; nó ngăn cản 
trí tuệ, gây nhiều khó khăn trở ngại, không đưa đến Niết-bàn°. Khi 
Ta suy xét: “Ý niệm này đưa đến tự hại mình”, ý niệm ẫy liền tan 
biến; khi Ta suy xét: “Ý niệm này đưa đến hại người”, ý niệm ấy 
liền tan biến; khi Ta suy xét: “Ý niệm này đưa đến hại cả hai”, ý 
niệm ấy liền tan biến. Khi Ta suy xét: *Ý niệm này ngăn cản trí 
tuệ, gây nhiều khó khăn trở ngại, không đưa đến Niết-bản”, ý niệm 
ây liền tan biến. Khi một ý niệm về tham dục, một ý niệm về sân 
hận, một ý niệm độc hại khởi lên trong Ta, Ta từ bỏ nó, Ta đoạn 
trừ nó, Ta xả ly nó.” 


“Này các Tỷ- -kheo, khi một Tỷ- -kheo thường xuyên suy tư 
và nghĩ tưởng về bất cứ. điều 8Ì, điều â ây sẽ trở thành một khuynh 
hướng trong tâm của vị ấy. Nếu vị ấy thường xuyên suy tư và nghĩ 
tưởng về tham dục, vị ấy đã từ bỏ ý niệm vê ly dục để nuôi dưỡng 
ý niệm về tham dục, như vậy tâm của vị ấy có khuynh hướng vê 
tham dục... Nếu vị ấy thường xuyên suy tư và nghĩ tưởng về sân 
hận... ý niệm độc hại, vị ây đã từ bỏ ý niệm về vô hại để nuôi 
dường Ý ý niệm về độc hại, như vậy tâm của vị ây có khuynh hướng 
về độc hại.” 


“Cũng giống như vào tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, 
khi lúa đã trổ hạt, một người mục đồng chăn giữ bò bằng cách 
dùng roi đánh và thúc đây liên tục vào bên này và bên kia đàn bò 
để kiểm soát và điều khiển chúng. Vì sao vậy? Bởi vì người mục 
đồng thấy rằng nếu đề cho đàn bò đi lạc vào đồng lúa, anh ta sẽ bị 
đánh đập, tù tội, phạt vạ hay bị chửi mắng. Cũng vậy, Ta đã thấy 
sự nguy hại, sự thấp kém, sự cấu uế trong các tâm hành bất thiện, 
và Ta đã thấy phước lành của xả ly trong các tâm hành thiện, là 
một hình thái làm tâm thanh tịnh.” 


“Khi Ta sống như vậy, tinh cần, nhiệt tâm, cương quyết, một 
ý niệm về ly dục, bao dung và vô hại khởi lên trong Ta. Ta hiểu 
như thế này: “Ý niệm thiện này đã khởi lên trong Ta. Ý niệm này 
không đưa đến hại mình, hại người hoặc hại cả hai; nó giúp tăng 
trưởng trí tuệ, không gây khó khăn trở ngại, và đưa đến Niết-bàn. 
Nếu Ta suy tư và ngẫm nghĩ về ý niệm này chỉ một đêm, thậm chí 
một ngày, thậm chí một đêm và một ngày, Ta không có gì phải sợ 


II RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 73 


hãi nó. Nhưng nếu Ta suy tư và ngẫm nghĩ quá nhiều, Ta có thể 
làm cho thân mệt mỏi; và khi thân Ta mệt mỏi, tâm có thể bị xáo 
trộn; và khi tâm bị xáo trộn thì rất khó định tâm”. Vì thế, Ta làm 
cho nội tâm vững chãi, làm tâm lăng dịu, làm tâm hợp nhất và 
định tĩnh. Vì sao vậy? Đề cho tâm khỏi bị xáo trộn.” 


“Này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo thường xuyên suy tư 
và nghĩ tưởng về bất cứ điều gì, điều ấy sẽ trở thành một khuynh 
hướng trong tâm của vị ấy. Nếu vị ấy thường xuyên suy tư và nghĩ 
tưởng vê xả ly, vị ây từ bỏ ý niệm vê tham dục đề phát triển ý niệm 
vê xả ly, và như vậy tâm của vị ấy sẽ có khuynh hướng vê xả ly. 
Nếu vị ấy thường xuyên suy tư và nghĩ tưởng về bao dung... nghĩ 
tưởng về vô hại, vị ấy từ bỏ ý niệm độc hại để phát triển ý niệm về 
vô hại, và như vậy tâm của vị ây sẽ có khuynh hướng về vô hại. 

“Cũng giống như vào tháng cuối cùng của mùa hè, khi tất 
cả lúa gạo đã được đem cất trong làng, người mục đồng chăn giữ 
đàn bò trong lúc ngôi. dưới gôc cây hay ngôi ngoài trời, vì người 
ấy chỉ cần chú tâm biết rằng đàn bò đang ở đó; cũng vậy, Ta cũng 
chỉ cần chú tâm tỉnh giác, biết rằng các tâm hành thiện đang có 
mặt trong Ta.” 


(Trung BK, Kinh số 19: Kinh Song Tâm, tr 261-265) 


(3) Thực hành “đoạn trừ phiền não” 


Thế Tôn dạy: “Này Cunda, ông cần phải thực hành việc đoạn 
trừ phiên não (5) như thê nảy: 

(1) Người khác có thể gây tốn hại; ở đây, chúng tôi nguyện 
không gây tôn hại”. Đoạn trừ phiên não cân phải được thực hành 
như thê. 

(2) “Người khác có thê sát sanh; ở đây, chúng tôi nguyện từ 
bỏ sát sanh”. Đoạn trừ phiên não cân phải được thực hành như thê. 

(3) “Người khác có thể lấy của không cho; ở đây, chúng 
tôi nguyện từ bỏ lấy của không cho”. Đoạn trừ phiền não cần phải 
được thực hành như thế. 

(4) “Người khác có thể không sống độc thân; ở đây, chúng 
tôi nguyện sẽ sông độc thân'... 


74 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 

(Š) “Người khác có thể nói láo; ở đây, chúng tôi nguyện từ 
bỏ nói lão”... 

(6) “Người khác có thê nói hai lưỡi; ở đây, chúng tôi nguyện 
từ bỏ nói hai lưỡi”... 

(7) “Người khác có thể nói lời độc ác; ở đây, chúng tôi 
nguyện từ bỏ nói lời độc ác'... 

(8) “Người khác có thê nói lời phù phiếm; ở đây, chúng tôi 
nguyện từ bỏ nói lời phù phiêm... 

(9) “Người khác có thê tham dục; ở đây, chúng tôi nguyện 
không tham dục'... 

(10) “Người khác có thể sân hận; ở đây, chúng tôi nguyện 
bao dung'... 

(11) “Người khác có thê có tà kiến; ở đây, chúng tôi nguyện 
có chánh kiên"... 

(12) “Người khác có thể có tà tư duy; ở đây, chúng tôi 
nguyện có chánh tư duy'... 

(13) “Người khác có thê có tả ngữ; ở đây, chúng tôi nguyện 
có chánh ngữ'... 

(14) “Người khác có thể có tà nghiệp; ở đây, chúng tôi 
nguyện có chánh nghiệp'... 

(15) “Người khác có thể có tà mạng; ở đây, chúng tôi 
nguyện có chánh mạng'... 

(16) “Người khác có thể có tà tinh tấn; ở đây, chúng tôi 
nguyện có chánh tĩnh tân'... 

(17) “Người khác có thể có tà niệm; ở đây, chúng tôi nguyện 
có chánh niệm"... 

(18) “Người khác có thê có tà định; ở đây, chúng tôi nguyện 
có chánh định”... 

(19) “Người khác có thê có tà trí; ở đây, chúng tôi nguyện 
có chánh trí”... 

(20) “Người khác có thê có tà giải thoát; ở đây, chúng tôi 
nguyện có chánh giải thoát”... 


II RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 75 

(21) “Người khác có thể bị dật dờ buồn ngủ chi phối; ở đây, 
chúng tôi nguyện thoát khỏi dật dờ buôn ngủ'... 

(22) “Người khác có thể bị bất an; ở đây, chúng tôi nguyện 
thoát khỏi bất an"... 

(23) Người khác có thể nghỉ ngờ; ở đây, chúng tôi nguyện 
không còn nghi ngờ”... 

(24) Người khác có thể tức giận; ở đây, chúng tôi nguyện 
không tức giận"... 

(25) Người khác có thể thích gây hẫn; ở đây, chúng tôi 
nguyện không gây hân '... 

(26) Người khác có thể khinh thường; ở đây, chúng tôi 
nguyện không khinh thường"... 

(27) Người khác có thể hỗn láo; ở đây, chúng tôi nguyện 
không hỗn láo'... 

(28) Người khác có thể đố kị; ở đây, chúng tôi nguyện 
không đồ kị”... 

(29) Người khác có thể keo kiệt; ở đây, chúng tôi nguyện 
không keo kiệt”... 

(30) Người khác có thể lường gạt; ở đây, chúng tôi nguyện 
không lường gạt”... 

(31) Người khác có thể dối trá; ở đây, chúng tôi nguyện 
không dôi trá”... 

(32) Người khác có thể bướng binh; ở đây, chúng tôi nguyện 
không bướng bỉnh'... 

(33) Người khác có thê kiêu ngạo; ở đây, chúng tôi nguyện 
không kiêu ngạo"... 

(34) Người khác có thể khó khuyên răn dạy bảo; ở đây, 
chúng tôi sẽ dễ khuyên răn dạy bảo"... 

(35) Người khác có thê có bạn xấu; ở đây, chúng tôi có bạn tốt”... 

(36) Người khác có thể phóng dật; ở đây, chúng tôi không 
phóng dật'... 


76 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 

(37) Người khác có thể không trung thành; ở đây, chúng tôi 
trung thành"... 

(38) Người khác có thê không biết hồ thẹn; ở đây, chúng tôi 
biết hô thẹn'... 

(39) Người khác có thể không biết sợ hãi khi làm điều ác; 
ở đây, chúng tôi biệt sợ hãi khi làm điêu ác"... 

(40) Người khác có thể ít học tập; ở đây, chúng tôi học tập 
rât nhiêu'... 





(41) Người khác có thể lười biếng: ở đây, chúng tôi siêng 
năng"... 

(42) Người khác có thể không có chánh niệm; ở đây, chúng 
tôi có chánh niệm"... 

(43) Người khác có thê ngu si; ở đây, chúng tôi có trí tuệ”. 


(44) Người khác có thế dính mắc quan điểm của họ, chấp 
chặt quan điểm ấ ây và khó xả bỏ chúng; ở đây, chúng tôi không 
dính mắc quan điểm của mình, không chấp chặt quan điểm ấy 
và dễ dàng xả bỏ chúng”. Đoạn trừ phiền não cần phải được thực 
hành như thế. 


(Trung BK I, Kinh số 8: Kinh Đoạn Giảm, tr. 100-104) 


4. TỪ BI 
(L) Tứ vô lượng tâm 
[Thế Tôn nói với thanh niên Bà-la-môn Subha] (6): 


“Ở đây, một Tỷ-kheo an trú với tâm từ tràn ngập chan hòa 
một phương; cũng vậy với phương thứ hai; cũng vậy với phương 
thứ ba; cũng vậy với phương thứ tư, trên, dưới, chung quanh, khắp 
nơi; bằng mọi cách, vị ây an trú với tâm từ tràn ngập chan hòa 
khắp thế giới, sung mãn, hoan hý, vô lượng, không hận, không 
sân. Khi giải thoát băng tâm từ được tu tập như vậy thì không có 
nghiệp giới hạn (thuộc về Dục giới) nào còn lại ở đây (để cản trở), 
không còn gì tồn tại nơi đây. Giỗng như một người thôi tù và hãng 
say có thể làm cho mọi người khắp bốn phương nghe được dễ 
dàng: cũng vậy, khi giải thoát bằng tâm từ được tu tập như vậy, thì 


II RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 77 


không có nghiệp bị giới hạn nào còn lại ở đây, (7) không còn gì tồn 
tại nơi đây. Đây là con đường đưa đên sông cùng với Phạm thiên. 


“Lại nữa, một Tỷ-kheo an trú với tâm bi tràn ngập chan hòa 
.. VỚI tâm hỷ tràn ngập chan hòa... với tâm xả tràn ngập chan hòa 
một phương; cũng vậy với phương thứ hai; cũng vậy với phương 
thứ ba; cũng vậy với phương thứ tư, trên, đưới, chung quanh, khắp 
nơi; bằng mọi cách, vị ấy an trú với tâm xả tràn ngập chan hòa 
khắp thế giới, sung mãn, hoan hý, vô lượng, không hận, không 
sân. Khi giải thoát băng tâm xả được tu tập như vậy thì không 
có hành động giới hạn nào còn lại ở đây, không còn gì tồn tại nơi 
đây. Giống như một người thôi tù và hăng say có thể làm cho mọi 
người khắp bốn phương nghe được dễ dàng: cũng vậy, khi giải 
thoát bằng tâm xả được tu tập như vậy, thì không có hành động bị 
giới hạn nào còn lại ở đây, không còn gì tồn tại nơi đây...” 


(Trung BK II, Kinh số 99: Kinh Subha, tr: 812-814) 


(2) Tâm từ tỏa sáng như vẫng trăng 


“Này các Tý-kheo, cho dù dựa trên những lập luận nào để 
tạo công đức đưa đến tái sanh trong tương lai, tất cả công đức ây 
cũng không băng một phần mười sáu của sự giải thoát bằng tâm 
từ. Giải thoát bằng tâm từ vượt qua tất cả công đức ấy và tỏa sáng, 
chiếu sáng rực rỡ. 


“Giống như ánh sáng của tất cả vì sao không bằng một phần 
mười sáu ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trăng vượt qua 
tất cả và tỏa sáng, chói sáng và rực sáng; cũng vậy, cho dù dựa trên 
những lập luận nào để tạo công đức đưa đến tái sanh trong tương 
lai, tắt cả công đức â ấy cũng không bằng một phần mười sáu của sự 
giải thoát bằng tâm từ. Giải thoát bằng tâm từ vượt qua tất cả công 
đức ấy và tỏa sáng, chiếu sáng rực rỡ. 


“Giống như tháng cuối cùng của mùa mưa, vào mùa thu, bầu 
trời trong sáng và không có mây, mặt trời mọc xóa tan không gian 
tối tăm và chiếu sáng, tỏa sáng và rực sáng; cũng vậy, cho dù dựa 
trên những lập luận nào để tạo công đức đưa đến tái sanh trong 
tương lai, tất cả công đức ấy cũng không bằng một phần mười sáu 
của sự giải thoát băng tâm từ. Giải thoát bằng tâm từ vượt qua tất 


78 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 
cả công đức ây và tỏa sáng, chiêu sáng rực rỡ. 


“Và giống như vào ban đêm, lúc trời bình minh, sao mai 
chiêu sáng, tỏa sáng và rực sáng; cũng vậy, cho dù dựa trên những 
lập luận nào đê tạo công đức đưa đến tái sanh trong tương lai, tât 
cả công đức ây cũng không băng một phân mười sáu của sự giải 
thoát băng tâm từ. Giải thoát băng tâm từ vượt qua tât cả công đức 
ây và tỏa sáng, chiêu sáng rực rỡ.” 

(Kinh ltivuttaka 27; tr. 19-2]) 

(3) Lợi ích của tâm từ 


“Này các Tỷ-kheo, khi sự giải thoát bằng tâm từ đã được 
theo đuổi, được phát triển, và được tu tập, được tạo thành cỗ xe 
và nền tảng hành động, được thực hiện, được làm cho vững chắc, 
và được thực hành đúng đắn, thì hành giả mong đợi có được mười 
một lợi ích. Thế nào là mười một? (1) Hành giả ngủ ngon; (2) thức 
dậy an vui; 3) không có ác mộng: (4) dễ chịu đối với mọi người; 
(5) dễ chịu đối với các thần linh; (6) được chư Thiên bảo hộ; (7) 
hành giả không bị lửa, thuốc độc, hay vũ khí làm hại; (8) tâm đạt 
định nhanh chóng: (9) dung sắc an tịnh; (10) mệnh chung không 
bị rối loạn; và (11) nếu hành giả chưa đạt thể nhập cao hơn, thì 
cũng được tái sanh vào cảnh giới Phạm thiên. Này các Tỷ-kheo, 
khi sự giải thoát bằng tâm từ đã được theo đuôi liên tục, được phát 
triển, và được tu tập, được tạo thành cỗ xe và nền tảng hành động, 
được thực hiện, được làm cho vững chắc, và được thực hành đúng 
đắn, thì hành giả mong đợi có được mười một lợi ích này.” 


(Tăng Chỉ BK I1; Ch. XI - (V):16 ; tr. 684-6835) 


(4) Còn nhiều lợi ích nữa 


“Này các Tý-kheo, nếu có người bồ thí một trăm nồi thức ăn 
vào buổi sáng, buổi trưa và chiều tối; và nêu có người khác phát 
triển tâm từ trong một thời gian thậm chí băng thời gian bóp vú 
sữa con bò, dù là vào buổi sáng, buổi trưa hay chiều tối, việc sau 
này có kết quả hơn việc trước. Vì vậy, này các Tỷ-kheo, các ông 
cần phải tự rèn luyện mình như sau: “Chúng tôi sẽ phát triển và tu 
tập tâm giải thoát băng tâm từ, làm tâm từ thành cỗ xe và nền tảng 
hành động, làm tâm từ vững mạnh, tự luyện tập bằng tâm từ, làm 


II. RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 79 
cho tâm từ hoàn hảo.” Các ông cần phải rèn luyện như thế.” 
(Tương Ung BK II, Ch. 20 :IW (2), tr. 462-463) 


(5) Tâm từ và chánh niệm 

“Tôi sẽ hộ trì chính mình”: Thiết lập chánh niệm cần phải 
thực hành như thê. “Tôi sẽ hộ trì người khác": Thiệt lập chánh 
niệm cân phải thực hành như thê. Hộ trì chính mình, là hành giả 
hộ trì người khác; hộ trì người khác, là hành giả hộ trì chính mình. 

“Này các Tỷ-kheo, thế nào là bằng cách hộ trì chính mình, 
hành giả cũng hộ trì người khác? Do sự theo đuôi, phát triên, và 
tu tập [Tứ niệm xứ]. Làm như vậy chính là trong khi hộ trì mình, 
hành giả cũng hộ trì người khác. 

“Này các Tỷ-kheo, thế nào là bằng cách hộ trì chính mình, 
hành giả cũng hộ trì người khác? Do lòng kiên nhẫn, vô hại, và 
tâm từ bị. Làm như vậy chính là trong khi hộ trì mình, hành giả 
cũng hộ trì người khác. 

“*Tôi sẽ hộ trì chính mình”: Thiết lập chánh niệm cần phải 
thực hành như thê. “Tôi sẽ hộ trì người khác”: Thiệt lập chánh 
niệm cân phải thực hành như thê. Hộ trì chính mình, là hành giả hộ 
trì người khác; hộ trì người khác, là hành giả hộ trì chính mình.” 

(Tương Ung BK L Ch. II:19; tr. 265) 


(6) Đoạn trừ các lậu hoặc (cấu uế) 

[Tôn giả Ananda nói với một gia chủ tên là Dasama:] 

“Ở đây, một Tỷ-kheo an trú với tâm từ tràn ngập chan hòa 
một phương, cũng vậy với phương thứ hai, cũng vậy với phương 
thứ ba, cũng vậy với phương thứ tư. Như vậy trên, dưới, chung 
quanh, khắp nơi, băng mọi cách, vị ấy an trú với tâm từ tràn ngập 
chan hòa khắp thể ØIới, Sung mãn, hoan hỷ, vô lượng, không hận, 
không sân. Vị ấy suy tư và hiểu răng: “Sự giải thoát tâm bằng tâm 
từ này đo ý chí tạo thành. Bất cứ pháp nào do ý chí tạo thành đều 
vô thường, phải chịu đoạn diệt.” Nếu vị ấy an trú vững chắc ở đây, 
VỊ ẫây sẽ chứng đạt được sự đoạn trừ các phiền não câu uẽ. Nhưng 


S0 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


nếu vị ây chưa chứng đạt được sự đoạn trừ các phiền não câu uễ vì 
còn dính mắc với Giáo pháp, vì niềm hoan hỷ trong Giáo pháp, thì 
với sự đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kiết sử, vị ây sẽ được hóa 
sanh, (chứng quả Bất lai) và sẽ chứng đắc Niết-bàn ở cõi Thiên ấy, 
không bao giờ còn trở lại thế giới này nữa.” (8) 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 


II 
ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 


S2 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 83 


GIỚI THIỆU 


Trong số những phiền não cấu uế về tinh thần gây nhiều xáo 
trộn cho hòa hợp xã hội, có lẽ tai hại nhất là sân hận. Vì hầu như 
trong tất cả cộng đồng, kể cả các tinh xá của Đức Phật, đều có 
những người có khuynh hướng tham dục vị kỷ, họ luôn luôn có 
nguy cơ gây chia rẽ do sân hận, oán hận, và trả thù những thành 
viên trong cộng đồng của họ. Vì lý do đó, việc chế ngự sân hận là 
rất quan trọng đối với sự hòa hợp trong cộng đồng. Đức Phật công 
nhận rằng trong lúc bộc lộ giận dữ mang lại một mức độ thỏa mãn 
nào đó, Ngài chỉ rõ là những cơn giận bùng nổ cuối cùng sẽ dội 
ngược trở lại chính mình, đưa đến tồn hại cho chính mình và làm 
cho con người dân thân vào việc xung đột với người khác. Do đó, 
trong Kinh văn III, 1 Ngài mô tả sân hận giống như một rễ cây 
độc hại với đầu ngọn dính chút mật ngọt. 


Sân hận xảy ra với nhiều mức độ khác nhau, phân biệt nhiều 
hạng người khác nhau. Kinh Văn III, 2 sắp xếp con người thành 
ba hạng dựa trên mối tương quan của họ với sân hận: những người 
thường tức giận và vẫn nuôi dưỡng cơn giận của mình là giống 
như một đường kẻ vạch lên đá; những người tức giận nhưng nhanh 
chóng giải tỏa cơn giận của mình thì giống như một đường kẻ 
vạch lên mặt đất; những người vẫn nhẫn nhục ngay cả khi bị kẻ 
khác tấn công là giống như một đường kẻ vạch trên nước. Kinh 
Văn III, 3 còn phân biệt thêm các hạng người trong tương quan 
giữa họ với sân hận băng cách so sánh họ với bốn loại rắn. 


Vì Đức Phật tìm giải pháp cho những vấn đề của con người 
qua sự hỗ trợ của luật nhân quả, đề giúp chúng ta hiểu rõ hơn tại 
sao sân hận phát sinh, Ngài đưa ra “mười lý do để oán hận” mà 
Ngài đã liệt kê trong Kinh Văn III, 4 với sự thông suốt và chính 
xác thường lệ của Ngài. 


Mười lý do có được bằng cách ghi nhận trước tiên là phản 


S4 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


ứng của con người đối với những kẻ có hành động làm tốn hại 
mình; kế tiếp là phản ứng của con người trước những hành động 
làm tốn hại bạn mình; tiếp theo là phản ứng của con người trước 
những hành động có lợi cho kẻ thù của mình. Mỗi lý do trong số 
đó được chia theo ba thời kỳ - quá khứ, hiện tại và tương lai - tổng 
cộng là chín lý do. Cuối cùng, Đức Phật thêm một loại gọi là “oán 
hận vô lý?, để chỉ trường hợp “con người oán hận không vì lý do 
nào cả. 

Việc thiết lập hòa hợp trong cộng đồng đòi hỏi các thành viên 
của cộng đồng cố gắng vượt qua sân hận. Bước đầu tiên để loại 
bỏ sân hận là suy xét về những nguy hiểm của sân hận. Tôi đã tập 
hợp một số bài kinh về những điểm bắt lợi của sân hận trong Kinh 
Văn III, 5 (1) - (4). Bởi vì sân hận đem đến mối đe dọa đáng sợ 
cho sự an vui của con người, Đức Phật đề nghị nhiều phương pháp 
khác nhau để loại bỏ sân hận. Trong Kinh Văn IHH, 6 (1), Ngài 
dạy về mười trường hợp oán hận cân phải được loại bỏ, đối trị lại 
mười lý do để oán hận. Trong Kinh Văn III, 6 (2), Ngài đề nghị 
năm phương pháp đề loại bỏ sân hận. Trong Kinh Văn II, 6 (3), 
Tôn giả Sãriputta (Xá-lợi-phất), vị trưởng lão đệ tử của Đức Phật 
giải thích thêm năm phương pháp để vượt qua sân hận. 


Bên đưới nhiều kỹ thuật được vận dụng đề chống lại sân hận, 
lộ ra một đức hạnh quan trọng, đó là hạnh nhẫn nhục (#zzz¡), mà 
Đức Phật gọi là khổ hạnh tối cao. (1) Nhẫn nhục vừa là phương 
tiện chữa lành tâm sân hận vừa là đức hạnh tối thắng khi cuối cùng 
sân hận đã được chế ngự. Trong Kinh Văn III, 7 (1), Đức Phật 
hướng dẫn các đệ tử của Ngài nên nhẫn nhục mỗi khi các vị ấy 
bị kẻ khác tắn công bằng những lời lẽ độc ác như dao đâm; thậm 
chí Ngài còn dạy rằng: “Nếu bọn cướp hung bạo dùng cái cưa hai 
lưỡi xẻo từng miếng thịt trên tay chân các ông, các ông phải kèm 
chế nỗi đau đớn và rải tâm từ đến chúng.” Trong Kinh Văn III, 7 
(2). Tôn giả Sãriputta (Xá-lợi-phất) dạy rằng, khi một Sa-môn bị 
kẻ khác tắn công băng những lời lẽ xúc phạm hay băng vũ khí, vị 
Sa-môn ấy có thể duy trì hạnh nhẫn nhục bằng cách áp dụng pháp 
quán vô thường và quán các yếu tô (giới) thuộc vật chất (liên hệ 
đến thân thể). Một bài kinh giảng cho Sakka Thiên chủ, vị vua cai 
trị cõi Thiên, được đưa vào đây như là Kinh văn IHH, 7 (3) - so 
sánh tương phản hai phương cách đối trị với sự xúc phạm đạo 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 85 


đức, phương cách của một nhà chính trị thực tiễn và phương cách 
của một nhà đạo đức lý tưởng. Trong kịch bản này, người đánh xe 
ngựa Mãtali tượng trưng cho nhà chính trị thực tiễn, là người hô 
hào trừng phạt kẻ thù; trong lúc Sakka Thiên chủ, tượng trưng cho 
nhà cai trị chân chính, ca ngợi hạnh nhẫn nhục và tự chế. 


Những khó khăn thách thức của việc duy trì hạnh nhẫn nhục 
có thể vượt qua băng cách noi gương những vị đáng kính ngưỡng 
về hạnh nhẫn nhục. Trong đoạn cuối của phần Tây, tôi cung cầp 
những bải tường thuật về các nhân vật gương mâu đã giữ gìn cam 
kết của họ về hạnh nhẫn nhục trong những hoản cảnh khó khăn. 
Kinh Văn III, 8 (1) - (4) cho thấy bằng cách nào Đức Phật; Tôn 
giả Punna (Phú-lâu-na), là vị Sa-môn có nhiệm vụ đi truyền giáo; 
Trưởng lão Sãriputta (Xá-lợi-phất) và Sakka Thiên chủ; tất cả đã 
áp dụng hạnh nhẫn nhục như thế nào đề vượt thắng kẻ thù của các 
VỊ ây. 


S6 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 


1. GIẾT SÂN HẬN 


Sakka Thiên chủ, vị vua cai trị cõi Trời, đên viêng Thê Tôn, 
đảnh lê Ngài, rôi đứng một bên, và bạch Thê Tôn băng các câu kệ: 


“Giết cái gì, được ngủ ngon? 

Giết cái gì, không sầu khổ? 

Giết cái gì, được Ngài chấp thuận? 
Thưa Tôn giả Gotama? 


[Thế Tôn đáp:] 


Giết sân hận, được ngủ ngon; 

Giết sân hận, không sầu khổ. 

Hỡi Sakka Thiên chủ, giết sân hận, 

Với gốc rễ độc hại và chút mật ngọt: 

Việc này được bậc Thánh tán thán, 

Vì giết được sân hận, sẽ không còn sầu khổ.” 


(Tương Ung BK I, Ch. II (3), tr. 527-528) 


2. BA HẠNG NGƯỜI 


“Này các Tỷ-kheo, có ba hạng người có mặt ở đời này. Thế 
nào là ba? Hạng người như đường kẻ vạch lên đá; hạng người như 
đường kẻ vạch lên đât; hạng người như đường kẻ vạch lên nước. 


(1) “Và thế nào là hạng người như đường kẻ vạch lên đá? Ở 
đây, có người thường tức giận, và cơn giận của người này vẫn tồn 
tại trong một thời gian dài, cũng giống như một đường kẻ vạch 
lên đá không bị gió hay nước xóa nhanh chóng mà vẫn tồn tại một 
thời gian dài. Cũng vậy, có người thường tức giận, và cơn giận của 
người này vẫn tồn tại trong một thời gian dài. Như vậy gọi là hạng 
người như đường kẻ vạch lên đá. 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN S7 


(2) “Và thế nào là hạng người như đường kẻ vạch lên đất? 
Ở đây, có người thường tức giận, nhưng cơn giận của người này 
không tôn tại trong một thời gian dài, cũng giống như một đường 
kẻ vạch lên đất bị gió hay nước xóa nhanh chóng và không tồn 
tại một thời gian dài. Cũng vậy, có người thường tức giận, và cơn 
giận của người này không tồn tại trong một thời gian dải. Như vậy 
gọi là hạng người như đường kẻ vạch lên đất. 


(3) “Và thế nào là hạng người như đường kẻ vạch lên nước? 
Ở đây, có người ngay cả khi bị kẻ khác nói lời thô bạo và độc ác, 
băng những cách thật khó chịu, người này vẫn giữ thái độ thân 
thiện với đối phương, vẫn hòa đồng và chảo hỏi kẻ ấy; cũng giống 
như một đường kẻ vạch lên nước bị xóa nhanh chóng, và không 
tồn tại một thời gian dài. Cũng vậy, có người khi bị kẻ khác nói lời 
thô bạo và độc ác, bằng những cách thật khó chịu, người này vẫn 
giữ thái độ thân thiện với đối phương, vẫn hòa đồng và chảo hỏi 
kẻ ấy. Như vậy gọi là hạng người như đường kẻ vạch lên nước. 

“Này các Tỷ-kheo, đây là ba hạng người có mặt ở đời này.” 


(Tăng Chỉ BK ICh. 3 (XHI):130; tr 517-518) 


3. HẠNG NGƯỜI GIÓNG CÁC LOÀI RÁN 


“Này các Tỷ-kheo, có bốn loại rắn. Thế nào là bốn? Loại rắn 
có nọc phun ra rất nhanh nhưng không độc; loại rắn có nọc độc 
nhưng không phun ra nhanh; loại răn vừa có nọc độc vừa phun ra 
rất nhanh; và loại rắn không có nọc độc và cũng không phun ra 
nhanh. Đây là bốn loại răn. 


“Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người tương tự 
như bốn loại răn hiện diện trong đời này. Thế nào là bốn? Hạng 
người có nọc độc phun ra rất nhanh nhưng không độc hại; hạng 
người có nọc độc nhưng không phun ra nhanh; hạng người vừa có 
nọc độc vừa phun ra rất nhanh; và hạng người không có nọc độc 
và cũng không phun ra nhanh. 


(1) “Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có nọc độc 
phun ra rất nhanh nhưng không độc hại? Ở đây, có người thường 
dễ nồi giận, nhưng cơn giận của người này không kéo dài. Như 
vậy là hạng người có nọc độc phun ra rất nhanh nhưng không độc 


S§ LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


hại. Vì thế, Ta nói rằng người này cũng giống như loài rắn có nọc 
độc phun ra rât nhanh nhưng không độc hại. 


(2) “Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có nọc độc 
nhưng không phun ra nhanh? Ở đây, có người thường không dễ 
nổi giận, nhưng cơn giận của người này kéo dài. Như vậy là hạng 
người có nọc độc nhưng không phun ra nhanh. Vì thế, Ta nói răng 
người này cũng giông như loài răn có nọc độc nhưng không phun 
ra nhanh. 


(3) “Và thế nào là hạng người vừa có nọc độc vừa phun ra 
nhanh? Ở đây, có người thường dễ nồi giận, vả cơn giận của người 
này kéo dải. Như vậy là hạng người vừa có nọc độc vừa phun ra 
nhanh. Vì thế, Ta nói rằng người này cũng giống như loài rắn vừa 
có nọc độc vừa phun ra nhanh. 


(4) “Và thế nào là hạng người không có nọc độc và cũng 
không phun ra nhanh? Ở đây, có người thường không dễ nổi giận, 
và cơn giận của người này không kéo dài. Như vậy là hạng người 
không có nọc độc cũng không phun ra nhanh. Vì thế, Ta nói răng 
người này cũng giông như loài rắn không có nọc độc và cũng 
không phun ra nhanh. 


“Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là bốn hạng người tương tự 
như bôn loại răn hiện diện trong đời này.” 


(Tăng Chỉ BK II, Ch. 4 (X):110, tr. 23-25) 


4. NHỮNG LÝ DO ĐÉ OÁN HẠN 


“Này các Tỷ- -kheo, đây là mười lý do để oán hận. Thế nào 
là mười? (1) Nghĩ rằng: “Chúng nó đã hành động đề làm hại ta', 
người ấy sinh lòng oán hận. (2) Nghĩ rằng: “Chúng nó sẽ hành 
động để làm hại ta”, người ấy sinh lòng oán hận. (3) Nghĩ rằng: 
“Chúng nó đang hành động đề làm hại ta”, người ấy sinh lòng oán 
hận. (4) Nghĩ rằng: “Chúng nó đã hành động đề làm hại người ta 
yêu mên", người ây sinh lòng oán hận. (Š) Nghĩ rằng: “Chúng nó 
đang hành động để làm hại người ta yêu mên”, người ây sinh lòng 
oán hận. (6) Nghĩ rằng: “Chúng nó sẽ hành động để làm hại người 
ta yêu mên” , TBƯỜI ây sinh lòng oán hận. (7) Nghĩ rằng: “Chúng 
nó đã hành động để làm lợi cho kẻ dễ ghét và đối nghịch với ta', 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 89 


người ấy sinh lòng oán hận. (8) Nghĩ rằng: “Chúng nó đang hành 
động đề làm lợi cho kẻ dễ ghét và đối nghịch với ta”, người ấy sinh 
lòng oán hận. (9) Nghĩ rằng: “Chúng nó sẽ hành động để làm lợi 
cho kẻ dễ ghét và đôi nghịch với ta”, người ấy sinh lòng oán hận. 
(10) Và có người tức giận mà không có lý do nảo cả. 
“Này các Tý-kheo, đó là mười lý do để oán hận.” 
(Tăng Chỉ BK IƑ, Ch. 10 (79), tr. 441-442) 


5. NHỮNG NGUY HẠI CỦA SÂN HẬN VÀ LỢI ÍCH 
CỦA NHÂN NHỤC 


(L Năm mỗi nguy hại 


“Này các Tỷ-kheo, có năm mối nguy hại cho người không 
nhẫn nhục. Thế nào là năm? Kẻ này bị nhiều người không ưa 
thích và ghét bỏ; có nhiều kẻ thù; có nhiều lỗi lầm; khi chết tâm 
mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, kẻ này sẽ tái 
sanh vào cõi khốn khổ, cảnh giới bất hạnh, đọa xứ, địa ngục. Đây 
là năm mối nguy hại cho người không nhẫn nhục. 


“Này các Tý-kheo, có năm lợi ích cho người biết nhẫn nhục. 
Thế nào là năm? Kẻ này được nhiều người ưa thích mến mộ; không 
có nhiều kẻ thù; không có nhiều lỗi lầm; khi chết tâm không bị 
mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, kẻ này sẽ tái 
sanh vào cõi thiện lành, Thiên giới. Đây là năm lợi ích cho người 
biết nhẫn nhục.” 


(Tăng Chỉ BK II, Ch. V:215, tr. 719-720) 


(2) Năm mối nguy hại khác nữa 


“Này các Tỷ-kheo, có năm mối nguy hại khác nữa cho người 
không nhẫn nhục. Thế nảo là năm? Kẻ nảy bị nhiều người không 
ưa thích và ghét bỏ; kẻ này hung bạo; bị hối hận dày vò; khi chết 
tâm mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, kẻ này 
sẽ tái sanh vào cõi khốn khổ, cảnh giới bất hạnh, đọa xứ, địa ngục. 
Đây là năm mối nguy hại cho người không nhẫn nhục. 


“Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích cho người biết nhẫn nhục. 
Thê nào là năm? Kẻ nảy được nhiêu người ưa thích mên mộ; kẻ 


90 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


nảy không hung bạo; không bị hối hận dày vò; khi chết tâm không 
bị mê loạn; sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, kẻ nảy sẽ 
sanh vào cõi thiện lành, Thiên giới. Đây là năm lợi ích cho người 
biết nhẫn nhục.” 


(Tăng Chỉ BK II, Ch. V:216, tr. 720) 


(3) Bảy mỗi nguy hại 


“Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp có lợi cho người mang thù 
hận và được người này ưa thích khi họ gặp kẻ thù của họ (nam hay 
nữ) đang giận dữ. Thê nảo là bảy? 


(1) “Ở đây, này các Tỷ-kheo, người mang thù hận cầu mong 
kẻ thù của mình: “Cầu mong nó xấu xí°. Vì sao? Vì một người 
mang thù hận không vui khi thấy kẻ thù của mình đẹp đẽ. Khi một 
người giận dữ đang bị cơn giận chi phối và trấn áp, thì dù kẻ này 
có tắm rửa sạch sẽ, bôi dầu thơm, râu tóc cắt tỉa gọn gàng, mặc 
toàn quần áo trăng, kẻ ấy vẫn xấu xí. Đây là pháp đầu tiên có lợi 
cho người mang thù hận và được người này ưa thích khi họ gặp kẻ 
thù của họ (nam hay nữ) đang giận dữ. 


(2) “Lại nữa, người mang thù hận cầu mong cho kẻ thù của 
mình: “Cầu mong nó ngủ không yên giấc”. Vì sao? Vì một người 
mang thù hận không vui khi thấy kẻ thù của mình ngủ ngon. khi 
một người giận dữ đang bị cơn giận chi phối và trần áp, thì mặc 
dù người ấy ngủ trên một ghế trường kỷ trải thảm, mên len và vải 
bọc, bao phủ thật đẹp bằng da sơn dương, với một gối kê dài viền 
đỏ ở hai đầu, người ấy vẫn không ngủ ngon được. Đây là pháp thứ 
hai có lợi cho người mang thù hận và được người này ưa thích khi 
họ gặp kẻ thù của họ (nam hay nữ) đang giận dữ. 


(3) “Lại nữa, người mang thù hận cầu mong cho kẻ thù của 
mình: “Cầu mong nó không thành công'. Vì sao? Vì một người 
mang thù hận không vui khi thấy kẻ thù của mình thành công. Khi 
một người giận dữ đang bị cơn giận chi phối và trấn áp, nếu kẻ 
nảy nhận được những gì có hại, lại nghĩ rằng: “Ta đã nhận được 
lợi ích”, và nếu kẻ này nhận được những gì lợi ích, lại nghĩ rằng: 
“Ta đã nhận được những gì có hại. Khi một người bị chì phối bởi 
cơn giận, người ấy hiểu những sự việc hoàn toàn trái ngược nhau, 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 0] 


điều này sẽ đưa đến tổn hại và đau khổ cho người ấy lâu dài. Đây 
là pháp thứ ba có lợi cho người mang thù hận và được người này 
ưa thích khi họ gặp kẻ thù của họ (nam hay nữ) đang giận dữ. 


(4) “Lại nữa, người mang thù hận cầu mong cho kẻ thù của 
mình: “Cầu mong nó không có tải sản. Vì sao? Vì một người 
mang thù hận không vui khi thấy kẻ thù của mình có nhiều tải sản. 
Khi một người giận dữ đang bị cơn giận chỉ phối và trấn áp, nhà 
vua sẽ cho quân lính chở về ngân khố hoàng gia bắt cứ tài sản nào 
mà người ấy đã thâu hoạch băng nỗ lực tích cực, tích lũy được 
nhờ sức lao động của đôi tay, kiếm được bằng mồ hôi, tài sản chơn 
chánh được thâu hoạch hợp pháp. Đây là pháp thứ tư có lợi cho 
người mang thù hận và được người này ưa thích khi họ gặp kẻ thù 
của họ (nam hay nữ) đang giận đữ. 


(5) “Lại nữa, người mang thủ hận cầu mong cho kẻ thù của 
mình: “Cầu mong nó không được danh tiếng tốt”. Vì sao? Vì một 
người mang thù hận không vui khi thấy kẻ thù của mình được 
danh tiếng tốt. Khi một người giận dữ đang bị cơn giận chi phối 
và trân áp, người ấy sẽ đánh mất những danh tiếng mà người ây đã 
tạo được nhờ siêng năng cân trọng trong mọi việc. Đây là pháp thứ 
năm có lợi cho người mang thù hận và được người nảy ưa thích 
khi họ gặp kẻ thù của họ (nam hay nữ) đang giận dữ. 


(6) “Lại nữa, người mang thù hận cầu mong cho kẻ thù của 
mình: 'Cầu mong nó không có bạn bè”. Vì sao? Vì một người 
mang thù hận không vui khi thấy kẻ thù của mình có nhiều bạn bè. 
Khi một người giận dữ đang bị cơn giận chi phối và trấn áp thì bạn 
bè và người đồng hành, bả con và các thành viên trong gia đình 
đều tránh xa người ấy. Đây là pháp thứ sáu có lợi cho người mang 
thù hận và được người này ưa thích khi họ gặp kẻ thù của họ (nam 
hay nữ) đang giận dữ. 


(7) “Lại nữa, người mang thủ hận cầu mong cho kẻ thù của 
mình: “Cầu mong khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, nó sẽ tái 
sanh vào cõi khốn khổ, cảnh giới bất hạnh, đọa xứ, địa ngục”. Vì 
sao? Vì một người mang thù hận không vui nếu kẻ thù của mình 
được tái sanh vào cõi an lành. Khi một người giận dữ đang bị cơn 
giận chi phối và trấn áp, người ấy sẽ dân thân vào các ác nghiệp 
về thân, khẩu và ý. Hậu quả sẽ là, nêu người ây vẫn còn bị sân hận 


92 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


chi phối, khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, người ấy sẽ tái 
sanh vào cõi khốn khổ, cảnh giới bất hạnh, đọa xứ, địa ngục. Đây 
là pháp thứ bảy có lợi cho người mang thù hận và được người này 
ưa thích khi họ gặp kẻ thù của họ (nam hay nữ) đang giận dữ. 


“Đây là bảy pháp có lợi cho người mang thù hận và được 
người này ưa thích khi họ gặp kẻ thù của họ (nam hay nữ) đang 
giận dữ.” 

(Tăng Chỉ BK HII, Ch. 7 (X)60, tr. 409-413) 


(4) Bị người khác tránh xa 


“Này các Tý-kheo, hạng người nảo cần phải nhìn một cách 
thản nhiên, không nên thân cận, đi theo và phục vụ? Ở đây, có 
người rất nóng tính và rất đễ nỗi giận. Dù bị chỉ trích nhẹ nhàng, 
người này cũng mắt bình tĩnh và trở nên cáu gắt, sừng sộ và bướng 
binh; người ây bộc lộ sự bực tức, sân hận và cay cú. Cũng giông 
như một vết thương làm mủ, nếu bị cây gậy hay miếng mẻ sảnh 
đụng phải thì sẽ chảy mủ nhiều hơn; cũng vậy... Cũng giống như 
một cái que môi lửa bằng gỗ //2„ka, nếu bị cây gậy hay miêng mẻ 
sảnh đánh vào thì sẽ tóc sáng và xịt lửa nhiều hơn; cũng vậy... 
Cũng giống như một hồ phân, nếu bị cây gậy hay miếng mẻ sảnh 
quậy vảo thì sẽ bốc mùi hôi thối nhiều hơn; cũng vậy, có người 
rất nóng tính và rất đễ nổi giận... người ấy bộc lộ sự bực tức, sân 
hận và cay cú. Hạng người này cần phải nhìn một cách thản nhiên, 
không nên thân cận, đi theo và phục vụ. Vì sao? [Vì nghĩ rằng:] 
“Người này có thể sỉ nhục ta, chửi măng ta, làm hại ta. Do vậy, 
hạng người này cần phải nhìn một cách thản nhiên, không nên 
thân cận, đi theo và phục vụ.” 


(Tăng Chi BK I, Ch. 3 (II1):27, tr. 225-226) 


6. LOẠI TRỪ SÂN HẬN 
(L1) Mười cách loại trừ sân hận 
“Này các Tý-kheo, đây là mười cách đề loại trừ sân hận. Thế 
nào là mười? 


(1) Nghĩ răng: “Chúng nó đã hành động đề làm hại ta, nhưng 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 93 
ta đầu có làm gì được vê chuyện này? Người ây loại trừ sân hận'. 


(2) Nghĩ rằng: “Chúng nó đang hành động để làm hại ta, 
nhưng ta đâu có làm gì được về chuyện này? Người ấy loại trừ 
sân hận". 


(3) Nghĩ rằng: "Chúng nó sẽ hành động đê làm hại ta, nhưng 
ta đâu có làm gì được về chuyện này? Người ấy loại trừ sân hận". 


(4) Nghĩ rằng: “Chúng nó đã hành động... . 

(Š)...' Chúng nó đang hành động... `. 

(6) ...“Chúng nó sẽ hành động để làm hại người ta yêu mến, 
nhưng ta đâu có làm gì được vê chuyện này? Người ây loại trừ sân 
hận'. 

(7) Nghĩ rằng: “Chúng nó đã hành động... °. 

(8) ...' Chúng nó đang hành động... `. 

(9) ...'Chúng nó sẽ hành động đề làm lợi cho kẻ dễ ghét và 
đôi nghịch với ta, nhưng ta đầu có làm gì được về chuyện này? 
Người ây loại trừ sân hận". 

(10) Và người ta không thể nào tức giận mà không có lý do. 

Này các Tỷ-kheo, đó là mười cách để loại trừ sân hận.” 

(Tăng Chi BK II, Ch. 10 (60), tr. 442) 


(2) Đức Phật dạy năm phương cách 

“Này các Tỷ-kheo, có năm phương cách đê loại trừ sân hận 
mà vị Tỷ-kheo cân phải áp dụng đê loại bỏ hoàn toàn sân hận mỗi 
khi nó khởi lên đôi với bât cứ ai. Thê nào là năm? 

(1) Hành giả cân phát triên tâm từ đôi với người mà vị ây sân 
hận; băng cách này, hành giả sẽ loại trừ sân hận đôi với người ây. 

(2) Hành giả cần phát triển tâm bi mẫn đôi với người mà vị 
ây sân hận; băng cách này, hành giả sẽ loại trừ sân hận đôi với 
người ây. 

(3) Hành giả cân phát triên tâm xả đôi với người mà vị ây sân 
hận; băng cách này, hành giả sẽ loại trừ sân hận đôi với người ây. 


94 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


(4) Hành giả cần phải làm ngơ, không để ý đến người mà 
vị ấy sân hận; băng cách này hành giả sẽ loại trừ sân hận đối với 
người ấy. 


(5) Hành giả cần phải áp dụng ý tưởng: “chủ nhân của nghiệp” 
đối với người mà vị ấy sân hận, như sau: “Vị này là chủ nhân của 
nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp của vị ấy; vị này có nghiệp là nguồn 
gốc, nghiệp là bà con, nghiệp là nơi nương tựa; vị Ấy sẽ là kẻ thừa 
kế bắt cứ nghiệp nào mà vị ây đã tạo, tốt hay xấâu'; bằng cách này, 
hành giả sẽ loại trừ sân hận đối với người ấy. 


Đây là năm phương cách mà vị Tỷ-kheo cần phải áp dụng đề 
loại trừ hoàn toàn sân hận mỗi khi nó khởi lên với bất cứ ai.” 
(Tăng Chỉ BK II, Ch. 5 (XVH):161, tr. 613-564) 


(3) Tôn giả Sãriputta (Xá-lgi-phất) dạy năm phương cách 

Tôn giả Saripuffa nói với các Tyỷ-kheo: 

“Này chư hiền, có năm phương cách để loại trừ sân hận mà 
vị Tỷ-kheo cân phải áp dụng để loại bỏ hoàn toàn sân hận mỗi 
khi nó khởi lên đối với bất cứ ai. Thế nào là năm? (/) Ở đây, nếu 
một người có cách hành xử về thân (thân hành) không thanh tịnh, 
nhưng cách hành xử về lời nói (khẩu hành) thì thanh tịnh; hành 
giả cần phải loại trừ sân hận đối với người ấy. (2) Nếu một người 
có cách hành xử về lời nói không thanh tịnh, nhưng cách hành 
xử về thân thì thanh tịnh; hành giả cần phải loại trừ sân hận đối 
với người ấy. (3) Nếu một người có cách hành xử về thân và cách 
hành xử về lời nói đều không thanh tịnh, nhưng thỉnh thoảng 
người ẫy có được tâm rộng mở, tâm an tịnh; hành giả cần phải 
loại trừ sân hận đối với người ẫy. (4) Nếu một người có cách hảnh 
xử về thân và cách hành xử về lời nói đều không thanh tịnh, và 
thỉnh thoảng người ấy không có được tâm rộng mở, tâm an tịnh; 
hành giả cần phải loại trừ sân hận đối với người ấy. /5) Nếu một 
người có cách hành xử vẻ thân và cách hành xử về lời nói đều 
thanh tịnh, và thỉnh thoảng người ây có được tâm rộng mở, tâm 
an tịnh; hành giả cần phải loại trừ sân hận đối với người ấy. 


(1) “Này chư hiển, thế nào là cần phải loại bỏ hoàn toàn 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 95 


sân hận đối với người có cách hành xử về thân không thanh tịnh, 
nhưng cách hành xử về lời nói thì thanh tịnh? Giả sử một vị Tỷ- 
kheo mặc y vá rách rưới thấy một tấm vải rách trên lề đường. Vị 
ây sẽ lây chân trái chặn tắm vải lại, chân phải trải nó rộng ra, TỒi xé 
phần vải còn nguyên vẹn và đem về”. Cũng vậy, khi một người có 
cách hành xử về thân không thanh tịnh, nhưng cách hành xử về lời 
nói thì thanh tịnh, trong trường hợp đó, hành giá không nên quan 
tâm đến cách hành xử không thanh tịnh thuộc về thân của người 
ấy, thay vào đó chỉ nên quan tâm đến cách hành xử thanh tịnh về 
lời nói của người ấy. Bằng cách này, hành giả sẽ loại bỏ sân hận 
đối với người ấy. 

(2) “Này chư hiền, thế nào là cần phải loại bỏ hoàn toàn sân 
hận đối với người có cách hành xử về lời không thanh tịnh, nhưng 
cách hành xử về thân thì thanh tịnh? Giả sử có một hồ nước phủ 
đây rêu và cây lau nước. Rồi một người đi đến, bị hơi nóng bức 
bách làm khổ não, mệt mỏi, khát nước và khô cổ. Người ấy sẽ lội 
xuống hồ nước, khoác tay xua rong rêu và cây lau nước, úp hai 
tay múc nước uống, xong rồi ra đi. Cũng vậy, khi một người có 
cách hành xử về lời không thanh tịnh, nhưng cách hành xử về thân 
thì thanh tịnh, trong trường hợp đó, hành giả không nên quan tâm 
đến cách hành xử không thanh tịnh thuộc về lời nói của người ấy, 
thay vào đó chỉ nên quan tâm đến cách hành xử thanh tịnh về thân 
của người ấy. Bằng cách này, hành giả sẽ loại trừ sân hận đối với 
người ấy. 

(3) “Này chư hiền, thế nào là cần phải loại bỏ hoàn toàn sân 
hận đối với một người có cách hành xử về thân và cách hành xử 
về lời nói đều không thanh tịnh, nhưng thỉnh thoảng người ấy 
có được tâm rộng mở, tâm an tịnh? Giả sử có một ít nước trong 
một vũng nước. Rồi một người đi đến, bị hơi nóng bức bách làm 
khổ não, mệt mỏi, khát nước và khô cô. Người ấy nghĩ rằng: “Có 
một ít nước trong vũng nước này, nếu ta có gắng uống nước này 
bằng cách úp hai tay lại để múc nước hay múc bằng cái chén, ta 
sẽ quậy nước lên, làm vân đục nước, làm cho nước dơ không thể 
uống được. Ta hãy quỳ xuống bằng. cả hai chân và hai tay, và hớp 
nước uống như một con bò, xong rồi ra đi.` Thế rồi người ấy quỳ 
xuống băng cả hai chân và hai tay và hớp nước uống như một con 
bỏ, xong rôi ra đi. Cũng vậy, khi một người có cách hành xử về 


96 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


thân và cách hành xử về lời nói đều không thanh tịnh, nhưng thỉnh 
thoảng người ây có được tâm rộng mở, tâm an tịnh, trong trường 
hợp đó, hành giả không nên quan tâm đến cách hành xử không 
thanh tịnh thuộc về thân và lời nói của người ấy, thay vào đó 
chỉ nên quan tâm đến tâm rộng mở, tâm an tịnh mà thỉnh thoảng 
người ấy có được. Bằng cách này, hành giả sẽ loại trừ sân hận đối 
với người ấy. 

(4) “Này chư hiền, thế nào là cần phải loại bỏ hoàn toàn sân 
hận đối với một người có cách hành xử về thân và cách hành xử về 
lời nói đều không thanh tịnh, và thỉnh thoảng người ấy không có 
tâm rộng mở, không có tâm an tịnh? Giả sử có một người bị ốm, 
đau đớn, bệnh nặng đang đi trên đường dài, ngôi làng cuối cùng 
ở phía sau anh ta và ngôi làng trước mặt anh ta đều rất xa. Anh 
ta sẽ không có được thức ăn thích hợp, thuốc men hay một người 
giúp đỡ thích hợp nếu anh ấy không được đưa đến gặp vị trưởng 
thôn. Một người khác cũng đang đi trên đường ấy, có thê thấy 
anh ta và khởi tâm từ, động lòng thương xót, quan tâm đến anh 
ta, nghĩ rằng: “Ôi, cầu mong anh này có được thức ăn thích hợp, 
thuốc men hay một người giúp đỡ thích hợp! Cầu mong anh ấy 
được đưa đến gặp vị trưởng thôn! Vì sao? Đề cho anh này không 
gặp phải tai họa và thảm nạn ở đây”. Cũng vậy, khi một người có 
cách hành xử về thân và cách hành xử về lời nói đều không thanh 
tịnh, và thỉnh thoảng người ấy không có tâm rộng mở, không có 
tâm an tịnh, trong trường hợp đó, hành giả nên khởi tâm từ, động 
lòng thương xót, quan tâm đến anh ta, nghĩ rằng: “Ôi, cầu mong 
tôn giả này từ bỏ cách hành xử về thân không thanh tịnh, và tu 
tập cách hành xử thanh tịnh về thân; cầu mong tôn giả này từ bỏ 
cách hành xử về lời nói không thanh tịnh, và tu tập cách hành xử 
thanh tịnh về lời nói; cầu mong tôn giả nảy từ bỏ những tâm hành 
không thanh tịnh, và tu tập các tâm hành thanh tịnh! Vì sao? Đề 
cho khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, người này sẽ không bị 
tái sanh vào cõi khốn khổ, cảnh giới bất hạnh, đọa xứ, địa TIgụC”. 
Bằng cách này, hành giả sẽ loại trừ sân hận đối với người ấy. 


(5) “Này chư hiền, thế nào là cần phải loại bỏ hoàn toàn sân 
hận đối với một người có cách hành xử về thân và cách hành xử về 
lời nói đều thanh tịnh, và thỉnh thoảng người ấy có được tâm rộng 
mở, tâm an tịnh? Giả sử có một hồ nước trong sáng, ngọt ngảo, 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 97 


mát dịu, sạch sẽ, với hai bờ mượt mà bằng phăng, là một nơi đẹp 
đẽ có nhiều loại cây cho bóng mát. Rồi một người đi đến, bị hơi 
nóng bức bách làm khổ não, mệt mỏi, khát nước và khô cô. Sau 
khi xuống hồ ngâm mình trong nước, người ây sẽ tắm và uống 
nước, rồi sau khi ra khỏi hồ, người ấy sẽ ngồi hay nằm xuống dưới 
bóng cây ngay tại đó. Cũng vậy, khi một người có cách hành xử 
vê thân và cách hành xử vê lời nói đều thanh tịnh, và thỉnh thoảng 
người ấy có được tâm rộng mở, tâm an tịnh, trong trường hợp đó, 
hành giả nên quan tâm đến cách hành xử thanh tịnh thuộc về thân 
và lời nói của người ấy, và nên quan tâm đến tâm rộng mở, tâm 
an tịnh mà thỉnh thoảng người ấy có được. Bằng cách này, hành 
giả sẽ loại trừ sân hận đối với người ấy. Này chư hiền, nhờ có một 
người khơi dậy niềm tin bằng mọi cách, tâm sẽ đạt được niềm tin. 
“Này chư hiền, đây là năm phương cách đề loại trừ sân hận 
mà vị Tý-kheo cần phải áp dụng đề loại bỏ hoàn toàn sân hận mỗi 
khi nó khởi lên đối với bất cứ ai.” 
(Tăng Chỉ BK II, Ch. 5 (XV!I): 162; tr. 614-620) 


7. NHÂN NHỤC TRƯỚC SỰ KHIẾU KHÍCH 
(L Nhẫn nhục khi bị chỉ trích 


- “Này các Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà người khác 
có thể dùng khi nói với các ông: lời nói của họ có thể đúng thời 
hay không đúng thời, đúng hay sai, nhẹ nhàng hay thô bạo, có lợi 
ích hay tốn hại, nói với tâm từ hay với nội tâm sân hận. Khi người 
khác nói với các ông, lời nói của họ có thể đúng thời hay không 
đúng thời; khi người khác nói với các ông, lời nói của họ có thể 
đúng hay sal; khi người khác nói với các ông, lời nói của họ có 
thể nhẹ nhàng hay thô bạo; khi người khác nói với các ông, lời nói 
của họ có thể có lợi ích hay tốn hại; khi người khác nói với các 
ông, lời nói của họ có thê nói với tâm từ hay với nội tâm sân hận. 
Này các Tỷ-kheo, ở điểm này, các ông cần phải rèn luyện như sau: 
“Tâm chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng, và chúng tôi sẽ không thốt 
ra lời nói ác độc; chúng tôi sẽ chịu đựng với lòng bi mẫn vì sự an 
vui của người ấy, với tâm từ, nội tâm không sân hận. Chúng tôi sẽ 
sông bao phủ người ấy với tâm từ tràn ngập, bắt đầu từ người này, 
chúng tôi sẽ sông bao phủ khắp thế giới với tâm từ tràn ngập, sung 


98 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


mãn, quảng đại, vô lượng, không gây hắn, không sân hận”. Này 
các Tỷ-kheo, các ông phải rèn luyện như vậy. 

“Này các Tỷ-kheo, giả sử có một người đi đến với một cái 
cuốc vả một cái giỏ và nói: “Tôi sẽ làm cho mảnh đất lớn này 
không còn là đất nữa'. Rồi người ấy cuốc đất chỗ này chỗ kia, rải 
đất chỗ này chỗ kia, nhồ nước bọt chỗ này chỗ kia, và tiểu tiện chỗ 
nảy chỗ kia, nói răng: “Hãy không phải là đất nữa, hãy không, phải 
là đất nữa!” Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có 
thể làm cho mảnh đất lớn này không còn là đất nữa được không?” 


- “Bạch Thế Tôn, không thê được. Vì sao vậy? Bởi vì mảnh 
đât này thâm sâu mênh mông; không dê gì làm cho nó không còn 
là đât nữa. Cuôi cùng, người này chỉ gặt hái mệt mỏi và thât vọng.” 


- “Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà 
người khác có thể dùng khi nói với các ông: lời nói của họ có thê 
đúng thời hay không đúng thời... Này các Tỷ-kheo, ở điểm này, 
các ông cần phải rèn luyện như sau: “Tâm chúng tôi sẽ không bị 
ảnh hưởng, và chúng tôi sẽ không thốt ra lời nói ác độc; chúng tôi 
sẽ chịu đựng với lòng bi mân vì sự an vui của người ây, với tâm 
từ, nội tâm không sân hận. Chúng tôi sẽ sống bao phủ người ây 
với tâm từ tràn ngập, bắt đầu từ người nảy, chúng tôi sẽ sống bao 
phủ khắp thế giới với tâm từ tràn ngập, sung mãn, quảng đại, vô 
lượng, không gây hắn, không sân hận.” Này các Tỷ-kheo, các ông 
phải rèn luyện như vậy. 


“Này các Tý-kheo, thậm chí nếu có bọn cướp dùng cái cưa 
hai lưỡi đề cưa tay chân các ông thành từng mảnh một cách man 
rợ; nếu có vị nào ở đây khởi tâm sân hận đối với chúng, thì vị ấy 
không phải là người đang thực hành giáo pháp của ta. Này các Tỷ- 
kheo, ở điểm này, các ông cân phải rèn luyện như sau: “Tâm chúng 
tôi sẽ không bị ảnh hưởng, và chúng tôi sẽ không thốt ra lời nói ác 
độc; chúng tôi sẽ chịu đựng với lòng bi mẫn vì sự an vui của người 
Ấy, với tâm từ, nội tâm không sân hận. Chúng tôi sẽ sống bao phủ 
người ấy với tâm từ tràn ngập, bắt đầu từ người này, chúng tôi sẽ 
sông bao phủ khắp thế giới với tâm từ tràn ngập, sung mãn, quảng 
đại, vô lượng, không gây hân, không sân hận.” Này các Tỷ-kheo, 
các ông phải rèn luyện như vậy.” 


(Trung BK I, Số 21 - Kinh Ví Dụ Cái Cưa, tr: 287-293) 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 99 
(2) Không trả đũa 


[Tôn giả Xá-lợi-phất nói với các Tỷ-kheo:]... “Chư hiên, vì 
vậy, nếu những người khác sỉ nhục, xúc phạm, mắng nhiếc, và tân 
công một Tỷ-kheo, vị này hiểu rằng: “Khổ thọ này do tai xúc chạm 
(nhĩ xúc) đã khởi lên trong tôi. Khổ thọ này do nhân duyên, không 
phải độc lập. Do nhân duyên gì? Do nhân duyên xúc chạm”. Rồi 
VỊ ây thấy rằng sự xúc chạm là vô thường, cảm thọ là vô thường, 
tưởng là vô thường, hảnh là vô thường, thức là vô thường. Và sau 
khi dùng giới làm đối tượng hỗ trợ, tâm của vị ấy an trú vào sự hỗ 
trợ mới này và đạt được niềm tin, vững chãi và ồn định. 


“Giờ đây, nêu những người khác tấn công một Tỷ-kheo bằng 
những cách thế không như ý, không mong cầu, không dễ chịu, như 
là dùng nắm tay, dùng đá, dùng gậy hay dùng dao để xúc chạm, vị 
ây hiểu răng: “Bản chất của thân này là có thê bị nắm tay, đá, gậy 
hay dao xúc chạm. Điều này đã được Thế Tôn giảng trong lời dạy 
của Ngài về “7 đụ cái cưa”: Này các Tỷ-kheo, thậm chí nếu có 
bọn cướp dùng cái cưa hai lưỡi để cưa tay chân các ông thành từng 
mảnh một cách man rợ, nêu có vị nào ở đây khởi tâm sân hận đối 
với chúng, thì vị ấy không phải là người đang thực hành giáo pháp 
của Ta.” Vì thế ta sẽ tỉnh tắn không mỏi mệt, sẽ thiết lập chánh 
niệm không ngừng nghỉ, thân ta sẽ an tịnh và không bị nhiễu loạn, 
tâm ta định tĩnh và nhất tâm. Và giờ đây hãy đề mặc cho sự xúc 
chạm với nắm tay, đá, gậy, và dao tấn công thân này; đây chỉ là 
cách thực hành những lời Phật dạy. '” 


(Trung BK I, Kinh số 27, tr 417-418) 


(3) Nhẫn nhục khi bị trừng phạt 


Thế Tôn giảng như sau: “Này các Tỷ-kheo, có một lần, trong 
quá khứ, chư Thiên và các A-tu-la (Asura) đã chuẩn bị dàn trận để 
giao chiến. Rồi vua của các A-tu-la là Vepacitti, nói với các A-tu- 
la như sau: “Này các chiến hữu, trong trận chiến sắp xảy ra giữa 
chư Thiên và các A-tu-la; nếu các A-tu-la thắng và chư Thiên thua, 
hãy trói Sakka Thiên chủ cả hai tay, hai chân và cổ, và mang vị ấy 
đến trước mặt ta trong thành của A-tu-la.” Còn Thiên chủ Sakka 
thì nói với chư Thiên như sau: “Này các thân hữu, trong trận chiến 


100 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


sắp xảy ra giữa chư Thiên và các A-tu-la; nếu chư Thiên thắng 
và các A-tu-la thua, hãy trói vua của các A-tu-la là Vepacitti cả 
hai tay, hai chân và cổ, và mang vị ấy đến trước mặt ta trong hội 
trường Sudhamma. 


“Trong trận chiến đó, chư Thiên thắng và các A-tu-la thua. 

Rồi chư Thiên trói vua VepacittI cả hai tay, hai chân và cổ, và 
mang vị ấy đến trước mặt Sakka Thiên chủ trong hội trường. Khi 
Sakka Thiên chủ đi vào và rời hội trường, Vepacttti đang bị trói 
cả hai tay, hai chân và cổ, đã sỉ nhục, mắng nhiếc Thiên chủ bằng 
những lời lẽ thô bạo, độc ác. Rồi người đánh xe ngựa tên là Mãtali 
tâu với Sakka Thiên chủ bằng các câu kệ như sau: 

“Khi đối diện với Vepacitti, 

Có phải ngài sợ hãi hay yếu hèn, 

Mà ngài đã thật nhẫn nhục chịu đựng ông ấy, 

Khi nghe những lời ác ngữ?” 


[Sakka:] 


“Không phải vì sợ hãi hay yếu hèn, 

Mà ta đã nhân nhục với VepacIffI. 

Làm sao một người trí như ta, 

Lại dân thân vào việc đâu đá với kẻ ngu?” 
[Matali:] 

“Kẻ ngu càng nổi giận nhiều hơn, 

Nêu không có người đôi trị. 

Vì vậy với hình phạt nặng nê, 

Người trí nên trừng trị kẻ ngu.” 
[Sakka:] 

“Chỉ mình ta nghĩ điều này, 

Là cách đôi trị kẻ ngu: 

Khi biết kẻ thù đang phẫn nộ, 

Người trí giữ an tịnh trong chánh niệm.” 
[Mãtali:] 

“Thưa Sakka, tôi thấy đây là điều sai lầm 

Trong việc thực hành nhân nhục: 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 101 


Khi kẻ ngu nghĩ về ngài như thế nảy, 
“Ông ấy nhẫn nhục vì sợ ta,` 

Kẻ ngu lại càng đuôi theo ngải, 

Như bò đực đuổi theo người bỏ chạy.” 


[Sakka:] 


“Mặc cho kẻ ngu có nghĩ như thế hay không, 
“Ông ấy nhẫn nhục vì sợ ta.” 

Trong tất cả các pháp đem lại lợi ích tối thượng, 
Không có pháp nảo tốt hơn nhẫn nhục. 


“Khi một người được ban cho sức mạnh, 
Nhẫn nhục chịu đựng một kẻ yếu hèn, 
Đó là nhẫn nhục tối thượng; 

Phải luôn luôn nhẫn nhục kẻ yếu hèn. 


“Sức mạnh của kẻ ngu, 

Được xem không phải là sức mạnh. 
Nhưng không ai có thể trách một người, 
Mạnh mẽ nhờ được Chánh pháp hộ trì. 


“Người dùng sân hận để đáp trả sân hận, 
Sẽ làm mọi việc tệ hại hơn cho mình. 
Không dùng sân hận đề đáp trả sân hận, 
Sẽ thắng được một trận chiến khó khăn. 


“Người tu tập vì lợi ích cả hai, 

Lợi mình và lợi người, 

Khi biệt kẻ thù đang tức giận, 

Người ây giữ an tịnh trong chánh niệm. 
“Khi vị ấy chữa lành cho cả hai, 

Chữa lành cho mình và cho người, 
Những kẻ nghĩ vị ây là người ngu, 

Là những kẻ không hiêu Chánh pháp.” 

“Vì vậy, này các Tý-kheo, nếu Sakka Thiên chủ có thê nói lời 
ca ngợi hạnh nhẫn nhục và nhu hòa, thì các ông là những người 
đã xuât gia trong Giáo pháp và Giới luật này, còn gì thích hợp hơn 
cho các ông đê thực hành hạnh nhẫn nhục và nhu hòa.” 

(Tương Ung BK I, Ch. XI: IJ tr. 487-492) 


102 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


8. NHỮNG TÁM GƯƠNG NHÂN NHỤC 
(L) Đức Phật bác bó sự phí bảng 


Một thời, Thế Tôn đang trú tại thành Vương Xá (Rãjagaha), 
ở Trúc Lâm (Bamboo Grove), khu vực nuôi dưỡng sóc (Squrrrel 
Sanctuary). Bả-lamôn Akkosaka Bharadväja, mệnh danh là 
Bhãradväãja, người Ưa Phi Báng, được nghe nói rằng: “Có một 
Bà-la-môn khác thuộc dòng họ Bhãradväja đã xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, theo Sa-môn Gotama.” Ông này không 
hài lòng, tức giận, đi đến gặp Thế Tôn và phi báng, xúc phạm Ngài 
bằng những lời lẽ thô bạo, ác độc. 

Khi ông ấy đã nói xong, Thế Tôn nói với ông ta: 

- Này Bà-la-môn, ông nghĩ thế nào? Các bạn bè, đồng 
nghiệp, bà con họ hàng cũng như khách khứa có đến thăm viếng 
ông hay không? 


— Thưa Tôn giả Gotama, họ có đên thăm tôi. 

— Lúc ây, ông có mời họ một vài món ăn, một bữa cơm hay 
vài thức ăn chơi không? 

— Thưa Tôn giả Gotama, tôi có mời. 


— Nhưng nêu họ không nhận các món ăn ây, thì các món ăn 
ây thuộc về a1? 


— Nếu họ không nhận các món ăn ấy, thì các món ăn ấy thuộc 
về chúng tôi. 

- Cũng vậy, này Bà-la-môn, Ta không phi báng bất cứ ai, 
không mắng nhiếc bất cứ ai, gây sự với bất cứ ai. Ta không nhận 
những lời phỉ báng, mắng nhiếc và gây sự mà ông đã thốt ra trước 
mặt Ta. Này Bả-la-môn, những lời của ông vẫn thuộc về ông! Này 
Bà-la-môn, những lời của ông vẫn thuộc về ông! 


— Này Bà-la-môn, người nảo phỉ báng lại kẻ phi báng mình, 
mắng nhiếc lại kẻ đã mắng nhiếc mình, gây sự lại với kẻ đã gây sự 
với mình; người ấy được xem là đã nhận thức ăn, đã trao đổi thức 
ăn với kẻ ấy. Nhưng Ta không nhận thức ăn của ông, Ta không 
trao đổi thức ăn với ông. Này Bả-la-môn, thức ăn ấy vẫn thuộc về 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 103 
ông! Này Bà-la-môn, thức ăn ấy vẫn thuộc về ông! 
(Tương Ung BK I, Ch. VII: II tr 352-354) 


(2) Tỉnh thần can đảm của Tôn giả Punna (Phú-lâu-na) 

[Đức Phật nói với Tôn giả Punna: | 

— Này Punna, nay Ta đã cho ông lời khuyên ngắn gọn rồi, 
ông sẽ sông ở nước nào? 


— Bạch Thê Tôn, con sẽ đi đên sinh sông ở nước Sunäparanta. 


— Này Pumna, người dân nước Sunãparanta hung bạo và thô 
lô. Nêu họ phi báng và đe dọa ông, lúc ây ông sẽ nghĩ như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, nếu người dân nước Sunãparanta phi báng và 
đe dọa con, lúc ấy con sẽ nghĩ rằng: “Người dân nước Sunãparanta 
nảy rất tử tế, thật tử tế, ở chỗ là họ đã không dùng năm tay đánh 
đập ta.” Bạch Thế Tôn, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy; bạch Thiện 
Thệ, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy. 


— Này Punna, nhưng nếu người dân nước Sunãparanta dùng 
năm tay đánh đập ông, lúc ây ông sẽ nghĩ như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, nêu người dân nước Sunäparanta dùng 
năm tay đánh đập con, lúc ấy con sẽ nghĩ rằng: “Người dân nước 
Sunäparanta này rất tử tế, thật tử tế, ở chỗ là họ đã không dùng cục 
gạch đề đánh đập ta.` Bạch Thế Tôn, lúc á ây con sẽ nghĩ như vậy; 
bạch Thiện Thệ, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy. 


— Này Punna, nhưng nếu người dân nước Sunãparanta dùng 
cục gạch đánh đập ông, lúc ây ông sẽ nghĩ như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, nếu người dân nước Sunãparanta dùng cục 
gạch đánh đập con, lúc ấy con sẽ nghĩ rằng: “Người dân nước 
Sunãparanta này rất tử tế, thật tử tế, ở chỗ là họ đã không dùng cây 
gậy đề đánh đập ta.' Bạch Thế Tôn, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy: 
bạch Thiện Thệ, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy. 


— Này Punna, nhưng nếu người dân nước Sunãparanta dùng 
cây gậy đánh đập ông, lúc ây ông sẽ nghĩ như thê nào? 


— Bạch Thê Tôn, nêu người dân nước Sunãparanta dùng 


104 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


cây gậy đánh đập con, lúc ấy con sẽ nghĩ rằng: “Người dân nước 
Sunäparanta nảy rất tử tế, thật tử tế, ở chỗ là họ đã không dùng dao 
để đâm ta. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy; bạch Thiện 
Thệ, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy. 


— Này Punna, nhưng nếu người dân nước Sunãparanta dùng 
đao đê đâm ông, lúc ây ông sẽ nghĩ như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, nêu người dân nước Sunãparanta dùng dao 
để đâm con, lúc ấy con sẽ nghĩ rằng: “Người dân nước Sunãparanta 
này rất tử tế, thật tử tế, ở chỗ là họ đã không dùng dao sắc bén để 
giết ta." Bạch Thế Tôn, lúc ây con sẽ nghĩ như vậy; bạch Thiện 
Thệ, lúc ấy con sẽ nghĩ như vậy. 


— Này Punna, nhưng nêu người dân nước Sunäparanta dùng 
đao sắc bén đê giêt ông, lúc ây ông sẽ nghĩ như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, nếu người dân nước Sunãparanta dùng dao 
sắc bén đề giết con, lúc ấy con sẽ nghĩ rằng: “Có những đệ tử của 
Thế Tôn, đã cảm thấy hồ thẹn và chán ghét thân thể và đời sống 
này, nên phải tìm cách chấm dứt mạng sông bằng dao. Nhưng ta 
đã được chấm dứt mạng sông mà chẳng cần phải tìm kiếm đao. 
Bạch Thế Tôn, lúc ấ ây con sẽ nghĩ như vậy; bạch Thiện Thệ, lúc â ây 
con sẽ nghĩ như vậy. 


— Lành thay! Lành thay! Này Pumna! Ông đã có được sự tự chế 
và an tịnh như thế, thì ông có thê sống được ở nước Sunãparanta. 
Này Pumna, nay đã đến lúc ông có thể làm những øì ông thấy thích 
hợp. 

Rồi Tôn giả Punna, sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế 
Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên phải vẫn 
hướng về Ngài, và ra đi. Sau đó, Tôn giả đọn dẹp gọn gàng chỗ 
nghỉ ngơi của mình, cầm y bát và du hành đến nước Sunãparanta. 
Du hành theo từng chặng đường, cuối cùng Tôn giả đến nước 
Sunäparanta và sống ở đó. Rồi trong khóa an cư mùa mưa ấy, Tôn 
giả đã thu nhận năm trăm nam cư sĩ và năm trăm nữ cư sĩ cùng tu 
tập, và chính ngải đã chứng được tam minh. (2) Một thời gian sau, 
ngài nhập Niết-bàn. 

(Trung BK III, Kinh số 145, tr. 601-606) 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 105 


(3) Tiếng rỗng Sư Tử của Tôn giả Sãriputta (Xá-lợi-phất) 


Một thời, Thế Tôn đang trú tại thành Xá-vệ (SãvatthI), 
ở rừng Kỳ-đà (Jeta's Grove), thuộc vườn ông Cấp Cô Độc 
(Anathapindika”s Park). Rồi Tôn giả Sãriputta đi đến Thế Tôn, 
đảnh lễ Ngài, ngồi xuống một bên và bạch rằng: 


— “Bạch Thê Tôn, con đã hoàn thành mùa an cư ở SãvatthI. 
Nay con muôn du hành một vòng ở miên quê.” 


— Này Sãriputta, ông có thể đi lúc nào thấy thuận tiện. 


Rồi Tôn giả Sãriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
đi nhiễu một vòng quanh Ngài, thân bên phải vẫn hướng về Ngài, 
và ra đi. Chắng bao lâu sau khi Tôn giả Sãriputta đã ra đi, một Tỷ- 
kheo khác đến bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sãriputta đã đánh con và bỏ đi mà 
không xin lỗi. 

Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo khác: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi gọi Sãriputta đến đây. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

Rồi vị ấy đi đến gặp Tôn giả Sãriputta và nói răng: 

— Thưa hiền giả SãrIputta, bậc Đạo sư cho gọi hiền giả. 

— Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Sãriputta đáp lại Tỷ-kheo ấy. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahãmoggallãna (Đại Mục-kiên-liên) 
và Tôn giả ¿ Änanda (A-nan) lấy chìa khóa và đi từ 'cốc' (tịnh thất) 
nảy đến “cốc” khác, gọi lớn: “Này các Tôn giả, hãy đến đây! Này 
các Tôn giả, hãy đến đây! Nay Tôn giả Sãriputta sẽ rống tiếng 
rồng của con sư tử trước mặt Thế Tôn.” 


Rồi Tôn giả Sãriputta đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, và ngồi 
xuông một bên. Thê Tôn nói với Tôn giả: 

— Này Sãriputta, một Tỷ-kheo đồng tu với ông than phiền với 
Ta răng ông đã đánh vị ây và rôi bỏ đi mà không xin lỗi. 


(1)— Bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm 


106 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


về thân có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. 
Cũng giống như người ta đồ lên mặt đất những đồ vật sạch sẽ hay 
dơ bân - như là phân, nước tiểu, nước bọt, mủ và máu - tuy nhiên, 
đất vẫn không từ chối, không xấu hồ, không ghê sợ. Cũng vậy, 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng lớn, quảng đại, vô 
lượng, không hận, không sân. 


(2)- Bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm 
về thân có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. 
Cũng giống như người ta rửa những đồ vật sạch sẽ hay dơ bân 
trong nước - như là phân, nước tiểu, nước bọt, mủ và máu - tuy 
nhiên, nước vẫn không từ chối, không xấu hồ, không ghê sợ. Cũng 
vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng lớn, quảng 
đại, vô lượng, không hận, không sân. 


(3) - Bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm 
về thân có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. 
Cũng giống như lửa đốt cháy những đồ vật sạch sẽ hay dơ bản - 
như là phân, nước tiểu, nước bọt, mủ và máu - tuy nhiên, lửa vẫn 
không từ chối, không xâu hồ, không ghê sợ. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, 
không hận, không sân. 


(4) - Bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm 
về thân có thê đánh một vị đông tu rôi bỏ đi mà không xin lỗi. 
Cũng giống như gió thôi những đồ vật sạch sẽ hay dơ bản - như là 
phân, nước tiểu, nước bọt, mủ và máu - tuy nhiên, gió vẫn không 
từ chối, không xấu hồ, không ghê sợ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
con an trú với tâm như gió, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không 
hận, không sân. 


(5) - Bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm 
về thân có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. 
Cũng giống như miếng vải lau chùi những đồ vật sạch sẽ hay dơ 
bản - như là phân, nước tiểu, nước bọt, mủ và máu - tuy nhiên, 
miếng vải vẫn không từ chối, không xấu hồ, không ghê sợ. Cũng 
vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như miếng vải, rộng lớn, 
quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. 


(6) - Bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 107 
về thân có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. 
Cũng giống như một người con trai hay con gái thuộc giai cấp 
cùng bần (Chiên- đà-la), mặc áo quần rách rưới, tay cầm bát đi vào 
làng hay thị trần với tâm khiêm tốn. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con 
an trú với tâm như tâm của một người con trai cùng bần, rộng lớn, 
quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. 


(7) - Bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm 
về thân có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. 
Cũng giống như một con bò đực với sừng bị cưa, hiền hòa, khéo 
điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang từ đường này đến đường 
khác, từ quảng trường này đến quảng trường khác, không dùng 
chân hay sừng của nó làm tổn thương bắt cứ ai. Cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, con an trú với tâm như tâm của con bò đực bị cưa sừng, 
rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. 


(8) - Bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm 
về thân có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. 
Cũng giống như một thanh niên nam hay nữ sẽ từ chối, xấu hồ, 
ghê sợ nếu xác một con răn, con chó hoặc con người cuốn vào cô 
của họ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con cũng từ chối, xấu hồ, ghê sợ 
với cái thân bất tịnh này. 

(9) - Bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm 
về thân có thể đánh một vị đồng tu rồi bỏ đi mà không xin lỗi. 
Cũng giống như một người mang một cái bát bị nứt và có lỗ thủng 
chứa đầy mỡ nước khiến mỡ bị rỉ và nhỏ giọt. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, con cũng đang mang tắm thân bị nứt và có lỗ thủng khiến nó 
bị rỉ nước và nhỏ giọt. 


- Bạch Thế Tôn, một người không thiết lập chánh niệm về 
thân có thể đánh một vị đồng tu rôi bỏ đi mà không xin lỗi. 

Rồi vị Tỷ-kheo đã kết tội Tôn giả Sãriputta từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đặp thượng y và một bên vai, cúi đâu đảnh lễ dưới chân Thê 
Tôn và bạch răng: 


— Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội, vì do ngu s1, vô 
minh nên đã vu khống Tôn giả Sãriputta một cách vụng về, không 
có căn cứ. Bạch Thế Tôn, kính mong Thế Tôn chấp nhận tội của 
con như là một trọng tội để con biết kèm chế trong tương lai. 


108 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


— Này Tỷ-kheo, ông đã phạm một trọng tội, vì do ngu s1, vô 
minh nên đã vu không Tôn giả Sãriputta một cách vụng về, không 
có căn cứ. Nhưng vì ông đã thấy tội của ông như một trọng tội, đã 
biết nhận tội và sửa chữa theo đúng Pháp, ta chấp nhận lời thỉnh 
cầu của ông. Vì đây là một sự tiễn bộ trong Pháp Luật của bậc 
Thánh khi một người thấy được tội của mình là một trọng tội, biết 
nhận tội và sửa chữa theo đúng Pháp, đề biết kèm chế trong tương 
lai. 

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Sãriputta: 

— Này Sãriputta, hãy tha thứ cho kẻ nông nổi này trước khi 
đầu của nó sẽ bị vỡ thành bảy mảnh ngay tại chỗ đó. 


— Bạch Thế Tôn, con sẽ tha thứ cho vị ấy nếu vị ấy xin con 
tha thứ. 


(Tăng Chỉ BK II Ch. 9 (IJ): 11, tr. 96-102) 


(4) Sakka Thiên chủ và Quỷ Dạ-xoa-ăn-phẫn-nộ 
Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, thuở xưa có một quỷ Dạ-xoa thân hình 
méo mó, xấu xí, đến ngôi trên chỗ ngồi của Sakka Thiên chủ. Điều 
nảy khiến cho chư Thiên bắt lỗi và bực tức, than phiền rằng: “Quả 
thật là kỳ diệu, thưa ngài! Quả thật đáng: kinh ngạc, thưa ngải! Tên 
Dạ-xoa thân hình méo mó, xâu xí, đã ngôi vào chỗ ngồi của Sakka 
Thiên chủ!” Nhưng chư Thiên càng bắt lỗi, càng bực tức và than 
phiền về việc này thì quỷ Dạ-xoa cảng trở nên đẹp đẽ, cảng dễ 
thương và càng duyên dáng. 


— Này các Tỷ-kheo, rồi chư Thiên đến gặp Sakka Thiên chủ 
và thưa răng: 

— Thưa ngài, ở đây có một quỷ Dạ-xoa thân hình méo mó, 
xâu xí, đã đến ngồi vào chỗ ngồi của ngài... Nhưng chư Thiên 
càng bắt lỗi, càng bực tức và than phiền về việc này thì quỷ Dạ- 
xoa càng trở nên đẹp đẽ, càng dễ thương và càng duyên dáng! 

— Đó là quỷ Dạ-xoa-ăn-phẫn-nộ. 


— Này các Tỷ-kheo, rồi Sakka Thiên chủ đi đến quỷ Dạ-xoa- 


II. ĐÓI TRỊ SÂN HẬN 109 


ăn-phẫn-nộ, đắp thượng y vào một bên vai, và đầu gối phải quỳ 
xuông mặt đât. Rôi chặắp tay lên vái lạy Dạ-xoa, xướng tên mình 
ba lân: “Thưa ngài, tôi là Thiên chủ Sakka! Thưa ngài, tôi là Thiên 
chủ Sakka!° Sakka Thiên chủ càng xướng tên mình bao nhiêu lân 
thì Dạ-xoa càng trở nên xâu xí hơn, càng méo mó hơn cho đên khi 
nó biến mật tại chỗ. 
— Rồi, này các Tý-kheo, sau khi ngồi vào chỗ ngồi của mình, 
Thiên chủ Sakka đọc bài kệ này đê giáo huân chư Thiên: 
Ta không phải là người có tâm phiền não, 
Cũng không dê bị cuôn vào cơn lôc sân hận. 
Ta không bao giờ giận lâu dải, 
Sân hận cũng không tôn tại trong ta. 
Khi giận ta không nói lời ác ngữ, 
Và ta không ca tụng đức hạnh của mình. 
Ta giữ mình luôn biệt chê ngự, 
Vì lợi lạc của chính ta. 
(Tương Ung BK I, Ch. 1I(111): II, tr. 528-530) 


110 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


IV. CHÁNH NGỮ 


IV 
CHÁNH NGỮ 


II 


112 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


IV. CHÁNH NGỮ 113 


GIỚI THIỆU 


Một trong những đặc điểm của con người, phân biệt họ với 
loài vật, là khả năng về lời nói. Lời nói có thể tạo nên thù hận hay 
tình bằng hữu, có thể chinh phục hay làm khô cứng con tim, có thê 
lừa dối người khác hay mở ra con đường cảm thông. Trong chiều 
dài của lịch sử, những chuyền biến xã hội đã được thực hiện bằng 
lời nói, dù là được nói trực tiếp hay qua văn bản: Hãy nhớ đến tác 
dụng của bản Tuyên Ngôn Độc Lập, bản Tuyên Ngôn Đảng Cộng 
Sản, bài diễn văn Gettysburg của Tổng thống Lincoln, bài diễn 
văn của Martin Luther King “Tôi Có Một Ước Mơ.” Qua phương 
tiện lời nói, những ý tưởng mới được tuyên thuyết, những tầm 
nhìn sâu sắc mới được chia sẻ, những chân trời mới được mở rộng 
để cho nhân loại tìm hiểu, nghiên cứu. Lời nói đã châm ngòi cho 
chiến tranh hay cổ động cho hòa bình. Tất cả những hy vọng và 
khao khát của con tim nhân loại, trong mọi lãnh vực hiện hữu của 
tập thê con người, đều đã tìm được cách diễn đạt qua trung gian 
lời nói. 

Đối với Phật Pháp, vai trò của lời nói quan trọng đến nỗi Đức 
Phật dạy rằng một trong hai điều kiện đề khởi sinh chánh kiến là 
“lời nói của người khác." (1) Công nhận vai trò quan trọng của lời 
nói, trong Bát Thánh đạo và Thập thiện (mười nghiệp thiện lành), 
Ngài đã quy định bốn Giới luật về lời nói: Không nói láo, không 
nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, được 
định nghĩa như trên theo Kinh Văn II, 2 (5). 

Trong Chương IV, tôi triển khai việc thảo luận trước đây 
băng cách dùng “chánh ngữ” như một đề tài độc lập. Chương này 
mở đầu bằng hai bài kinh ngắn về những yếu tổ của “lời khéo 
nói” - Trong Kinh Văn IV, 1 (1) - (2), một kinh liệt kê bốn yếu 
tố, kinh kia đưa ra năm yếu tố. Vì hai bài kinh không hoàn toàn 
tương hợp, yếu tố 'khéo nói” có thê được kề thêm vào nhóm bốn 
yếu tố thường được biết trong Giới luật. Đức Phật cũng cho lời 


114 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


khuyên đối với những người có ý định tổ chức các cuộc thảo luận 
hay tham dự tranh luận, đó là việc thường xảy ra trong các cộng 
đồng du sĩ theo phái khổ hạnh và hành thiển thời bấy giờ, vốn 
thịnh hành ở miền bắc Ấn Độ. Những cuộc thảo luận ấy thường 
tập họp quanh một vị thầy được nhiều người hâm mộ. Những tín 
đồ của các giáo phái cạnh tranh nhau thường họp mặt để thảo luận 
và tranh luận về những đề mục giáo lý có liên hệ với họ. Nhiều 
công viên đã được dành trọn cho các du sĩ khổ hạnh trú ngụ và 
thảo luận quan điểm của họ, còn những thị trần lớn hơn thì có hội 
trường để các du sĩ tập họp và tranh luận. 


Trong lúc Đức Phật cố gắng tránh những cuộc tranh luận 
không đem lại kết quả, được tô chức nhằm mục đích hạ bệ các 
giáo phái khác và để cao lòng tự hào về giáo lý của giáo phái 
mình, điều không thể tránh được là khi các Sa-môn du hành qua 
các thị trấn thuộc miền bắc Ấn Độ, họ thường bị lôi cuốn vào 
các cuộc thảo luận với các Bà-la-môn, triết gia và các du sĩ khổ 
hạnh có các quan điểm đối lập. Để có thê gìn giữ danh tiếng tốt 
cho Giáo pháp, các vị ấy cần phải biết cách tham gia tranh luận. 
Một trong những tiêu chuẩn về năng lực cần phải có của một đệ 
tử được rèn luyện tốt là khả năng “giải thích giáo lý của đạo sư 
mình, giảng dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai mở, phân tích, làm 
rõ nghĩa giáo lý ây, và bác bỏ những giáo lý phổ biến của các giáo 
phái khác một cách thấu suốt với lập luận vững chắc, và giảng 
dạy Giáo pháp có hiệu quả.” (2) Trong Kinh Văn IV, 2, Đức Phật 
đã đặt ra những tiêu chuẩn cho đệ tử của Ngài tuân theo khi tham 
gia tranh luận. Ngài phân biệt những loại câu hỏi khác nhau mà 
người khác có thể hỏi, và chỉ dạy cho đệ tử cách làm thế nào để 
đáp lại các câu hỏi đó, và ấn định thái độ người đệ tử cần phải có 
khi tham gia tranh luận. Những điều này được tóm tắt trong mây 
bài kệ trong đoạn này: Người trí không nói lời mang tính chất gây 
sự hay kiêu ngạo, nói ra những lời mà các bậc Thánh đã tu tập, 
và nói theo những phương cách có liên hệ đến ý nghĩa Giáo pháp. 


Một trong những nhiệm vụ của một vị Tăng hay NI là giảng 
dạy và thuyết Pháp. Đề thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả, 
điều cần thiết là phải biết cách nói với thính chúng như thế nào 
để khơi dậy sự quan tâm và duy trì được sự chú ý của họ. Thông 
thạo trong cách giảng dạy người khác có thể được xem như là một 


IV. CHÁNH NGỮ 115 


mặt của “phương tiện thiện xảo („»ãyakosaia). Trong Kinh Văn 
IV, Đức Phật giải thích năm trường hợp trong, đó một pháp thoại 
được xem là “không đúng, tất cả trường hợp ấy là khi đề tài của 
bài pháp thoại không thích hợp với tâm trạng và sự quan tâm của 
thính chúng. Những bài pháp thoại “đúng đăn' là khi đề tài của 
bài pháp thoại thích hợp với tâm trạng và sự quan tâm của thính 
chúng. Tuy nhiên, những đường lối hướng dẫn ấy phải được xem 
như là sách lược nhất thời chứ không phải là tuyệt đối hoàn toàn; 
vì chắc chăn là sẽ có những trường hợp, ví dụ, khi một bài pháp 
thoại về Giới luật đạo đức có thể chính xác là những gì một kẻ 
phóng đãng cần nghe, trong lúc một bài pháp thoại về bố thí có thể 
là hữu hiệu nhất đề kích động một kẻ keo kiệt trải qua sự chuyên 
đồi tâm và bắt đầu thực hành hạnh bố thí. 


Một vài kinh văn trong chương này có lẽ sẽ làm ta ngạc 
nhiên. Trong lúc Đức Phật làm nồi bật những nguy hại trong việc 
tạo ra những tranh cãi không cần thiết và trong việc đưa ra lời 
khen chê một cách độc đoán mà không tìm hiểu kỹ, như được thấy 
trong Kinh Văn IV, 4 và IV, 5 - Ngài không nhẫn mạnh răng lời 
nói phải luôn luôn ngọt ngào và dễ thương đối với người nghe. 
Trái lại, Ngài dạy rằng hành giả không cần phải do dự về việc chỉ 
trích những kẻ đáng chỉ trích. Như vậy, trong Kinh văn IV, 6, 
Ngài tuyên bó rằng hành giả phải nói lời khen chê đúng với hoàn 
cảnh, và trong Kinh Văn IV, 7, thậm chí Ngài còn nói “khi hành 
giả biết rằng lời phê phán nghiêm khắc công khai là trung thực, 
đúng đăn và có lợi ích, thì hành giả có thê nói ra, biết răng đã đến 
lúc cần phải nói như vậy.” 

Khiên trách người khác là một vấn đề đặc biệt gai góc bởi vì 
có tiềm năng châm ngòi cho sân hận và gieo hạt giống xung đột. 
Tuy nhiên, tình trạng đạo đức của bất cứ cộng đồng nào đều tùy 
thuộc vào cách hành xử đúng đắn của các thành viên, và như vậy 
khi các thành viên đi lệch khỏi chuẩn mực đúng đắn, thì bắt buộc 
phải kèm chế họ và đưa họ trở về với chuẩn mực. Trong giáo đoàn 
Phật giáo, để bảo vệ đạo đức trong sáng của cộng đồng, một Tỷ- 
kheo khiến trách một Tỷ-kheo khác thường vẫn là cần thiết. Để 
duy trì sự hòa hợp và tương kính lẫn nhau trong quá trình khiển 
trách, trong Kinh Văn IV, 8, Tôn giả SãrIputta mô tả những thủ 
tục mà vị Tỷ-kheo có ý định khiên trách người khác cần tuân theo, 


116 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


và những phương cách đúng đắn đề người bị khiến trách đáp ứng 
lại lời chỉ trích. Như vậy, trong lúc kinh văn nhắn mạnh đến tầm 
quan trọng của việc bày tỏ một thái độ nhẹ nhàng và từ ái trước 
khi khiến trách người khác, kinh văn không cô xúy cho việc chỉ 
nói những lời dễ thương đối với kẻ khác. Trái lại, kinh văn khuyên 
hành giả cần nghiêm khắc phê phán kẻ khác khi đã đến thời điểm 
cần phải chỉ trích. 


IV. CHÁNH NGỮ 117 


IV. CHÁNH NGỮ 


1. LỜI KHÉO NÓI 
(L) Sở hữu bốn yếu tổ 


Thế Tôn nói như sau: “Này các Tỷ-kheo, khi lời nói có được 
bốn yếu tô này, thì lời nói được xem là thiện lành khéo léo, không 
phải là lời xâu ác, và không bị người trí chỉ trích và chê trách. Thế 
nảo là bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo chỉ nói những 
lời thiện lành, không nói lời xấu ác. Vị ấy chỉ nói Chánh pháp, 
không nói lời không phải Chánh pháp. Vị ấy chỉ nói những gì vui 
vẻ dễ chịu, không nói những gì khó chịu. Vị ấy chỉ nói những lời 
chân thật, không nói láo. Khi lời nói có được bốn yếu tố này, thì 
lời nói ấy được xem là thiện lành khéo léo, không phải lời xấu ác, 
và không bị người trí chỉ trích và chê trách.” 

(Tương Ung BK I, Ch. III (VIH): V, tr. 415) 


(2) Sở hữu năm yếu tô 


“Này các Tỷ-kheo, khi lời nói có được năm yếu tố này, thì lời 
nói được xem là thiện lành khéo léo, không phải là lời xấu ác, và 
không bị người trí chỉ trích và chê trách. Thế nào là năm? Lời nói 
đúng thời điểm, nói những gì đúng sự thật, nói lời dịu dàng, nói 
những gì lợi ích, nói với tâm từ. Khi lời nói có được năm yếu tô 
này, thì lời nói ây được xem là thiện lành khéo léo, không phải lời 
xâu ác, và không bị người trí chỉ trích và chê trách.” 


(Tăng Chỉ BK II, Ch. J/ (VIH): 198, tr: 701) 


2. TÔ CHỨC CÁC CUỘC THẢO LUẬN 


“Này các Tỷ-kheo, liên quan đên vân đê thảo luận, người 


118 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


ta có thể hiểu một người có khả năng thảo luận hay không. Nếu 
người này được hỏi một câu cần phải được trả lời rõ ràng dứt 
khoát, nhưng người ấy không thê trả lời một cách rõ ràng dứt 
khoát; nếu người này được hỏi một câu cần phải được trả lời sau 
khi đã phân tích, nhưng người ấy trả lời mà không có sự phân tích; 
nếu người này được hỏi một câu cần phải được trả lời bằng một 
câu hỏi ngược lại, và người ây trả lời mà không hỏi ngược lại; nếu 
người này được hỏi một câu cần phải được dẹp qua một bên vả 
người ấy đã không dẹp qua một bên; trong trường hợp này, người 
ây không có khả năng đề thảo luận. (3) 


“Nhưng nếu người này được hỏi một câu cần phải được trả 
lời rõ ràng dứt khoát, và người ấy trả lời một cách rõ ràng dứt 
khoát; nếu người này được hỏi một câu cần phải được trả lời sau 
khi đã phân tích, và người ấy trả lời sau khi đã phân tích; nếu 
người này được hỏi một câu cân phải được trả lời bằng một câu 
hỏi ngược lại, và người ấy trả dời băng cách hỏi ngược lại; nếu 
người này được hỏi một câu cần phải được dẹp qua một bên và 
người ấy đã dẹp qua một bên; trong trường hợp này, người ấy có 
khả năng để thảo luận. 


“Này các Tỷ-kheo, liên quan đến vấn đề thảo luận, người ta 
có thê hiểu một người có khả năng thảo luận hay không. Nếu một 
người được hỏi một câu và người ấy không giữ vững vị trí của 
mình và vị trí của kẻ đối lập; nếu người ấy không giữ vững sách 
lược của mình; nếu người ây không giữ vững lập trường của mình 
về những gì được biết; nếu người ấy không giữ vững thủ tục của 
cuộc thảo luận; trong trường hợp này, người ây không có khả năng 
đề thảo luận. (4) 


“Nhưng nếu một người được hỏi một câu và người ây giữ 
vững vị trí của mình và vị trí của kẻ, đối lập; nêu người ấy giữ 
vững sách lược của mình; nếu người ẫây giữ vững lập trường của 
mình về những gì được biết; nếu người ấy giữ vững thủ tục của 
cuộc thảo luận; trong trường hợp nảy, người ấy có khả năng để 
thảo luận. 


“Này các Tỷ- -kheo, liên quan đến vấn đề thảo luận, người ta 
có thể hiểu một người có khả năng thảo luận hay không. Nếu một 
người được hỏi một câu và người ấy trả lời kiểu tránh né, rồi đổi 


IV. CHÁNH NGỮ 119 


hướng cuộc thảo luận qua một đê tài khác không liên quan, biêu 
lộ sự tức giận, sân hận và cay cú; trong trường hợp này, người ây 
không có khả năng đê thảo luận. 


“Nhưng nếu một người được hỏi một câu và người ấy không 
trả lời kiểu tránh né, không đổi hướng cuộc thảo luận qua một đề 
tài khác không liên quan, không biểu lộ sự tức giận, sân hận và 
cay cú; trong trường hợp này, người ấy có khả năng để thảo luận. 


“Này các Tỷ-kheo, liên quan đến vấn đề thảo luận, người ta 
có thê hiểu một người có khả năng thảo luận hay không. Nếu một 
người được hỏi một câu và người ấy trấn áp, hoặc chà đạp, chế 
nhạo, chụp lây chỗ sơ hở nhỏ của người hỏi để chỉ trích; (5) trong 
trường hợp này, người ấy không có khả năng đề thảo luận. 


“Nhưng nếu một người được hỏi một câu và người ấy không 
trần áp, hoặc chà đạp, chế nhạo, chụp lây chỗ SƠ hở nhỏ của người 
hỏi để chỉ trích; trong trường hợp này, người ấy có khả năng để 
thảo luận. 


“Này các Tỷ-kheo, liên quan đến vấn đề thảo luận, người 
ta có thể hiểu một người có trợ duyên hay không có trợ duyên. 
Người không lắng tai nghe là không có trợ duyên, người có lắng 
tai nghe là có trợ duyên. Người có trợ duyên trực tiếp hiểu một 
pháp (= thánh đạo), hiểu trọn vẹn một pháp (= chân lý về khổ), 
từ bỏ một pháp (= mọi điều bất thiện), và chứng đắc một pháp (= 
chứng quả A-la-hán). Trực tiếp hiểu một pháp, hiểu trọn vẹn một 
pháp, từ bỏ một pháp, và chứng đắc một pháp, người ấy đạt được 
chánh giải thoát. (6) 


“Này các Tỷ-kheo, đây là mục tiêu của cuộc đàm luận, mục 
tiêu của cuộc thảo luận, mục tiêu của lắng tai nghe; đó là, giải 
thoát tâm khỏi chấp thủ.” 

Những người nói với ý định gây sự, 

Cô chấp ý kiến, tràn đầy kiêu mạn, 

Không cao thượng, có tâm muốn tấn công, 

Tìm kẻ hở để tắn công người khác. 

Họ thích thú khi thấy đối thủ 

Nói năng kém cỏi và phạm sai lầm, 

Họ vui mừng trước sự thất bại và bối rỗi của đối thủ; 


120 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


Nhưng bậc Thánh không tham dự những cuộc 
thảo luận ấy. 


Nếu một người trí muốn thảo luận, 

Biết rằng đã đúng thời điểm, 

Không gây sự hoặc kiêu mạn, 

Bậc hiền nhân chỉ nói ra 

Những lời nói các bậc Thánh đã tu tập, 

Có liên hệ đến ý nghĩa và Giáo pháp. 

Không thô lỗ, hung hăng, 

Với tâm không kích động, 

Vị ấy nói, với tâm không đồ kị, 

Chỉ nói theo hiểu biết chơn chánh; 

Vị ấy tán thán những gì khéo nói, 

Nhưng không chê trách những lời nói vụng về. 
Vị ấy không học cách bắt lỗi người khác, 
Không chụp lấy những sơ hở của người khác, 
Không trần áp hay chà đạp đối thủ, 

Cũng không nói lời sa1 sự thật; 

Quả thật, cuộc thảo luận giữa những bậc trí, 
Là để học hỏi và tạo niềm tin. 


Đó là cách bậc Thánh đàm luận pháp, 

Đây là cuộc thảo luận của bậc Thánh. 

Hiểu được như vậy, người trí 

Không nên lắm lời, chỉ nên đàm luận pháp.” 


(Tăng Chỉ BK I, Ch. 3, (VI]): 67, tr. 355-359) 


3. NÓI ĐÚNG PHÁP / ĐÚNG ĐÓI TƯỢNG 


“Này các Tỷ-kheo, một cuộc nói chuyện không đúng pháp 
là khi nói với năm hạng người [không thích hợp] này, sau khi cân 
nhắc so sánh hạng người này với hạng người kia. Thế nào là năm? 
Một cuộc nói chuyện về lòng tin lại nói với người không có lòng 
tin; một cuộc nói chuyện về đức hạnh lại nói với người kém đạo 
đức; một cuộc nói chuyện về học tập (Chánh pháp) lại nói với 
người ít học tập (Chánh pháp); một cuộc nói chuyện về bố thí 
lại nói với kẻ keo kiệt; một cuộc nói chuyện về trí tuệ lại nói với 


IV. CHÁNH NGỮ 121 
ngƯỜi ngu SI. 


(1) “Và thế nào là một cuộc nói chuyện về lòng tin không 
đúng pháp khi nói với người không có lòng tin? Khi hành giả nói 
chuyện về lòng tin, một người không có lòng tin sẽ mắt bình tĩnh, 
khó chịu, hung hăng và bướng binh; người này biểu lộ sự tức giận, 
sân sỉ và cay cú. Vì sao vậy? Bởi vì bản thân người ấy không có 
lòng tin và không thích nghe chuyện ấy. Như vậy là một cuộc nói 
chuyện về lòng tin đã chọn sai đối tượng khi nói với người không 
có lòng tin. 

(2) “Và thế nào là một cuộc nói chuyện về đức hạnh không 
đúng pháp khi nói với người kém đạo đức? Khi hành giả nói 
chuyện về đức hạnh, một người kém đạo đức sẽ mất bình tĩnh, 
khó chịu, hung hăng và bướng binh; người này biểu lộ sự tức giận, 
sân sỉ và cay cú. Vì sao vậy? Bởi vì bản thân người ấy không có 
đức hạnh và không thích nghe chuyện ấy. Như vậy là một cuộc 
nói chuyện về đức hạnh đã chọn sai đối tượng khi nói với người 
kém đạo đức. 


(3) “Và thế nào là một cuộc nói chuyện về học tập (Chánh 
pháp) không đúng pháp khi nói với người ít học tập (Chánh pháp)? 
Khi hành giả nói chuyện về học tập (Chánh pháp), một người ít 
học tập (Chánh pháp) sẽ mắt bình tĩnh, khó chịu, hung hăng và 
bướng bỉnh; người này biểu lộ sự tức giận, sân si và cay cú. Vì 
sao vậy? Bởi vì bản thân người ấy không học tập (Chánh pháp) 
và không thích nghe chuyện ấy. Như vậy là một cuộc nói chuyện 
về học tập (Chánh pháp) đã chọn sai đối tượng khi nói với người 
không học tập (Chánh pháp). 


(4) “Và thế nào là một cuộc nói chuyện về bồ thí không đúng 
pháp khi nói với người keo kiệt? Khi hành giả nói chuyện về bố 
thí, một người keo kiệt sẽ mất bình tĩnh, khó chịu, hung hăng và 
bướng bỉnh; người này biểu lộ sự tức giận, sân s1 và cay cú. Vì sao 
vậy? Bởi vì bản thân người ấy không biết bố thí và không thích 
nghe chuyện ấy. Như vậy là một cuộc nói chuyện về bồ thí đã 
chọn sai đối tượng khi nói với người keo kiệt. 


(5) “Và thế nào là một cuộc nói chuyện về trí tuệ không đúng 
pháp khi nói với người ngu s1? Khi hành giả nói chuyện về trí tuệ, 


122 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


một người ngu sỉ sẽ mắt bình tĩnh, khó chịu, hung hăng và bướng 
bỉnh; người này biểu lộ sự tức giận, sân si và cay cú. Vì sao vậy? 
Bởi vì bản thân người ấy không có trí tuệ và không thích nghe 
chuyện ẫy. Như vậy là một cuộc nói chuyện về trí tuệ đã chọn sai 
đối tượng khi nói với người ngu si. 

“Như vậy, một cuộc nói chuyện không đúng pháp là khi nói 
với năm hạng người [không thích hợp] này, sau khi cân nhắc so 
sánh hạng người này với hạng người kia. 


“Này các Ty-kheo, một cuộc nói chuyện đúng pháp là khi 
nói với năm hạng người [thích hợp] này, sau khi cân nhắc so sánh 
hạng người này với hạng người kia. Thế nào là năm? Một cuộc nói 
chuyện về lòng tin được nói với người có lòng tin; một cuộc nói 
chuyện về đức hạnh được nói với người có đạo đức; một cuộc nói 
chuyện về học tập (Chánh pháp) được nói với người biết nhiều (về 
Chánh pháp); một cuộc nói chuyện về bó thí được nói với người 
hảo phóng; một cuộc nói chuyện về trí tuệ được nói với người có 
trí tuệ. 

(1) “Và thế nào là một cuộc nói chuyện về lòng tin đúng pháp 
khi nói với người có lòng tin? Khi hành giả nói chuyện về lòng 
tin, một người có lòng tin sẽ không mất bình tĩnh, không khó chịu, 
hung hăng và bướng bỉnh; người này không biểu lộ sự tức giận, 
sân sỉ và cay cú. Vì sao vậy? Bởi vì bản thân người ấy có lòng tin 
và hoan hỷ khi nghe chuyện ấy. Như vậy là một cuộc nói chuyện 
về lòng tin đã chọn đúng đối tượng khi nói với người có lòng tin. 

(2) “Và thế nào là một cuộc nói chuyện về đức hạnh đúng 
pháp khi nói với người có đạo đức? Khi hành giả nói chuyện về 
đức hạnh, một người có đạo đức sẽ không mắt bình tĩnh, không 
khó chịu, hung hăng và bướng bỉnh; người này không biểu lộ sự 
tức giận, sân si và cay cú. Vì sao vậy? Bởi vì bản thân người ấy 
có đức hạnh và hoan hỷ khi nghe chuyện ấy. Như vậy là một cuộc 
nói chuyện về lòng tin đã chọn đúng đối tượng khi nói với người 
có đạo đức. 

(3) “Và thế nào là một cuộc nói chuyện về học tập (Chánh 
pháp) đúng pháp khi nói với người biết nhiều (về Chánh pháp)? 
Khi hành giả nói chuyện về học tập (Chánh pháp), một người biết 


IV. CHÁNH NGỮ 123 


nhiều (về Chánh pháp) sẽ không mắt bình tĩnh, không khó chịu, 
hung hăng và bướng bỉnh; người này không biểu lộ sự tức giận, 
sân si và cay cú. Vì sao vậy? Bởi vì bản thân người ấy hiểu biết 
(Chánh pháp) và hoan hỷ khi nghe chuyện ấy. Như vậy là một 
cuộc nói chuyện về học tập (Chánh pháp) đã chọn đúng đối tượng 
khi nói với người biết nhiều (về Chánh pháp). 

(4) “Và thế nào là một cuộc nói chuyện về bố thí đúng pháp 
khi nói với người hào phóng? Khi hành giả nói chuyện về bồ thí, 
một người hào phóng sẽ không mất bình tĩnh, không khó chịu, 
hung hăng và bướng bỉnh; người này không biểu lộ sự tức giận, 
sân sĩ và cay cú. Vì sao vậy? Bởi vì bản thân người ấy biết bố thí 
và thích nghe chuyện ấy. Như vậy là một cuộc nói chuyện về bố 
thí đã chọn đúng đối tượng khi nói với người hào phóng. 


(5) “Và thế nào là một cuộc nói chuyện về trí tuệ đã chọn 
đúng đối tượng khi nói với người có trí tuệ? Khi hành giả nói 
chuyện về trí tuệ, một người có trí tuệ sẽ không mất bình tĩnh, 
không khó chịu, hung hăng và bướng binh; người này không biểu 
lộ sự tức giận, sân sĩ và cay cú. Vì sao vậy? Bởi vì bản thân người 
ây có trí tuệ và hoan hý khi nghe chuyện ấy. Như vậy là một cuộc 
nói chuyện về trí tuệ đã chọn đúng đối tượng khi nói với người có 
trí tuệ. 

“Này các Ty-kheo, một cuộc nói chuyện đúng pháp là khi 
nói với năm hạng người [thích hợp] này, sau khi cân nhắc so sánh 
hạng người này với hạng người kia.” 


(Tăng Chi BK II, Ch. L/ (XV):157, tr. 606-610) 


4. ĐỪNG TẠO TRANH CÃI 


“Này các Tỷ-kheo, khi một Tyỷ-kheo là người tạo ra tranh 
cãi, gây sự, tranh chấp; tạo ra cuộc đàm luận gây bất đồng ý kiến, 
và tạo ra những vấn đề về Giới luật trong Tăng chúng, sẽ có năm 
điều nguy hại chờ đợi vị ấy. Thế nào là năm? (1) Vị ấy sẽ không 
đạt được những gì vị ấy chưa đạt được; (2) vị ấy thôi thất đối với 
những ØÌ VỊ ây đã đạt được; (3) tiếng đồn xấu về vị ấy được lan 
truyền; (4) vị ây \ chết trong mê loạn; (5) khi thân hoại mạng chung, 
sau khi chết, vị ây sẽ bị tái sanh vào cõi đữ, đọa xứ, cõi thấp kém, 


124 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


địa ngục. Khi một Tỷ-kheo là người tạo ra tranh cãi, gây sự, tranh 
chấp; tạo ra cuộc đàm luận gây bất đồng ý kiến, và tạo ra những 
vấn đề về Giới luật trong Tăng chúng, năm điều nguy hại này đang 
chờ đợi vị ấy.” 


(Tăng Chỉ BK II, Ch. J (XXI): 212, tr 715-716) 


5. NÓI LỜI KHEN CHÊ 


“Này các Tỷ-kheo, sở hữu năm tính cách này, một Tỷ-kheo 
cư trú tại chỗ bị rơi vào địa ngục tương xứng. Thế nào là năm? (1) 
Không tìm hiểu và suy xét kỹ lưỡng, vị này ca ngợi người đáng bị 
chê trách. (2) Không tìm hiểu và suy xét kỹ lưỡng, vị này chê trách 
người đáng được ca ngợi. 3) Không tìm hiểu và suy xét kỹ lưỡng, 
vị này tin tưởng một vấn đề đáng nghỉ ngờ. (4) Không tìm hiểu 
và suy xét kỹ lưỡng, vị này nghi ngờ một vấn đề đáng tin tưởng. 
(5) Vị ấy phung phí những gì được tịnh tín cúng dường. Sở hữu 
năm tính cách này, một Tỷ-kheo cư trú tại chỗ bị rơi vào địa ngục 
tương xứng. 


“Này các Tyỷ-kheo, sở hữu năm tính cách nảy, một Tỷ-kheo 
cư trú tại chỗ được sinh vào cõi Trời tương xứng. Thế nào là năm? 
(1) Tìm hiểu và suy xét kỹ lưỡng, vị này chê trách người đáng bị 
chê trách. (2) Tìm hiểu và suy xét kỹ lưỡng, vị này ca ngợi người 
đáng được ca ngợi. (3) Tìm hiểu và suy xét kỹ lưỡng, vị này nghỉ 
ngờ một vấn đề đáng nghi ngờ. (4) Tìm hiểu và suy xét kỹ lưỡng, 
vị này tin tưởng một vấn đề đáng tin tưởng. (5) Vị ấy không phung 
phí những gì được tịnh tín cúng dường. Sở hữu năm tính cách này, 
một Tỷ-kheo cư trú tại chỗ được sinh vào cõi Trời tương xứng.” 


(Tăng Chỉ BK II, Ch. Vj (XXIV):236, tr. 736-736) 


6. BIẾT KHEN ĐÚNG LÚC 
Rồi du sĩ Potaliya đi đến Thế Tôn và trao đối những lời chào 
hỏi với Ngài. Sau đó, Thê Tôn nói với ông ây: 
— Này Potaliya, có bốn hạng người nảy hiện có mặt trong 
đời. Thê nào là bôn? (1) Ở đây, có người nói lời chê trách với 
người đáng chê trách, và lời chê trách ây là chính xác, đúng sự 


IV. CHÁNH NGỮ 125 


thật, và đúng lúc; nhưng vị ấy không khen ngợi người đáng khen 
ngợi, mặc dù lời khen ngợi là chính xác, đúng sự thật, và đúng lúc. 
(2) Có người khen ngợi người đáng khen ngợi, và lời khen ngợi 
là chính xác, đúng sự thật, và đúng lúc; nhưng vị ấy không nói 
lời chê trách với người đáng chê trách, mặc dù lời chê trách ấy là 
chính xác, đúng sự thật, và đúng lúc. (3) Lại có người không nói 
lời chê trách với người đáng chê trách, mặc dù lời chê trách ấy là 
chính xác, đúng sự thật, và đúng lúc; và vị ấy cũng không khen 
ngợi người đáng khen ngợi, mặc dù lời khen ngợi là chính xác, 
đúng sự thật, và đúng lúc. (4) Lại có người khác nói lời chê trách 
với người đáng chê trách, và lời chê trách ấy là chính xác, đúng 
sự thật, và đúng lúc; vị ây cũng khen ngợi người đáng khen ngợi, 
và lời khen ngợi là chính xác, đúng sự thật, và đúng lúc. Đây là 
bốn hạng người hiện có mặt trong đời. Này Potaliya, gIỜ đây đối 
với ông, người nảo trong bốn hạng người ấy là tôi ưu và tối thăng? 


— Thưa Tôn giả Gotama, đối với con, người tối ưu và tối 
thắng là người không nói lời chê trách với người đáng chê trách, 
mặc dù lời chê trách ây là chính xác, đúng sự thật, và đúng lúc; 
và vị ấy cũng không khen ngợi người đáng khen ngợi, mặc dù lời 
khen ngợi là chính xác, đúng sự thật, và đúng lúc. Vì sao vậy? 
Thưa Tôn giả Gotama, vì điều tối thắng chính là xả. 


— Này Potaliya, trong bốn hạng người nảy, Ta xem tối ưu 
và tối thăng là hạng người nói lời chê trách với người đáng chê 
trách, và lời chê trách ây là chính xác, đúng sự thật, và đúng lúc; 
và vị ấy cũng khen ngợi người đáng khen ngợi, và lời khen ngợi 
là chính xác, đúng sự thật, và đúng lúc. Vì sao vậy? Này Potaliya, 
bởi vì điều tối ưu và tối thắng là biết khen chê đúng lúc trong cả 
hai trường hợp. 


(Tăng Chi BK I, Ch. 1W (X):100, tr: 742-745) 


7. BIẾT NÊN NÓI GÌ VÀ NÓI NHƯ THẺ NÀO 


[Đức Phật nói với các Tỷ-kheo:] “Người ta nói rằng: 'Không 
nên nói ra điều bí mật (bị che giấu), và không nên nói lời gây tổn 
thương.” Và điều này được nói với ý nghĩa như thế nào? 


“Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi hành giả biết rằng điều bí mật 


126 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


là không đúng sự thật, không chính xác, không lợi ích, thì hành 
giả không nên nói ra. Khi hành giả biết răng điều bí mật là đúng 
sự thật, chính xác, nhưng không lợi ích, thì hành giả cũng không 
nên nói ra. Nhưng khi hành giả biết rằng điều bí mật là đúng sự 
thật, chính xác, và lợi ích, thì hành giả có thể nói ra, biết rằng đã 
đến lúc cần nói ra. 

“Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi hành giả biết rằng lời nói gây 
tốn thương là không đúng sự thật, không chính xác, không lợi ích, 
thì hành giả không nên nói. Khi hành giả biết rằng lời nói gây tôn 
thương là đúng sự thật, chính xác, nhưng không lợi ích, thì hành 
giả cũng không nên nói. Nhưng khi hành giả biết rằng lời nói gây 
tồn thương là đúng sự thật, chính xác, và lợi ích, thì hành giả có 
thể nói, biết rằng đã đến lúc cần nói ra. 

“Vì thế, chính với ý nghĩa như vậy mả người ta nói rằng: 
“Không nên nói ra điều bí mật, và không nên nói lời gây tổn 
thương.” 

(Trung BK III, Kinh số 139: Kinh Vô Tránh Phân Biệt, tr 
334-535) 


§. KHIỂN TRÁCH NGƯỜI KHÁC 
Tôn giả Sãriputta nói với các Tỷ-kheo như sau: 


— Này, chư hiền, một Tỷ-kheo muốn khiến trách người khác 
thì trước tiên phải tự mình năm vững năm pháp. Thế nào là năm? 
(1) Vị ấy phải suy xét: “Tôi sẽ nói đúng lúc, không nói không 
đúng lúc; (2) Tôi sẽ nói đúng sự thật, không nói lời đối trá; (3) Tôi 
sẽ nói nhẹ nhàng, không nói lời thô bạo; (4) Tôi sẽ nói theo cách 
có lợi ích, không nói theo cách làm tổn hại; (5) Tôi sẽ nói với tâm 
từ, không nói với tâm sân.” Một Tỷ-kheo muốn khiến trách người 
khác thì trước tiên phải tự mình năm vững năm pháp này. 


— Này, chư hiền, một Tỷ-kheo khi bị khiến trách phải tự mình 
nắm vững hai pháp này: tôn trọng sự thật và không sân hận. VỊ ây 
phải suy nghĩ như sau: “Nếu người khác khiển trách tôi, dù đúng 
lúc hay không đúng lúc; dù nói đúng sự thật hay sai lầm; dù nói 
nhẹ nhàng hay nói lời thô bạo; dù nói theo cách có lợi hay theo 
cách làm tồn hại; dù nói với tâm từ hay với tâm sân, tôi phải năm 


IV. CHÁNH NGỮ 127 


vững hai pháp này: tôn trọng sự thật và không sân hận. Nếu tôi 
biết: “Trong tôi có tính cách đó,) thì tôi sẽ nói với vị ấy: “Đúng vậy, 
tôi có tính cách đó. Nếu tôi biết: “Trong tôi không có tính cách 
đó, thì tôi sẽ nói với người ấy: “Điều ấy không đúng. Trong tôi 
không có tính cách đó.”” 

(Tăng Chỉ BK II, Ch. Vj (XVH): 167, tr 627-628 & tr. 631-632) 


128 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


V. TÌNH BẠN TÓT ĐẸP 


` 
TÌNH BẠN TÓT ĐẸP 


129 


130 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


V. TÌNH BẠN TÓT ĐẸP 131 


GIỚI THIỆU 


Cộng đồng vững mạnh tùy thuộc vào mối quan hệ cá nhân 
giữa các thành viên, vả tình bạn là mối quan hệ cơ bản nhất giữa 
con người, ngoài quan hệ gia đình. Trong chương V, khi chúng ta 
chuyền từ việc rèn luyện cá nhân, vốn là trọng tâm của các chương 
trước, đến việc thiết lập mối quan hệ giữa người và người, đương 
nhiên là chúng ta bắt đầu bằng tình bạn. Đức Phật nhắn mạnh đặc 
biệt đến việc chọn bạn, mà Ngài thấy là có ảnh hưởng sâu đậm 
đến việc phát triển cá nhân, cũng như việc xây dựng một cộng 
đồng hòa hợp và có đạo đức vững vàng. Tình bạn tốt đẹp là cần 
thiết không những chỉ vì nó có lợi cho chúng ta trong lúc gặp khó 
khăn, làm thỏa mãn bản năng xã hội của chúng ta, mà lại còn mở 
rộng lãnh vực quan tâm của chúng ta đến người khác ngoài bản 
thân mình. 


Tình bạn quan trọng vì tình bạn tốt đẹp gieo trong lòng chúng 
ta 'một ý thức thận trọng,' đó là khả năng phân biệt tốt xấu, đúng 
sai, và lựa chọn những gì đáng kính trọng hơn là những tiện ích 
nhất thời. Vì vậy, Đức Phật dạy răng tất cả những đức tính tốt 
khác được phát triển từ tình bạn tốt đẹp, và bài kinh Mangala Sutta 
(Kinh Điềm Lành Tối Thượng - Kinh Tập Nipäta), trong đó kế ra 
ba mươi hai điềm lành, bắt đầu bằng “tránh xa kẻ xâu ác và kết bạn 
VỚI người trÍ. (1) 

Tôi bắt đầu Chương V bằng hai bài kinh ngăn - Kinh Văn 
V, 1 (1)-(2) - trong đó liệt kê những phẩm chất của tình bạn tốt 
đẹp. Bài kinh đầu có tính cách tổng quát, bài thứ hai đặc biệt hơn 
dành cho đời sống xuất gia. Kinh Văn V, 2 tiếp tục theo cùng một 
con đường, nhưng phân tích phẩm chất của một người bạn đích 
thực với nhiều chỉ tiết hơn, phân biệt bốn kiểu “bạn tử tế' và liệt 
kê những đức tính của mỗi kiểu bạn ẫy. Kinh Văn V, 3 được trích 
từ một bài kinh Đức Phật dạy cho một cư sĩ tên là ByagghapalJa, 
người đã hỏi Đức Phật về các pháp “đưa đến an vui hạnh phúc 


132 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


trong đời này và đời sau." Đức Phật trả lời băng cách giải thích bốn 
nguồn lợi lạc cho một cư sĩ tại gia trong đời sống hiện tại: nỗ lực 
cá nhân, bảo vệ tài sản của mình, tình bạn tốt đẹp và một nếp sống 
quân bình. Rồi Ngài dạy tiếp với bốn nguồn lợi lạc trong các kiếp 
sống tương lai: tín tâm, đức hạnh, bó thí và trí tuệ. Người cư sĩ 
được khuyên nên kết bạn với những người thúc đây họ sông đúng 
với bốn đức tánh ấy. Như vậy, trong lúc nguồn lợi lạc thứ nhất, thứ 
hai và thứ tư được đưa vào mục đích đem lại an vui trong hiện tại, 
bảo đảm điều kiện kinh tế cho người cư sĩ, thì tình bạn tốt đẹp có 
mục đích thiết lập sự cam kết dẫắn thân vào những giá trị đưa đến 
an vui hạnh phúc về tâm linh. Từ đó, chúng ta có thể thấy răng 
trong lúc tình bạn tốt đẹp được liệt kê vào những yếu tô thuộc về 
an vui trong hiện tại, khi quan sát kỹ nó thật sự phục vụ như một 
động cơ cho việc phát triển tâm linh, và như vậy trở thành chiếc 
cầu nói liền các lợi lạc trong hiện tại với an vui hạnh phúc lâu dài 
trong các đời sau. 


Đời sống xuất gia trong giai đoạn Phật giáo Nguyên thủy 
đôi lúc tưởng chừng như là một cuộc phiêu lưu đơn độc trong đó 
hành giả vĩnh viễn “độc cư, xa lánh cuộc đời, tinh cần, nhiệt tâm 
và cương quyết.” (2) Quả thật là đã có những bài kinh truyền đạt ấn 
tượng đó. Ví dụ, trong Kinh Tập Nipäta, hàng loạt các câu kệ của 
bài kinh Khaggavisana đã ra mệnh lệnh cho hành giả nhiệt tâm 
hãy từ bỏ đám đông và “lang thang du hành đơn độc như sừng con 
tê giác” (eko care khaggavisanakappo). Nêu tách riêng ra, các bài 
kệ ấy có thê xem như là chấp nhận một kiểu sống xuất gia hoàn 
toàn biệt lập, trong đó, tất cả mọi bạn đồng hành cần phải tránh xa. 
Tuy nhiên, trong thực tế, kiểu sống ngược lại mới là khuôn mẫu 
nổi bật. Đức Phật đã thành lập một cộng đồng nam nữ tu sĩ phát 
nguyện tu tập trọn vẹn theo lời dạy của Ngài, cũng như Ngài đã 
khuyên các cư sĩ nên kết giao với bạn tốt, Ngài cũng hướng dẫn 
các tu sĩ tìm bạn đồng hành và người hướng dẫn tốt trong đời sống 
tâm linh. Ngài dạy rằng cũng giống như bình minh là cảnh tượng 
dẫn đường cho mặt trời mọc, tình bạn tốt đẹp là người dẫn đường 
để hành giả phát tâm theo Bát Thánh đạo, “là một pháp rất hữu ích 
cho việc phát tâm theo Bát Thánh đạo;” và Ngài nói thêm rằng, 
không có yếu tô nào khác có thể đễ dàng đưa đến Bát Thánh đạo 
bằng tình bạn tốt đẹp. (3) 


V. TÌNH BẠN TÓT ĐẸP 133 


Trong phần này, tôi đã đưa vào hai bài kinh nhân mạnh đến 
vai trò của tình bạn tốt đẹp trong đời sống xuất gia. Kinh Văn V, 
4 (1), khi Tôn giả Änanda đến gặp Đức Phật và tuyên bồ rằng tình 
bạn tốt đẹp là “một nửa của đời sống xuất gia”, Đức Phật trước 
tiên ngăn cản ý tưởng đó của Tôn giả, rồi sửa chữa lại lời tuyên bố 
ấy bằng cách nói rằng tình bạn tốt đẹp là “toàn bộ đời sống xuất 
g1a”. Và trong Kinh Văn V, 4 (2), Ngài giải thích cho Tỷ-kheo 
Meghiya bốn cách, trong đó, việc kết giao với bạn tốt có thể đem 
lại kết quả giúp làm chín muôi các yếu tố đưa đến giải thoát. Luận 
Tạng cũng chỉ rõ bằng cách nào tình bạn tốt đẹp phát triển trong 
mối quan hệ giữa một vị giới sư với các học trò, và g1ữa một đạo 
sư với đệ tử của mình. Kinh Mahãvagga mô tả với những chỉ tiết 
sống động bằng cách nào vị đạo sư và các đệ tử hỗ trợ lẫn nhau 
trong đời sông phạm hạnh; tuy nhiên, trong tuyên tập này, tôi chỉ 
giới hạn việc tuyển chọn trong một số kinh mà thôi. (4) 


134 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


V. TÌNH BẠN TÓT ĐẸP 


1. ĐỨC TÁNH CỦA MỘT NGƯỜI BẠN ĐÍCH THỰC 
(L) Báy đức tánh 


“Này các Tỷ-kheo, hảnh giả nên kết bạn với người sở hữu 
bảy đức tánh này. Thế nảo là bảy? (1) Người ấy cho những gì khó 
cho; (2) làm những gì khó làm; (3) nhẫn nhục chịu đựng những gì 
khó chịu đựng: (4) tiết lộ những bí mật của mình cho bạn biết; (S) 
che giấu những bí mật của bạn; (6) không bỏ bạn khi bạn gặp khó 
khăn; (7) không khinh rẻ khi bạn bị khánh tận. Hành giả nên kết 
bạn với người sở hữu bảy đức tánh này.” 

Người cho những gì khó cho, 

Và làm những gì khó làm. 

Tha thứ khi bạn nói lời thô bạo, 

Và chịu đựng những gì khó chịu đựng. 
Người tiết lộ bí mật của mình, 
Nhưng biết giữ bí mật của bạn. 
Người không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn, 
Không khinh rẻ bạn khi bạn bị khánh tận. 
Người có những đức tánh ấy, 
Chính là người bạn tối. 
Người nào muốn kết bạn, 
Nên thân cận hạng người này. 


(Tăng Chỉ BK HII, Ch. VII (1W):35, tr. 322-323) 





(2) Báy đức tánh khác 


“Này các Tỷ-kheo, hành giả nên kết bạn với một Tỷ-kheo 
đông tu có được bảy đức tánh nảy; hành giả nên thân cận và giao 


V. TÌNH BẠN TÓT ĐẸP 135 


thiệp với vị ấy, dù cho bị xua đuổi. Thế nảo là bảy? (1) Vị ấy vui 
tính và dễ chịu; (2) vị ấy được kính trọng: (3) vị ấy được ngưỡng 
mộ; (4) vị ấy là một nhà thuyết pháp; (5) vị ấy nhẫn nhục chịu 
đựng lời chỉ trích của người khác ; (6) vị ấy thuyết giảng sâu sắc; 
(7) vị ấy không thúc đây bạn làm những gì sai trái.” 


VỊ ây thân thiện, được kính trọng, được ngưỡng mộ, 
Là người thuyết Pháp, và nhẫn nhục, 

Chịu đựng lời chỉ trích của người khác; 

Vị ấy thuyết Pháp sâu sắc, 

Không thúc đây bạn làm điều sai trái. 


VỊ Tỷ-kheo có những đức tánh này, 
Chính là người bạn tốt, 

Bao dung và từ ái. 

Người nào muốn kết bạn, 

Nên thân cận vị này, 

Dù có bị xua đuôi.” 


(Tăng Chỉ BK HII, Ch. VII (1W):36, tr. 323-324) 


2. BÓN LOẠI BẠN TÓT 


[Đức Phật nói với một thanh niên tên là STgalaka (Thi-ca-la- 
việt):] “Này thanh niên, có bốn loại bạn tốt như thế này: người bạn 
thường giúp đỡ mình; người bạn biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn 
với mình; người bạn chỉ cho mình biết những điều thiện lành và 
người bạn biết đồng cảm với mình. 

“Có bốn trường hợp có thể biết một người bạn tốt thường 
giúp đỡ mình. Người ấy bảo vệ bạn khi bạn vô ý bắt cân; người ấy 
bảo vệ tài sản bạn khi bạn vô ý bất cân; người ấy là nơi nương tựa 
của bạn khi bạn sợ hãi; và khi bạn có nhu cầu cần thiết, người ây 
giúp bạn gấp hai lần những gì bạn yêu cầu. 


“Có bốn trường hợp có thể biết một người bạn tốt thường 
chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn. Người ây tiết lộ bí mật của 
mình cho bạn biết; người ấy giữ kín bí mật của bạn; người ấy 
không bỏ rơi bạn khi bạn gặp khó khăn; và thậm chí người ấy có 
thể hy sinh mạng sống vì bạn. 


136 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


“Có bốn trường hợp có thê biết một người bạn chỉ cho mình 
biết những điều thiện lành. Người ấy ngăn cản bạn làm điều ác; 
thúc đây bạn làm điều thiện; cho bạn biết những điều bạn chưa 
nghe; chỉ cho bạn con đường tái sanh lên cõi Thiên. 


“Có bốn trường hợp có thể biết một người bạn đồng cảm với 
mình. Người ấy không vui trước nỗi bất hạnh của bạn; người ấy 
hoan hý khi bạn được may mẫn; người ấy ngăn chặn những ai nói 
xấu bạn và khuyến khích những ai ca ngợi bạn.” 


(Trường BK II, Kinh số 31, tr. 538-540) 


3. TÌNH BẠN TÓT ĐẸP TRONG ĐỜI SÓNG GIA ĐÌNH 


“Thế nào là tình bạn tốt đẹp? Ở đây, trong bất cứ thôn làng 
hay thị trân nào mà gia chủ cư ngụ, ông ấy kết bạn với các gia chủ 
khác hay con cái của họ, dù trẻ hay già, những người có đạo đức 
chân chính, có đức tin đúng đăn, có giới hạnh, biết bố thí, và có trí 
tuệ; người gia chủ nói chuyện và tham gia những cuộc thảo luận 
với họ. Người ấy bắt chước làm theo những gì họ đã thành tựu về 
đức tin; người ấy bắt chước làm theo những gì họ đã thành tựu về 
giới hạnh; người ấy bắt chước làm theo những gì họ đã thành tựu 
về bố thí; và người ấy bắt chước làm theo những gì họ đã thành 
tựu về trí tuệ. 


Như vậy gọi là tình bạn tốt đẹp.” 
(Tăng Chỉ BK HII, Ch. VI, (1H):354, tr. 663) 


4. TÌNH BẠN TÓT ĐẸP TRONG ĐỜI SÓNG XUẤT GIA 
(L Thế Tôn nói với Tôn giả Ânanda 
Rồi Tôn giả Änanda đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, ngồi xuống 
một bên và bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, đây là một nửa của đời sông phạm hạnh, đó 
là, tình bạn tốt đẹp, tình bạn đông hành tôt đẹp, tình bạn đông chí 
hướng tôt đẹp. 


- Không phải như vậy, Ananda! Không phải như vậy, Ananda! 


V. TÌNH BẠN TÓT ĐẸP 137 


Đây là toàn bộ đời sông phạm hạnh, đó là, tình bạn tốt đẹp, tình 
bạn đồng hành tốt đẹp, tình bạn đồng chí hướng tốt đẹp. Khi một 
Tỷ-kheo có một người bạn tốt, một người đồng hành tốt, một người 
đồng chí hướng tốt, thì điều được mong đợi là vị ấy sẽ phát triển và 
tu tập Bát Thánh đạo. 


— Và này Änanda, một Tỷ-kheo có một người bạn tốt, một 
người đồng hành tốt, một người đồng chí hướng tốt, làm thế nảo 
vị ấy phát triển và tu tập Bát Thánh đạo? Ở đây, này Änanda, vị 
Tý-kheo tu tập Chánh tri kiến, đặt trên nên tảng viễn ly, ly tham và 
đoạn diệt, đạt kết quả giải thoát rốt ráo. Vị ấy tu tập Chánh tư duy... 
Chánh ngữ... Chánh nghiệp... Chánh mạng... Chánh tinh tấn... 
Chánh niệm... Chánh định, đặt trên nền tảng viễn ly, ly tham và 
đoạn diệt, đạt kết quả giải thoát rỐt ráo. Này Änanda, bằng cách này, 
một Tỷ-kheo có một người bạn tốt, một người đồng hành tốt, một 
người đồng chí hướng tốt, vị ây phát triển và tu tập Bát Thánh đạo. 


— Này Änanda, cũng bằng pháp môn sau đây, có thê hiểu được 
làm thế nào toàn bộ đời sống phạm hạnh là tình bạn tốt đẹp, tình bạn 
đồng hành tốt đẹp, tình bạn đồng chí hướng tốt đẹp: Này Änanda, 
bằng cách nương tựa vào Ta như một người bạn tốt đẹp, chúng sinh 
phải chịu sự chì phối của sanh sẽ được giải thoát khỏi sanh; chúng 
sinh phải chịu sự chỉ phối của già sẽ được giải thoát khỏi giả; chúng 
sinh phải chịu sự chi phối của chết sẽ được giải thoát khỏi chết; 
chúng sinh phải chịu sự chi phối của sâu bi, than van, đau đớn, thất 
vọng và tuyệt vọng sẽ được giải thoát khỏi sầu bi, than van, đau 
đớn, thất vọng và tuyệt vọng. Bằng pháp môn này, này Änanda, có 
thể hiểu toàn bộ đời sống phạm hạnh là tình bạn tốt đẹp, tình bạn 
đồng hành tốt đẹp, tình bạn đồng chí hướng tốt đẹp.” 


(Tương Ung BK I Phẩm Vô Minh:(2.HI), tr. 10-12) 


(2) Khi một Tỷ-kheo có những bạn tốt 


“Này Meghiya, khi tâm giải thoát chưa được thuần thục, có 
năm pháp đưa đến thuần thục. Thế nảo là năm? (1) Ở đây, này 
Meghiya, Tỷ-kheo có những người bạn tốt, bạn đồng hành tốt, bạn 
đồng chí hướng tốt. Khi tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây 
là pháp thứ nhất đưa đến thuần thục. (2) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, 


138 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


một Tỷ-kheo có giới hạnh, sông chế ngự trong Giới luật Pãtimokkha 
(Ba-la-đề-mộc-xoa) (s), đầy đủ chánh hạnh uy nghi, thấy được sự 
nguy hại trong những lỗi lầm nhỏ nhặt; đã chấp nhận rèn luyện theo 
đúng luật, vị ây tu học theo đúng các học pháp. Khi tâm giải thoát 
chưa được thuần thục, đây là pháp thứ hai đưa đến thuần thục. (3) 
Lại nữa, một Tỷ-kheo vui lòng lắng nghe, không thấy trở ngại hay 
khó khăn, các pháp thoại về nếp sống khổ hạnh đưa đến mở rộng 
tâm thức. Khi tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp 
thứ ba đưa đến thuận thục. (4) Lại nữa, một Tỷ-kheo đã khởi tâm 
tinh tấn từ bỏ các pháp bất thiện và thành tựu các thiện pháp; vị ấy 
mạnh mẽ, cương quyết trong thực hành, không từ bỏ nhiệm vụ tu 
tập các thiện pháp. Khi tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây 
là pháp thứ tư đưa đến thuần thục. (Š) Lại nữa, một Tỷ-kheo có trí 
tuệ, thành tựu trí tuệ để thấy được sự sanh diệt của các pháp cao 
thượng và thâm sâu đưa đến đoạn tận hoàn toàn mọi khổ đau. Khi 
tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ năm đưa đến 
thuần thục. 


“Này Meghiya, khi một Tỷ-kheo có những người bạn tốt, bạn 
đồng hành tốt, bạn đồng chí hướng tốt, thì điều được mong đợi là vị 
ây sẽ trở thành một Tỷ-kheo có giới hạnh, sông chế ngự trong Giới 
luật Pãtimokkha; vị ấy vui lòng lắng nghe, không thấy trở ngại hay 
khó khăn, các pháp thoại về nếp sống khổ hạnh đưa đến mở rộng 
tâm thức; vị ấy khởi tâm tỉnh tân từ bỏ các pháp bắt thiện và thành 
tựu các thiện pháp; vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ đề thấy được 
sự sanh diệt của các pháp cao thượng và thâm sâu đưa đến đoạn tận 
hoàn toàn mọi khô đau.” 


(Tăng Chi BK 1; Ch. IX (IH):3, tr. 72-74) 


VI. LỢI LẠC CHO MÌNH và NGƯỜI KHÁC 


VỊ 


LỢI LẠC CHO MÌNH 
và LỢI LẠC CHO NGƯỜI KHÁC 


139 


140 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


VL LỢI LẠC CHO MÌNH và NGƯỜI KHÁC 14I 


GIỚI THIỆU 


Trong Chương VI, chúng ta đã bước qua giới hạn của tình 
bạn song phương đê xem kinh điển của Phật giáo Nguyên thủy 
dạy như thế nào về những mối quan hệ giữa cá nhân và những 
người trong phạm vi có ảnh hưởng với họ. Vì Đức Phật trước tiên 
giảng dạy cho Tăng chúng, các bài kinh cũng ưu tiên nói về những 
quan tâm của Tăng chúng, nhưng ngay cả những bài kinh â ây cũng 
bao hàm ý nghĩa rộng lớn hơn. Trong bài tuyên chọn đâu tiên, 
Kinh Văn VI, 1 trình bày sự trái ngược giữa người ngu và người 
trí, khăng định rằng người ngu - được phân biệt qua các hành động 
bất thiện về thân, khẩu và ý - là nguyên nhân của mọi tai họa và 
bất hạnh, trong lúc người trí - được phân biệt qua các hành động 
thiện lành về thân, khâu và ý - không đem lại tai họa hay bất hạnh 
nảo. Kinh Văn VỊ, 2 tiếp tục theo cùng một đường lối, nhưng lại 
phân biệt sự khác nhau giữa người ác và người thiện trên cơ sở 
của một số tiêu chuẩn rộng lớn hơn, đề cập rõ ràng đến tác động 
của họ đối với người khác. Các tiêu chuẩn gồm có phẩm hạnh bâm 
sinh (có thể xem như cá tính), thầy giáo và bạn bè của họ, những 
quyết định của họ, phương cách họ khuyên bảo người khác, lời 
nói, hành động, quan điểm, và cung cách bố thí của họ. 

Rất nhiều bài kinh trước đây đã nói về tham, sân và sỉ như là 
gốc rễ của các hành động bất thiện; và vô tham, vô sân và vô si là 
gốc rễ của các hành động thiện lành. Kinh Văn VI, 3 trong một 
cuộc đối thoại với một người Bà-la-môn, Đức Phật đã nói về mối 
tương quan này một cách đặc thù hơn. Ngài giải thích rằng một 
người làm những hành động hại mình, hại người, và hại cả hai do 
bị tham, sân, sĩ chi phối; và một lần nữa, Ngài dạy rằng đó chính 
là động cơ năm bên dưới các hành động bắt thiện về thân, khẩu và 
ý. Hơn nữa, một người mà tâm bị chi phối bởi các tâm hành bắt 
thiện ấy thậm chí không thể phân biệt được những gì là bất thiện 
và những gì là thiện, nên cũng không thê hành động đúng đẫn. Tuy 


142 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


nhiên, khi tham, sân, sĩ được diệt trừ, thì con người mới có thể 
thực hiện được những phân biệt đạo đức cân thiệt và hành động vì 
lợi lạc cho chính mình và cho người khác. 


Kinh Văn VI, 4, (1) phân biệt bốn hạng người dựa trên cơ sở 
những việc làm của họ: (1) lợi mình nhưng không lợi người, (2) 
lợi người nhưng không lợi mình, (3) không lợi mình cũng không 
lợi người, (4) vừa lợi mình vừa lợi người. Đức Phật đã khen ngợi 
hạng người hành động vì lợi lạc cả hai như là “hạng người dẫn 
đầu, tốt nhất, nồi bật nhất, tối cao và đức hạnh nhất trong bốn hạng 
người nêu trên.” Có vẻ lạ lùng khi Ngài xếp hạng người hành động 
lợi mình nhưng không lợi người đứng trên hạng người hành động 
lợi người nhưng không lợi mình, điều này có vẻ như trực tiếp trái 
ngược với cách diễn dịch của lý tưởng Bồ-tát. 


Lý do của sự xếp hạng này xuất hiện trong Kinh Văn VI, 4 
(2), và VI, 4 (3). Trong đó mô tả chỉ tiết bồn hạng người nảy trong 
mối tương quan của họ với việc loại trừ tham dục, sân hận, si mê và 
việc giữ gìn năm giới. Kinh trình bày cho chúng ta thấy rằng hạng 
người không quan tâm đến lợi lạc của chính bản thân mình là hạng 
người không có nỗ lực diệt trừ tham, sân, si và cũng không giữ gìn 
năm giới. Vì hạng người này sẽ tiếp tục hành động trong vòng ràng 
buộc của phiền não cấu uề và dân thân vào các hành động bắt thiện, 
cho đù họ có bộc lộ những ý định tốt đẹp, cuối cùng hành động của 
họ cũng sẽ đem lại tai hại cho người khác. 


Hai phần tiếp theo trong chương này, Kinh Văn VỊ, 5 và VỊ, 
6 giải thích liên quan đến trường hợp Tỷ-kheo và cư sĩ, bằng cách 
nào vị Tỷ-kheo làm lợi lạc cho chính mình và lợi lạc cho người 
khác. Cả hai phần đều liên kết ý tưởng “làm lợi lạc cho người 
khác” với việc chỉ dạy và hướng dẫn người khác theo Chánh pháp. 
Cuối cùng, trong Kinh Văn VỊ, 7, Đức Phật tuyên bố rằng bậc đại 
trí tuệ là người nghĩ đến “lợi mình, lợi người, lợi cả hai, và lợi lạc 
cho toàn thế giới.” Những bài kinh như kiểu này chắc chắn chứng 
tỏ rằng quan điểm vị tha đã được thể nhập vào Phật giáo Nguyên 
thủy, và Phật giáo Đại Thừa chỉ nhân mạnh nhiều hơn đối với thái 
độ vị tha này, có lẽ để phản ứng lại với các khuynh hướng thoái 
hóa xuất hiện trong một số trường phái được phát triển từ giáo lý 
của Đức Phật trong thời kỳ đầu tiên. 


VI. LỢI LẠC CHO MÌNH và NGƯỜI KHÁC 143 


VI. LỢI LẠC CHO MÌNH 
và LỢI LẠC CHO NGƯỜI KHÁC 


1. NGƯỜI NGU và NGƯỜI TRÍ 


“Này các Tỷ-kheo, người nào sở hữu ba tính cách này được 
biết như là người ngu. Thế nào là ba? Thân làm điều ác, miệng nói 
lời ác, ý nghĩ điều ác. Người nào sở hữu ba tính cách này được biết 
như là người ngu. 

“Người nào sở hữu ba đức tính này được biết như là người 
trí. Thế nào là ba? Thân làm điều thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ 
điều thiện. Người nào sở hữu ba đức tính này được biết như là 
người trí. 

“Bắt cứ sự nguy hiểm nào khởi lên, tất cả sự nguy hiểm ấy 
khởi lên từ người ngu, không phải từ người trí. Bất cứ tai họa nào 
khởi lên, tất cả tai họa ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ 
người trí. Bất cứ sự bất hạnh nào khởi lên, tất cả sự bất hạnh ây 
khởi lên từ người ngu, không phải từ người trí. Cũng giống như 
ngọn lửa phát khởi từ ngôi nhà băng cỏ hay cỏ lau, đốt cháy thậm 
chí cả ngôi nhà có nóc nhọn, có lớp che trong và ngoài; cũng vậy, 
bất cứ sự nguy hiểm nào khởi lên, tất cả sự nguy hiểm ấy khởi 
lên từ người ngu, không phải từ người trí. Như vậy, người ngu 
mang lại nguy hiểm, người trí không mang lại nguy hiểm; người 
ngu mang lại tai họa, người trí không mang lại tai họa; người 
ngu mang lại sự bất hạnh, người trí không mang lại sự bắt hạnh. 
Không có sự nguy hiểm nào đến từ người trí; không có tai họa nào 
đến từ người trí; không có sự bất hạnh nào đến từ người trí. 


“Như vậy, này các Tyỷ-kheo, các ông phải tự mình rèn luyện 
như sau: “Chúng tôi sẽ tránh xa ba tính cách được biết như là 
người ngu, và chúng tôi sẽ chấp nhận và thực hành ba đức tính 
được biết như là người trí." Bằng cách này, các ông cần phải tự 


144 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 
mình rèn luyện.” 


(Tăng Chỉ BK I, Ch. III, (]): 1-2, tr. 180-182) 


2. NGƯỜI BÁT CHÁNH và NGƯỜI CHƠN CHÁNH 


“Này các Tỳ-kheo, người bất chánh sở hữu những tính cách 
bất chánh; người ấy kết giao như một người bất chánh, quyết định 
như một người bất chánh, khuyên bảo như một người bắt chánh, 
nói năng như một người bất chánh, hành động như một người bất 
chánh, nắm giữ các quan điểm như một người bất chánh, và bồ thí 
như người bất chánh. 


“Và thế nào là một người bất chánh sở hữu những tính cách 
bất chánh? Ở đây, người bất chánh không có đức tin, không biết 
hồ thẹn, không sợ làm điều ác; người ấy không nghe Chánh pháp, 
lười biếng, đãng trí và ngu muội. Như vậy là người bất chánh sở 
hữu những tính cách bất chánh. 


“Và thế nào là một người bất chánh kết giao như một người 
bất chánh? Ở đây, người bất chánh kết giao với những bạn bè và 
người đồng hành là các Sa-môn và Bả-la-môn không có đức tin, 
không biết hồ thẹn, không sợ làm điều ác; những người không 
nghe Chánh pháp, lười biếng, đãng trí và ngu muội. Như vậy là 
một người bất chánh kết giao như một người bất chánh. 


“Và thế nào là một người bất chánh quyết định như một 
người bất chánh? Ở đây, người bất chánh quyết định những điều 
đem lại tổn hại cho chính mình, tốn hại cho người khác và tốn hại 
cho cả hai. Như vậy là một người bất chánh quyết định như một 
người bất chánh. 


“Và thế nào là một người bất chánh khuyên bảo như một 
người bất chánh? Ở đây, người bất chánh khuyên bảo những điều 
đem lại tổn hại cho chính mình, tổn hại cho người khác và tồn 
hại cho cả hai. Như vậy là một người bất chánh đưa ra những lời 
khuyên bảo như một người bất chánh. 

“Và thế nảo là một người bất chánh nói năng như một người 
bất chánh? Ở đây, người bất chánh nói lời dối trá, nói lời gây chia 
rẽ, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Như vậy là một người bất 


VI. LỢI LẠC CHO MÌNH và NGƯỜI KHÁC 145 
chánh nói năng như một người bât chánh. 


“Và thế nào là một người bất chánh hành động như một 
người bất chánh? Ở đây, người bắt chánh sát sanh, lấy của không 
cho, phạm tội tà dâm. Như vậy là một người bất chánh hành động 
như một người bắt chánh. 


“Và thế nào là một người bất chánh năm giữ tà kiến như một 
người bất chánh? Ở đây, người bất chánh năm giữ các tà kiến như 
là: 'Không có bồ thí, không có cúng dường, không có tế lễ; không 
có quả báo hay hậu quả của các hành động thiện ác; không có 
đời này, không có đời sau; không có mẹ, không có cha; không có 
các loài hóa sanh; không có các Sa-môn hay Bà-la-môn đức hạnh 
trong đời này đã tự mình chứng ngộ với thượng trí và truyền dạy 
lại cho đời này và đời sau.” Như vậy là một người bất chánh nắm 
giữ tà kiến như một người bất chánh. 

“Và thế nào là một người bất chánh bố thí như một người 
bất chánh? Ở đây, người bất chánh bồ thí một cách bất cân, không 
phải tự tay mình bồ thí, không tỏ ra cung kính khi bố thí, bố thí 
những vật đáng vứt bỏ, bố thí với quan điểm rằng việc bố thí này 
chăng đem lại kết quả gì. Như vậy là một người bất chánh bố thí 
như một người bắt chánh. 


“Người bắt chánh â Ấy - người sở hữu những tính cách bất 
chánh như vậy, người ấy kết giao như một người bất chánh, quyết 
định như một người bất chánh, khuyên bảo như một người bất 
chánh, nói năng như một người bất chánh, hành động như một 
người bất chánh, nắm giữ các tà kiến như một người bất chánh, và 
bồ thí như một người bất chánh - vào lúc thân hoại mạng chung, 
sau khi chết, sẽ bị tái sanh vào cảnh giới của những người bất 
chánh. Và thế nào là vào cảnh giới của những người bất chánh? 
Đó là cảnh giới địa ngục hay bàng sanh. 

“Này các Ty-kheo, người chơn chánh sở hữu những đức 
tính chơn chánh; người ấy kết giao như một người chơn chánh, 
quyết định như một người chơn chánh, khuyên bảo như một người 
chơn chánh, nói năng như một người chơn chánh, hành động như 
một người chơn chánh, giữ vững chánh kiến như một người chơn 
chánh, và bố thí như một người chơn chánh. 


146 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


“Và thế nào là người chơn chánh sở hữu những đức tính 
chơn chánh? Ở đây, người chơn chánh có đức tin, biết hồ thẹn, sợ 
làm điều ác; người ấy nghe nhiều Chánh pháp, tinh cần, luôn giữ 
chánh niệm và có trí tuệ. Như vậy là người chơn chánh sở hữu 
những đức tính chơn chánh. 


“Và thế nảo là một người chơn chánh kết giao như một người 
chơn chánh? Ở đây, người chơn chánh kết giao với những bạn bè 
và người đồng hành là các Sa-môn và Bà-la-môn có đức tin, biết 
hồ thẹn, sợ làm điều ác; những người nghe nhiều Chánh pháp, 
tinh cần, luôn giữ chánh niệm và có trí tuệ. Như vậy là người chơn 
chánh kết giao như một người chơn chánh. 


“Và thế nào là một người chơn chánh quyết định như một 
người chơn chánh? Ở đây, người chơn chánh không quyết định 
những điều đem lại tốn hại cho chính mình, tốn hại cho người 
khác và tổn hại cho cả hai. Như vậy là một người chơn chánh 
quyết định như một người chơn chánh. 


“Và thế nào là một người chơn chánh khuyên bảo như một 
người chơn chánh? Ở đây, người chơn chánh không khuyên bảo 
những điều đem lại tốn hại cho chính mình, tốn hại cho người 
khác và tôn hại cho cả hai. Như vậy là một người chơn chánh 
khuyên bảo như một người chơn chánh. 


“Và thế nào là một người chơn chánh nói năng như một 
người chơn chánh? Ở đây, người chơn chánh không nói lời dối 
trá, không nói lời gây chia rẽ, không nói lời độc ác, không nói lời 
phù phiếm. Như vậy là một người chơn chánh nói năng như một 
người chơn chánh. 


“Và thế nào là một người chơn chánh hành động như một 
người chơn chánh? Ở đây, người chơn chánh từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm. Như vậy là một người chơn 
chánh hành động như một người chơn chánh. 

“Và thế nào là một người chơn chánh giữ vững chánh kiến 
như một người chơn chánh? Ở đây, người chơn chánh giữ vững 
các chánh kiến như là: “Có bồ thí, có cúng dường, có tế lễ; có quả 
báo hay hậu quả của các hành động thiện ác; có đời này, có đời 
sau; có mẹ, có cha; có các loài hóa sanh; có các Sa-môn hay Bà- 


VL LỢI LẠC CHO MÌNH và NGƯỜI KHÁC 147 


la-môn đức hạnh trong đời này đã tự mình chứng ngộ với thượng 
trí và truyền dạy lại cho đời này và đời sau. Như vậy là một người 
chơn chánh giữ vững chánh kiên như một người chơn chánh. 


“Và thế nào là một người chơn chánh bồ thí như một người 
chơn chánh? Ở đây, người chơn chánh bồ thí một cách cân trọng, 
tự tay mình bồ thí, tỏ ra cung kính khi bồ thí, bó thí phẩm vật có 
giá trị, bố thí với quan điểm rằng việc bố thí này sẽ đem lại kết quả 
nảo đó. Như vậy là một người chơn chánh bồ thí như một người 
chơn chánh. 


“Người chơn chánh ấy - người sở hữu những đức hạnh chơn 
chánh như vậy, người ấy kết giao như một người chơn chánh, 
quyết định như một người chơn chánh, khuyên bảo như một người 
chơn chánh, nói năng như một người chơn chánh, hành động như 
một người chơn chánh, giữ vững chánh kiến như một người chơn 
chánh, và bố thí như một người chơn chánh - vào lúc thân hoại 
mạng chung, sau khi chết, sẽ được tái sanh vào cảnh giới của 
những người chơn chánh. Và thế nào là vào cảnh giới của những 
người chơn chánh? Đó là đại cảnh giới của chư Thiên hay loài 
Người.” 

(Trung BK III, Kinh số 110, tr 145-152) 


3. GÓC RẼ CỦA TÓN HẠI VÀ LỢI LẠC CHO MÌNH 
VÀ CHO NGƯỜI KHÁC 


Một du sĩ Bà-la-môn đi đến Thế Tôn và bạch rằng: “Thưa 
Tôn giả Gotama, được nghe nói rằng: “Giáo pháp có thể thấy rõ 
ràng trực tiếp, Giáo pháp có thê thấy rõ ràng trực tiếp. Bằng cách 
nảo Giáo pháp có thê thây rÕ ràng trực tiếp, ngay tức thời trong 
hiện tại, mời gọi người đến đề thấy, có thê áp dụng, được người trí 
tự mình chứng nghiệm?" 


(1) “Này Bà-la-môn, người bị tham dục xâm chiếm dự tính 
làm những việc tốn hại cho chính mình, tổn hại cho người, hoặc 
tốn hại cho cả hai, và người ấy trải nghiệm khổ đau và thất vọng 
về tỉnh thần; nhưng khi tham dục được từ bỏ, thì người ấy không 
dự tính làm những việc tồn hại cho chính mình, tôn hại cho người, 
hoặc tốn hại cho cả hai, và người ây không trải nghiệm khổ đau 


148 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


và thất vọng về tinh thần. Một người bị tham dục xâm chiếm dẫn 
thân làm những hành động bắt thiện về thân, khẩu và ý; nhưng 
khi tham dục được từ bỏ, thì người ây không dự tính dẫn thân làm 
những hành động bắt thiện về thân, khẩu và ý. Người bị tham dục 
xâm chiếm không hiểu được đúng như thật những gì có lợi cho 
chính mình, lợi người hoặc lợi cả hai; nhưng khi tham dục được 
từ bỏ, người ấy hiểu được đúng như thật những gì có lợi cho chính 
mình, lợi người hoặc lợi cả hai. Này Bà-la-môn, chính bằng cách 
nảy mà Giáo pháp có thê thấy rõ ràng trực tiếp, ngay tức thời trong 
hiện tại, mời gọi người đến đề thấy, có thê áp dụng, được người trí 
tự mình chứng nghiệm. 


(2) “Này Bả-la-môn, người bị sân hận xâm chiếm dự tính 
làm những việc tốn hại cho chính mình, tổn hại cho người, hoặc 
tổn hại cho cả hai, và người ấy trải nghiệm khổ đau và thất vọng 
về tinh thần; nhưng khi sân hận được từ bỏ, thì người ấy không 
dự tính làm những việc tồn hại cho chính mình, tốn hại cho người, 
hoặc tồn hại cho cả hai, và người ấy không trải nghiệm khổ đau 
và thất vọng về tinh thần. Một người bị sân hận xâm chiếm dẫn 
thân làm những hành động bắt thiện về thân, khâu và ý; nhưng 
khi sân hận được từ bỏ, thì người ấy không dự tính dẫn thân làm 
những hành động bắt thiện về thân, khâu và ý. Người bị sân hận 
xâm chiếm không hiểu được đúng như thật những gì có lợi cho 
chính mình, lợi người hoặc lợi cả hai; nhưng khi sân hận được từ 
bỏ, người ấy hiểu được đúng như thật những gì có lợi cho chính 
mình, lợi người hoặc lợi cả hai. Này Bà-la-môn, chính bằng cách 
nảy mà Giáo pháp có thê thấy rõ ràng trực tiếp, ngay tức thời trong 
hiện tại, mời gọi người đến để thấy, có thể áp dụng, được người trí 
tự mình chứng nghiệm. 


(3) “Này Bả-la-môn, người bị si mê xâm chiếm dự tính làm 
những việc tốn hại cho chính mình, tốn hại cho người, hoặc tồn 
hại cho cả hai, và người ấy trải nghiệm khổ đau và thất vọng về 
tinh thần; nhưng khi si mê được từ bỏ, thì người ấy không dự tính 
làm những việc tốn hại cho chính mình, tổn hại cho người, hoặc 
tốn hại cho cả hai, và người ấy không trải nghiệm khổ đau và thất 
vọng về tinh thần. Một người bị sĩ mê xâm chiếm dẫn thân làm 
những hành động bắt thiện về thân, khẩu và ý; nhưng khi sĩ mê 
được từ bỏ, thì người ấy không dự tính dẫn thân làm những hành 


VI. LỢI LẠC CHO MÌNH và NGƯỜI KHÁC 149 


động bắt thiện về thân, khẩu và ý. Người bị sĩ mê xâm chiếm 
không hiểu được đúng như thật những gì có lợi cho chính mình, 
lợi người hoặc lợi cả hai; nhưng khi sĩ mê được từ bỏ, người ây 
hiểu được đúng như thật những gì có lợi cho chính mình, lợi người 
hoặc lợi cả hai. Này Bả-la-môn, chính bằng cách này mà Giáo 
pháp có thê thấy rõ ràng trực tiếp, ngay tức thời trong hiện tại, 
mời gọi người đến để thấy, có thê áp dụng, được người trí tự mình 
chứng nghiệm.” 


(Tăng Chỉ BK lI, Ch. 3 (VI): 54, tr. 281-283) 


4. BÓN HẠNG NGƯỜI TRONG ĐỜI 
(L Hạng người tôi thắng 


“Này các Tỷý-kheo, có bốn hạng người này hiện có mặt trong 
đời. Thế nào là bốn? (1) Hạng người hành xử không vì lợi lạc cho 
bản thân mình, và cũng không vì lợi lạc của kẻ khác; (2) hạng 
người hành xử vì lợi lạc của kẻ khác, nhưng không lợi lạc cho bản 
thân mình; (3) hạng người hành xử vì lợi lạc cho bản thân mình, 
nhưng không lợi lạc cho kẻ khác; và (4) hạng người hành xử vì lợi 
lạc cho cả bản thân mình lẫn lợi lạc của kẻ khác. 

“Giả sử có một khúc gỗ lấy từ đống lửa thiêu xác, hai đầu 
đều bị cháy đen và ở giữa bị dính phân, khúc gỗ này không thê 
được dùng như một khúc gỗ bình thường dù ở trong làng hay trong 
rừng. Ta nói rằng, nó cũng giống như hạng người hành xử không 
vì lợi lạc cho bản thân mình và cũng không vì lợi lạc của kẻ khác. 


“Này các Tỷ-kheo, trong số bốn hạng người nói trên, người 
hành xử vì lợi lạc cho người khác nhưng không vì lợi lạc cho chính 
mình được đánh giá là cao thượng và thù thắng hơn hạng người thứ 
nhất. Người hành xử vì lợi lạc cho bản thân mình, nhưng không 
lợi lạc cho kẻ khác được đánh giá là cao thượng và thù thắng hơn 
hai hạng người kể trên. Người hành xử vì lợi lạc cho cả bản thân 
mình lẫn lợi lạc của kẻ khác là người dẫn đầu, người xuất sắc nhất, 
người nổi bật nhất, người tối thắng, là người cao quý nhất trong tất 
cả bốn hạng người trên. 


“Cũng giông như từ con bò, ta lây được sữa, từ sữa có được 
sữa đông, từ sữa đông ta có bơ, từ bơ có được mỡ lỏng, từ mỡ lỏng 


150 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


ta có được kem lỏng (đề hồ), được cho là ngon nhất trong tất cả 
các loại trên; cũng vậy, người hành xử vì lợi lạc cho cả bản thân 
mình lẫn lợi lạc của kẻ khác là người dẫn đầu, người xuất sắc nhất, 
người nổi bật nhất, người tối thắng, là người cao quý nhất trong tất 
cả bốn hạng người trên. 


“Đây là bốn hạng người hiện có mặt trong đời.” 
(Tăng Chỉ BK I, Ch. TW (X): 95, tr. 734-7335) 


(2) Đoạn trừ tham dục, sân hận và sỉ mê 


“Này các Tý-kheo, có bốn hạng người này hiện có mặt trong 
đời. Thế nảo là bốn? (1) Hạng người hành xử vì lợi lạc cho bản thân 
mình, nhưng không vì lợi lạc của kẻ khác; (2) hạng người hành xử 
vì lợi lạc của kẻ khác, nhưng không vì lợi lạc cho bản thân mình; 
(3) hạng người hành xử không vì lợi lạc cho bản thân mình, và cũng 
không vì lợi lạc của kẻ khác; và (4) hạng người hành xử vì lợi lạc 
cho cả bản thân mình lẫn lợi lạc của kẻ khác. 


(1) “Và thế nào là người hành xử vì lợi lạc cho bản thân 
mình, nhưng không vì lợi lạc của kẻ khác? Ở đây, có người thực 
hành việc đoạn trừ tham dục, sân hận và sĩ mê của chính mình, 
nhưng không khuyến khích người khác đoạn trừ tham dục, sân 
hận và si mê của họ. Như vậy là người hành xử vì lợi lạc cho bản 
thân mình nhưng không vì lợi lạc của kẻ khác . 


(2) “Và thế nào là người hành xử vì lợi lạc của kẻ khác, nhưng 
không vì lợi lạc cho bản thân mình? Ở đây, có người khuyến khích 
người khác đoạn trừ tham dục, sân hận và si mê của họ, nhưng 
không thực hành việc đoạn trừ tham dục, sân hận và si mê của 
chính mình. Như vậy là người hành xử vì lợi lạc của kẻ khác 
nhưng không vì lợi lạc cho bản thân mình. 


(3) “Và thế nào là người hành xử không vì lợi lạc cho bản 
thân mình, và cũng không vì lợi lạc của kẻ khác? Ở đây, có người 
không thực hành việc đoạn trừ tham dục, sân hận và si mê của 
chính mình, và cũng không khuyến khích người khác đoạn trừ 
tham dục, sân hận và si mê của họ. Như vậy là người hành xử 
không vì lợi lạc cho bản thân mình, và cũng không vì lợi lạc của 
kẻ khác. 


VL LỢI LẠC CHO MÌNH và NGƯỜI KHÁC 151 


(4) “Và thế nào là người hành xử vì lợi lạc cho cả bản thân 
mình lẫn lợi lạc của kẻ khác? Ở đây, có người thực hành việc đoạn 
trừ tham dục, sân hận và sĩ mê của chính mình, và khuyên khích 
người khác đoạn trừ tham dục, sân hận và si mê của họ. Như vậy 
là người hành xử vì lợi lạc cho cả bản thân mình lẫn lợi lạc của 
kẻ khác. 

“Này các Tỷ-kheo, đây là bốn hạng người hiện có mặt trong 
đời.” 

(Tăng Chỉ BK I, Ch. IW (X): 96, tr. 735-736) 
(3) Năm quy luật tu học (Năm Giới) 


“Này các Tý-kheo, có bốn hạng người này hiện có mặt trong 
đời. Thế nào là bốn? (1) Hạng người hành xử vì lợi lạc cho bản 
thân mình, nhưng không vì lợi lạc của kẻ khác; (2) hạng người 
hành xử vì lợi lạc của kẻ khác, nhưng không vì lợi lạc cho bản thân 
mình; (3) hạng người hành xử không vì lợi lạc cho bản thân mình, 
và cũng không vì lợi lạc của kẻ khác; và (4) hạng người hành xử 
vì lợi lạc cho cả bản thân mình lẫn lợi lạc của kẻ khác. 


(1) “Và thế nào là người hành xử vì lợi lạc cho bản thân 
mình, nhưng không vì lợi lạc của kẻ khác? Ở đây, có người tự 
mình từ bỏ sát sanh, nhưng không khuyến khích người khác từ bỏ 
sát sanh. Người ấy tự mình từ bỏ lây của không cho, nhưng không 
khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho. Người ấy tự 
mình từ bỏ tả dâm, nhưng không khuyên khích người khác từ bỏ tà 
dâm. Người ấy tự mình từ bỏ nói láo, nhưng không khuyến khích 
người khác từ bỏ nói láo. Người ây tự mình từ bỏ rượu men, rượu 
nấu và các chất gây nghiện; nhưng không khuyến khích người 
khác từ bỏ rượu men, rượu nấu và các chất gây nghiện. Như vậy 
là người hành xử vì lợi lạc cho bản thân mình nhưng không vì lợi 
lạc của kẻ khác. 


(2) “Và thế nào là người hành xử vì lợi lạc của kẻ khác, 
nhưng không vì lợi lạc cho bản thân mình? Ở đây, có người tự 
mình không từ bỏ sát sanh, nhưng khuyến khích người khác từ bỏ 
sát sanh... Người ấy tự mình không từ bỏ rượu men, rượu nâu và 
các chất gây nghiện; nhưng khuyến khích người khác từ bỏ rượu 
men, rượu nấu và các chất gây nghiện. Như vậy là người hành xử 


152 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 
vì lợi lạc của kẻ khác nhưng không vì lợi lạc của bản thân mình. 


(3) “Và thế nào là người hành xử không vì lợi lạc của kẻ 
khác, và cũng không vì lợi lạc cho bản thân mình? Ở đây, có người tự 
mình không từ bỏ sát sanh, và cũng không khuyến khích người khác 
từ bỏ sát sanh... Người ấy tự mình không từ bỏ rượu men, rượu nấu 
và các chất gây nghiện; và cũng không khuyến khích người khác từ bỏ 
rượu men, rượu nấu và các chất gây nghiện. Như vậy là người hành 
xử không vì lợi lạc của kẻ khác, và cũng không vì lợi lạc của bản thân 
mình. 

(4) “Và thế nào là người hành xử vì lợi lạc cho cả bản thân mình 
lẫn lợi lạc của kẻ khác? Ở đây, có người tự mình từ bỏ sát sanh, và 
khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh... Người Ấy, tự mình từ bỏ 
rượu men, rượu nâu và các chất gây nghiện; và khuyến khích người 
khác từ bỏ rượu men, rượu nấu và các chất gây nghiện. Như vậy là 
người hành xử vì lợi lạc cho cả bản thân mình lẫn lợi lạc của kẻ khác . 

“Này các Tỷ-kheo, đây là bốn hạng người hiện có mặt trong 


7 99 


đời. 
(Tăng Chỉ BK I, Ch. IW (X): 99, tr 739-741) 


5, TÝ-KHEO 


“Này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp này, vị Tỷ-kheo đang tu 
tập vừa lợi lạc cho chính mình vừa lợi lạc cho người khác. Thê nảo là 
năm? 


(1) “Ở đây, vị Tỷ-kheo tự mình thành tựu các giới hạnh và 
khuyến khích người khác thành tựu các giới hạnh; (2) vị Tỷ-kheo tự 
mình thành tựu thiền định và khuyên khích người khác thành tựu thiền 
định; (3) vị Tỷ-kheo tự mình thành tựu trí tuệ và khuyến khích người 
khác thành tựu trí tuệ; (4) vị Tỷ-kheo tự mình thành tựu giải thoát và 
khuyến khích người khác thành tựu giải thoát; (5) vị Tỷ-kheo tự mình 
thành tựu tri kiến giải thoát và khuyên khích người khác thành tựu tri 
kiến giải thoát. 

'“ Thành tựu năm pháp này, vị Tỷ-kheo đang tu tập vừa lợi lạc cho 
chính mình vừa lợi lạc cho người khác.” 


(Tăng Chỉ BK II, Ch. V/ (IJ:20, tr. 323-324) 


VI. LỢI LẠC CHO MÌNH và NGƯỜI KHÁC 153 


6. CƯ SĨ/ PHẬT TỬ TẠI GIA 
Mahaãnäma, một người thuộc bộ tộc Thích-ca, đến hỏi Thế 
Tôn: 
— Bạch Thế Tôn, bằng cách nào, một cư sĩ hành xử vì lợi lạc 
cho bản thân và vì lợi lạc cho người khác? 


(1)— Này Mahanäma, khi người cư sĩ tự mình thành tựu lòng 
tin và khuyến khích kẻ khác thành tựu lòng tin; (2) khi người cư sĩ 
tự mình thành tựu giới hạnh và cũng khuyến khích kẻ khác thành 
tựu giới hạnh; (3) khi người cư sĩ tự mình thành tựu bố thí và cũng 
khuyên khích kẻ khác thành tựu bó thí; 4) khi người cư sĩ muôn 
đến yết kiến các Tỷ-kheo và cũng khuyến khích kẻ khác đến yết 
kiến các Tỷ-kheo; (5) khi người cư sĩ muốn lăng nghe diệu Pháp 
và cũng khuyến khích kẻ khác lắng nghe diệu Pháp; (6) khi người 
cư sĩ tự mình ghi nhớ trong tâm những lời giảng dạy và cũng 
khuyến khích kẻ khác ghi nhớ trong tâm những lời giảng dạy; (7) 
khi người cư sĩ tự mình suy ngâm về ý nghĩa của những lời giảng 
dạy đã được ghi nhớ trong tâm và cũng khuyến khích kẻ khác suy 
ngẫm về ý nghĩa của những lời giảng dạy ây; (8) khi người cư sĩ 
tự mình hiểu được ý nghĩa và Giáo pháp, và rồi thực hành đúng 
theo Giáo pháp và cũng khuyến khích kẻ khác thực hành đúng 
theo Giáo pháp. 


— Này Mahanama, băng cách này, một cư sĩ hành xử vì lợi lạc 
cho bản thân và vì lợi lạc cho người khác. 


(Tăng Chi BK III, Ch. VIH (IH):25, tr. 586) 


7. BẬC ĐẠI TRÍ TUỆ 

Một vị Tỷ-kheo đến hỏi Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, được nghe nói: “Một bậc hiền trí với đại 
trí tuệ, một bậc hiên trí với đại trí tuệ”. Băng cách nào một người 
được gọi là một bậc hiên trí với đại trí tuệ? 

— Này Tỷ-kheo, một bậc hiền trí với đại trí tuệ không có ý 
định làm tôn hại chính mình, hoặc làm tôn hại kẻ khác, hoặc làm 
tôn hại cả hai. Mà trái lại, khi vị ây có ý định gì, thì vị ây có ý định 


154 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


làm những việc lợi lạc cho chính mình, lợi lạc cho kẻ khác, lợi lạc 
cho cả hai, và lợi lạc cho toàn thê giới. 


Băng cách này, một người được gọi là một bậc hiên trí với 
đại trí tuệ. 


(Tăng Chỉ BK HI, Ch. IV, (XIX):166, tr. 156-159) 


VIIL CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH 


VH 


CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP 
CÓ CHỦ ĐÍCH 


155 


156 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


VII CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH 157 


GIỚI THIỆU 


Các cộng đồng có thê phân biệt thành hai loại, mà chúng ta 
có thể gọi là cộng đồng tự nhiên và cộng đồng có chủ đích. Một 
cộng đồng tự nhiên là cộng đồng xuất hiện một cách tự nhiên từ 
mối quan hệ kết nối giữa con người. Trong kinh nghiệm cụ thể, 
cộng đồng tự nhiên đã thực sự hình thành cùng với thế giới trong 
đó chúng ta sinh sống. Chúng ta không thành lập cộng đồng tự 
nhiên, nhưng tự thấy hòa mình trong đó, thậm chí ngay từ lúc 
sinh ra, hoàn toàn như con cá hòa mình trong biển cả. Đời sống 
của chúng ta đan kết trọn vẹn với cộng đồng tự nhiên, mà chúng 
ta không bao giờ có thể chia cắt; chỉ có một ranh giới trôi nỗi 
mong manh ngăn cách cái tôi cá nhân với cộng đồng tự nhiên. 
Trái lại, cộng đồng có chủ đích được thành lập có dụng ý. Cộng 
đồng này mang mọi người lại với nhau để cùng chia sẻ một mục 
đích hay lý tưởng chung. Họ thường đặt ra những tiêu chuẩn cần 
có đề trở thành hội viên và cộng đồng này được điều hành bằng 
những điều lệ và quy định. Họ có thể bị rạn nứt, nên cần bảo đảm 
rằng các thành viên phải trung thành với mục đích của cộng đồng 
và hành xử theo những phương cách giúp cho sự thành công của 
cộng đồng. Các cộng đồng này cũng thiết lập những gIỚI hạn, và 
vi phạm những giới hạn đó sẽ đưa đến việc bị trục xuất khỏi hàng 
ngũ của họ. 


Những nguyên tắc quản trị cộng đồng có chủ đích được Đức 
Phật đặc biệt quan tâm, bởi vì Ngài là vị sáng lập giáo đoàn xuất 
gia đem mọi người nam cũng như nữ về với nhau để cùng chia sẻ 
cam kết thực hành giáo pháp của Ngài. Các thành viên của giáo 
đoàn đến từ nhiều vùng địa lý khác nhau, được sinh ra từ những 
giai cấp khác nhau, có những ý tưởng và thái độ rất khác nhau, 
và thậm chí nói những phương ngữ. khác nhau. Ngài còn là người 
hướng dẫn một đoản thê lớn hơn gồm các nam nữ cư sĩ trải rộng 
ra một khu vực chạy dài từ thủ đô Delhi ngày nay cho đến phía 


158 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


Tây vịnh Bengal. Như vậy, đối với Đức Phật, duy trì sự gắn kết 
của cộng đồng này là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên bị 
thách thức do những căng thắng trong đời sống cộng đồng. Ngài 
đã tiên liệu rằng để bảo đảm cho giáo lý của Ngài được duy trì 
nguyên vẹn, cần phải đặt ra những điều lệ ấn định các tiêu chuẩn 
đồng nhất về cách hành xử và xác định những thủ tục điều hành 
công việc của cộng đồng. Đối diện với các áp lực chia rẽ và thậm 
chí cả sự nổi loạn, Ngài phải duy trì sự hòa hợp và hàn gắn những 
xung đột mà đã bùng phát nhiều lần trong suốt quá trình hoằng 
pháp của Ngài. 

Chương VII gồm có những kinh văn nói về sự thiết lập và 
duy trì cộng đồng có chủ đích. Trong lúc hầu hết các kinh văn 
được tuyển chọn đều đặc biệt hướng đến giáo đoàn, những mục 
đích đăng sau các nguyên tắc ấy không nhất thiết phải ràng buộc 
vào điều lệ của giáo đoàn. Những nguyên tắc các kinh văn ấy đề 
nghị có thê được các cộng đồng khác chấp nhận và điều chỉnh cho 
phù hợp với mục đích của họ. 


Chương nảy bắt đầu bằng một loạt các bài kinh ngắn, Kinh 
Văn VH, 1(1) - (S) phân biệt năm cộng đồng trái TƯỢC nhau - 
cộng đông nông nồi và cộng đồng sâu sắc, cộng đồng chia rẽ và 
cộng đồng hòa họp, v.v.. - ca ngợi các cộng đồng xứng đáng khi 
so sánh với các cộng đồng không xứng đáng (1). Kinh Văn VII, 
2(1) - (3) thảo luận về sức thu hút khiến mọi người đến với nhau 
để thành lập cộng đồng. Yếu tố chung được xác định trong Kinh 
Văn VI, 2 (1): Mọi người gặp nhau và liên kết “bằng các giới ” 
(yếu tố). Do cá tính tự nhiên (zđhizmwzi), con người liên kết với 
những người cùng chia sẻ sở thích và mục đích với họ. Một lần 
nữa, sức thu hút sẽ chia các cộng đồng thành hai loại: hội chúng 
ác giống như phân trộn chung với phân, nước bọt hòa lẫn với nước 
bọt; và hội chúng thiện giống như sữa hòa với sữa, hoặc mật ong 
hòa với mật ong. 


Kinh văn VII, 2, (2) kết nối với nhau một số bài kinh nói 
đặc biệt về các “giới” theo đó con người kết hợp với nhau, đề 
cập cả tính ác và tính thiện khiến con người tìm đến với nhau. 
Cũng trong một bài kinh khác không được đưa vào đây (Tương 
Ưng BK 14:15), Đức Phật chỉ rõ các Tỷ-kheo như thế nào thì 


VII CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH 159 


có khuynh hướng tụ họp quanh Tôn giả Sãriputta (Xá-lợi-phất); 
những Tỷ-kheo có khuynh hướng về thân thông thì tụ họp quanh 
Tôn giả Moggallãna (Mục-kiền-liên); những Tỷ -kheo quan tâm 
đến Giới luật thì tụ họp quanh Tôn giả Upäli (Ưu-ba-ly); những 
Tỷ-kheo có khuynh hướng tu tập khổ hạnh thì tụ họp quanh Tôn 
giả Mahãkassapa (Đại-ca-diếp); và những Tỷ-kheo có nhiều dục 
vọng bắt thiện thì tập hợp quanh Devadatta (Đề-bả-đạt-đa), người 
anh họ đây tham vọng của Đức Phật. 


Một bộ nguyên tắc để xây dựng một cộng đồng lành mạnh là 
sañgahavatthu, một từ có thê được dịch như là “bốn phương cách 
để đón nhận người khác” hay là “bốn phương cách để thu phục 
nhân tâm” (Tứ nhiếp pháp). Những nguyên tắc này đầu tiên được 
ân định như là những phương pháp, theo đó, một cá nhân có thể 
xây dựng một mạng lưới bạn bè, nhưng chúng cũng có thể được 
dùng để tạo lập và duy trì các mối quan hệ hải hòa trong một nhóm 
người rộng lớn hơn. Bốn nguyên tắc đó - được mô tả sơ lược trong 
Kinh văn VII, 2, (3) - là: bố thí, ái ngữ, lợi hành, và đồng sự; 
từ ngữ cuối được diễn dịch là “đối xử với người khác như người 
ngang hàng với mình. Điều lạ lùng là bốn nguyên tắc đặc biệt 
này chỉ được đề cập trong một vải dịp trong các kinh điển Nguyên 
thủy. Chúng nhận được nhiều sự quan tâm trong các bài kinh và 
luận giải của truyền thống Đại Thừa, trong đó, chúng được liệt kê 
như là những phương tiện chính mà các vị Bồ-tát sử dụng đề thu 
phục kẻ khác và chuyển hóa họ đi vào con đường tích cực. 


Một khi cộng đồng có chủ đích đã hình thành, vấn đề lãnh 
đạo là rất quan trọng để cộng đồng ấy được thành công. Trong 
thời gian Đức Phật còn tại thế, các đệ tử của Ngài luôn luôn nhìn 
vào Ngài như là tiêu chuẩn thâm quyền và vì thế sức thu hút của 
cá nhân Ngài cũng đủ để cho các đệ tử chấp nhận các mệnh lệnh 
của Ngài là có tính cách những quy định ràng buộc. Nhưng trước 
khi nhập diệt, Đức Phật đã từ chối không bổ nhiệm một người kế 
vị, thay vào đó Ngài thúc đây các đệ tử của Ngài xem Giáo pháp 
và Giới luật là vị thầy của họ vả là tiêu chuẩn thắm quyền: “Này 
Änanda, có thể con nghĩ rằng: “Giáo pháp đã mất vị thầy. Chúng ta 
không còn có thầy nữa.” Con không nên nghĩ như vậy. Giáo pháp 
và Giới luật do Ta giảng dạy và tuyên thuyết sẽ là thây của các 
con sau khi ta nhập diệt.” (2) Kinh văn VINH, 3, (1) cũng tuyên bố 


160 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


nguyên tắc ấy. Khi Tôn giả Änanda được một người Bả-la-môn 
tên là Vassakara, tộc trưởng của nước Magadha (Ma-kiệt-đà) hỏi 
rằng làm thế nào để các Tỷ-kheo vẫn gắn kết với nhau sau khi vị 
thầy đã qua đời. Änanda trả lời rằng mặc dù Đức Phật đã nhập 
diệt, các Tỷ-kheo không phải là không có nơi nương tựa, vì các vị 
ấy vẫn còn có Giáo pháp là nơi nương tựa. 


Là người thiết lập luật lệ cho cộng đồng của mình, Đức Phật 
đã đặt ra những bộ luật cho dt -kheo Tăng và Ni, được mô tả và 
định nghĩa với đầy đủ chỉ tiết trong Luật tạng. Những quy luật tu 
tập cũng nhằm mục đích đề cao sự hài hòa giữa các vị xuất gia, 
cũng như mối quan hệ giữa các vị xuất gia và cộng đồng Phật tử 
tại gia. Điều này có thể thấy trong Kinh Văn VỊI, 3, (2), trong đó 
kế ra mười lý do khiến Đức Phật ban hành quy luật về tu tập. Hai 
trong số mười quy luật đó cho thấy rằng, các quy luật được đặt ra 
một phân là để khơi dậy tín tâm trong số những gia chủ chưa có 
đức tin vào Giáo pháp và đề củng cô đức tin trong những cư sĩ đã 
chấp nhận Giáo pháp. 


Luật tạng gồm có không những lời giải thích về các quy luật 
cá nhân của giới xuất gia mà còn là các quy định về việc điều hành 
các đạo luật chung của cộng đồng tu sĩ. Những quy định ấy cũng 
cho thấy môi quan tâm của Đức Phật về việc bảo đảm sự hòa hợp 
trong cộng đồng. Để cho một thủ tục pháp lý của cộng đồng có 
giá trị đối với Giáo đoàn sinh sống trong một địa phương nào đó, 
tất cả các cư dân (dù là thường trực hay khách vãng lai) phải hiện 
diện, hoặc nếu họ không thê trực tiếp tham dự (thí dụ vì bị bệnh), 
họ phải bày tỏ sự đồng ý để cho thủ tục ấy được tiến hành trong 
khi họ văng mặt. Thủ tục giải quyết được chia thành bốn hạng 
mục: những luật có thể được thâm quyền thi hành chỉ cần dựa trên 
thông báo; những luật đòi hỏi phải có một đề nghị; những luật đòi 
hỏi một đề nghị và một công bố; những luật đòi hỏi một đề nghị và 
ba công bố. Những luật lệ đòi hỏi các thủ tục phức tạp hơn được 
xem lả quan trọng hơn là những luật lệ có thê được thông qua bằng 
một thủ tục đơn giản. Như vậy, một điều luật về thọ giới xuất gia, 
theo đó một ứng viên mới được chấp nhận vào Giáo đoàn, được 
xem là một thủ tục quan trọng đòi hỏi phải có một đề nghị và ba 
công bó, trong lúc việc bổ nhiệm một Tỷ-kheo làm người phân 
phối các bữa ăn chỉ đòi hỏi một đề nghị và một công bó. Trong 


VIIL CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH 161 


quá trình thông qua thủ tục pháp lý, các thành viên của cộng đồng 
chỉ cần bảy tỏ sự đồng ý băng cách giữ im lặng. Tất cả thành viên 
hiện diện được mời gỌI lên tiếng phản đối bất cứ vẫn đề nào trong 
tiễn trình này, và nếu không có ai phản đối, việc giải quyết được 
tuyên bố là đã thông qua. @) 


Đề duy trì sự hòa hợp trong cộng đồng xuất gia, Đức Phật đã 
đặt ra một bộ nguyên tắc hướng dẫn được biết như là sáu nguyên 
tắc hòa hợp (dhammasaramiya) (pháp Lục hòa), được đưa vào đây 
trong Kinh Văn VII, 3, (3). Những nguyên tắc này được ca ngợi là 
“đem lại tình thương yêu, kính trọng, thuận thảo, hòa hợp, không 
tranh chấp và đoàn kết.” Từ nguồn gốc, các nguyên tắc này dự 
định áp dụng cho Giáo đoản, nhưng với một vải điều chỉnh thích 
hợp, chúng có thể được áp dụng cho các cộng đồng có chủ đích 
khác. Sự nhắn mạnh đến lòng tử tế đối với nhau, cách hành xử 
thiện lành, và việc chia sẻ cho nhau những gì thu nhận được làm 
cho những nguyên tắc này trở thành phương cách đối trị với chủ 
nghĩa cá nhân và lòng ích kỷ có thể chia rẽ và xé rách cộng đồng 
ra từng mảnh. Diễn dịch theo nghĩa rộng, ở điểm bài kinh nói về 
việc chia sẻ những gì nhận được trong bình bát khất thực, ta có thê 
hiểu ngụ ý là việc chia sẻ các tài nguyên và tái phân phối lợi tức 
để loại bỏ sự cách biệt giàu nghèo trắng trợn giữa người và người. 
Ở điểm bài kinh nói về việc hòa hợp các quan điểm, thì trong một 
xã hội đa nguyên, điều này có thể hiểu là tôn trọng lẫn nhau và 
bao dung đối với những người có các quan điểm khác biệt. Mười 
nguyên tắc bổ sung về sự hòa hợp, được mô tả tương tự như thế 
nhưng với trọng tâm hướng đến giới xuất gia nhiều hơn, được đưa 
ra trong Kinh Văn VỊH, 3 (4). 

Là điều thông thường trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, Đức 
Phật thỉnh thoảng cũng được các lãnh đạo đoàn thê dân sự tìm đến 
để xin lời dạy của Ngài về việc cổ động cho sự đoàn kết gắn bó 
bên trong các cộng đồng của họ. Để trả lời, Ngài đã đưa ra bảy 
nguyên tắc được thiết lập để nuôi dưỡng sự hòa hợp trong xã hội. 
Vị trí chính xác của các điểm này được tìm thấy trong Kinh Văn 
VHI, 3, (Š), trong đó, Ngài dạy “bảy điều kiện để không bị suy tàn” 
cho người dân VaJJ1, một liên đoàn các bộ tộc hùng mạnh tập trung 
quanh thành Vesäli (Tỳ-xá-ly). Bảy điều kiện này nhằm mục đích 
bảo đảm cho người dân Vajjï có thê đứng vững được trước những 


162 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


thách thức của các vương quốc lân cận, đặc biệt là nước Magadha 
(Ma-kiệt-đà), vị vua của nước này đang tìm cách sáp nhập lãnh 
thổ của dân Vajjï vào vương quốc của mình. Nhân dịp Đức Phật 
dùng những đường lồi hướng dẫn vốn dự định dành cho xã hội dân 
sự, và rôi với một vải thay đổi thích hợp, Ngài chỉ định đường lối 
này cho Giáo đoàn. Điều này được thực hiện với bảy nguyên tắc 
đề không bị suy tàn trong Kinh Văn VI, 3, (6), một phiên bản 
thích hợp với hoàn cảnh của các Tỷ-kheo. 


Bài kinh tiếp theo, Kinh Văn VI, 3, (7) bàn về một phương 
diện đặc thù của đời sông cộng đồng, đó là chăm sóc người bệnh. 
Ở đây, Đức Phật kế ra năm đức tánh đáng quý của người chăm 
sóc và năm đức tánh đáng quý của người bệnh. Mặc dù có vẻ như 
Ngài muốn nói đến việc chăm sóc người bệnh trong tu viện, nơi 
thường không có người chăm sóc chuyên môn, những đức tính 
như vậy cũng có thể áp dụng như những điều hướng dẫn đề chăm 
sóc một người bệnh trong đời sống gia đình. 

Như mọi người đã biết, xã hội Ấn Độ thời Đức Phật được 
chia thành bồn giai cấp hay giai tầng xã hội, được xác định trên 
cơ sở nguồn gốc gia đình người ây sinh ra. GIaI cấp Sát-đề- ly 
(khafiiya) là giai cầp quý tộc hay giai cấp cầm quyên; giai câp 
Bà-la-môn (rzãhmana) là giai cấp Tăng lữ; giai cấp Phệ-xá (essa) 
là giai cấp lái buôn và nông gia; và giai cấp Thủ-đà-la (sua) là 
giai cấp lao động và công nhân. Ngoài hệ thống bốn giai cấp trên 
còn có những người không có giai cấp, được biết như là người 
Chiên-đả-la (những kẻ bần cùng), là những người làm các nghề 
thấp hèn nhất, như người hốt rác, người chùi dọn nhà vệ sinh, và 
những người dọn dẹp các bãi thiêu xác chết. Trong chương này, 
tôi trình bảy thái độ của Đức Phật đối với các giai câp bên trong 
Giáo đoàn; trong chương cuối tôi sẽ bàn đến quan điểm của Đức 
Phật về vị trí của giai cấp trong xã hội đời thường. Bên trong Giáo 
đoàn, Đức Phật xem vị trí giai cấp là không, quan trọng. Trong 
Kinh Văn VI, 4, (1), Ngài nói răng, cũng giông như nước trong 
các dòng sông lớn của Ấn Độ, khi chảy ra biển, đều bỏ tên riêng 
của dòng sông ấy và chỉ được biết như là “nước biển”, cũng vậy, 
những người thuộc về tất cả bốn giai cấp khi gia nhập Giáo đoàn 
đều bỏ vị trí giai cấp của mình và chỉ được biết như là đệ tử của 
bậc hiền trí Thích-ca. Trong Kinh Văn VII,4, (2), Ngài tuyên bố 


VII CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH 163 


rằng những người đến từ bất cứ giai cập nào khi bước vào đời 
sông không gia đình đều có thể phát triển tâm từ cao thượng, và 
tiến xa hơn để có thể chứng đắc mục tiêu cuối cùng là đoạn tận 
mọi phiền não câu uẽ. Kinh Văn VII, 4, (3) trong đó, Đức Phật trả 
lời vua Pasenadi (Ba-tư-nặc), rằng bắt cứ ai đoạn trừ năm triển cái 
(năm chướng ngại) và đạt được năm chi phần của một bậc A-la- 
hán (Giới, Định, Tuệ, Giải thoát và Giải thoát tri kiến) thì vị ấy là 
ruộng phước tối thượng, bất kê vị ấy thuộc giai cấp nào. 

Kinh Văn VII, 5 cung cấp một hình ảnh tỏa sáng về một 
nhóm nhỏ Tỷ-kheo sống chung với nhau hoàn toàn hòa hợp như 
nước với sữa. Các vị ấy nói rằng, bí quyết thành công của họ là 
mỗi người tự mình dẹp qua một bên những gì mình muôn và quan 
tâm đến những gì người khác muốn. Băng cách ấy, mặc dù thân 
của họ khác nhau nhưng tâm của họ đồng nhất. 


Trong một xã hội Phật giáo, sự hòa hợp là rất cần thiết không 
những trong giới cư sĩ và Giáo đoàn khi họ điều hành những công 
việc nội bộ của họ, mà còn giữa hai cộng đồng trong lúc hai bên 
tương tác với nhau. Vì vậy, phân cuối của chương này được dành 
cho sự hợp tác giữa giới xuất gia và cộng đồng cư sĩ. Kinh Văn 
VI, 6, (1) xác định rõ ràng rằng Giáo pháp sẽ hưng thịnh khi hai 
nhánh của cộng đồng Phật giáo nhận thức được bốn phận của họ 
đối với nhau và hỗ trợ cho nhau trong tỉnh thần chia sẻ lòng trân 
trọng đối với nhau. Ba bài kinh sau đây, Kinh Văn VI, 6, (2) - 
(4) minh họa điểm nảy từ hai quan điểm, chỉ rõ phương cách đúng 
đăn cho cư sĩ đôi xử với các tu sĩ, và các tu sĩ đối xử với cư sĩ. Cần 
phải ghi nhớ rằng các tiêu chuẩn hành xử đặt ra ở đây mặc nhiên 
được chấp nhận trong nên văn hóa Ân Độ cổ đại thời Đức Phật tại 
thế - một thời đại mà giới cư sĩ hiếm khi được tiếp cận với giáo 
lý cao siêu và thường chỉ quan tâm đến việc thực hành công đức 
để đưa đến tái sinh vào cõi Thiên. Trong thế giới ngảy nay, khi 
giới cư sĩ có thể học tập Giáo pháp thâm diệu vả tham dự nhiều 
giai đoạn tu tập tích cực chuyên sâu, những thay đổi trong các 
mối quan hệ đặc thù ây sẽ tự nhiên xảy ra. Tuy nhiên, nếu sự hòa 
hợp là điều ưu tiên được đề cao giữa hai cộng đồng, thì tinh thần 
tôn kính và cách hành xử thiện lành vẫn phải được duy trì liên tục 
trong các mối quan hệ ấy. 


164 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


VI. CỘNG ĐÒNG THÀNH LẬP 
CÓ CHỦ ĐÍCH 


1. CÁC LOẠI HỘI CHÚNG 
(L Hội chúng nông nỗi và hội chúng sâu sắc 


“Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng. Thê nào là hai? Hội 
chúng nông nôi và hội chúng sâu sắc. 


“Và thế nào là hội chúng nông nổi? Hội chúng trong đó các 
Tỷ-kheo bất an, vênh váo, kiêu căng, lắm lời, nói năng lộn xộn, 
thất niệm, thiếu tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn 
buông lung. Đây gọi là hội chúng nông nỗi. 


“Và thế nào là hội chúng sâu sắc? Hội chúng trong đó các 
Tỷ-kheo không bất an, không vênh váo, không kiêu căng, không 
lắm lời, không nói năng lộn xộn, đã thiết lập chánh niệm, tỉnh 
giác, định tĩnh, nhất tâm, các căn được hộ trì. Đây gọi là hội chúng 
sâu sắc. 


“Đây là hai loại hội chúng. Trong hai hội chúng này, hội 
chúng sâu sắc là tôi thượng.” 


(Tăng Chỉ BK I, Ch. II, (V):1-10, tr. 133-134) 


(2) Hội chúng chỉa rẽ và hội chúng hòa hợp 

“Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng. Thế nào là hai? Hội 
chúng chia rẽ vả hội chúng hòa hợp. 

“Và thế nào là hội chúng chia rẽ? Hội chúng trong đó các 
Tỷ-kheo sống hay cãi cọ, gây gỗ và rơi vào tranh chấp, đả thương 


nhau bằng những lời nói sắc bén như dao. Đây gọi là hội chúng 
chia rẽ. 


“Và thế nào là hội chúng hòa hợp? Hội chúng trong đó các 


VII CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH 165 


Tỷ-kheo sống thuận thảo, hòa hợp, không tranh chấp, chan hòa 
với nhau như nước với sữa, nhìn nhau băng đôi mặt thân ái. Đây 
gọi là hội chúng hòa hợp. 


“Đây là hai loại hội chúng. Trong hai hội chúng này, hội 
chúng hòa hợp là tôi thượng.” 


(Tăng Chỉ BK I, Ch. II, (W):1-10, tr. 134) 


(3) Hội chúng thấp kém và hội chúng cao thượng 


“Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng. Thế nào là hai? Hội 
chúng thâp kém và hội chúng cao thượng. 


“Và thế nào là hội chúng thấp kém? Ở đây, trong hội chúng 
này, các Tỷ-kheo trưởng lão sống xa hoa, lười biếng, dẫn đầu về 
thối đọa, vất bỏ nhiệm vụ xả ly; các vị này không cô găng tinh tấn 
đề đạt được những gì chưa đạt, thành tựu những gì chưa thành tựu, 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Những lớp Tăng sĩ thế hệ 
sau noi theo gương của các vị trưởng lão ây. Họ cũng sông xa hoa, 
lười biếng, dẫn đầu về thối đọa, vất bỏ nhiệm vụ xả ly; các vị này 
không cô găng tỉnh tấn để đạt được những gì chưa đạt, thành tựu 
những gì chưa thành tựu, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 
Đây gọi là hội chúng thấp kém. 


“Và thế nào là hội chúng cao thượng? Ở đây, trong hội chúng 
này, các Tý-kheo trưởng lão không sống xa hoa, không lười biếng, 
loại bỏ thối đọa, dẫn đầu nhiệm vụ xả ly; các vị này cô gắng tỉnh 
tần để đạt được những gì chưa đạt, thành tựu những gì chưa thành 
tựu, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Những lớp Tăng sĩ thế 
hệ sau noi theo gương của các vị trưởng lão ấy. Họ cũng không 
sống xa hoa, không lười biếng, loại bỏ thối đọa, dẫn đầu nhiệm 
vụ xả ly; các vị này cô găng tinh tân để đạt được những gì chưa 
đạt, thành tựu những gì chưa thành tựu, chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ. Đây gọi là hội chúng cao thượng. 


“Đây là hai loại hội chúng. Trong hai hội chúng này, hội 
chúng cao thượng là tôi thăng.” 


(Tăng Chỉ BK I, Ch. II, (W):1-10, tr. 134-136) 


166 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 
(4) Hội chúng phàm phu và hội chúng bậc Thánh 


“Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng. Thế nào là hai? Hội 
chúng phảm phu và hội chúng bậc Thánh. 


“Và thế nào là hội chúng phàm phu? Hội chúng trong đó các 
Tỷ-kheo không hiểu đúng như thật: “Đây là khổ; đây là nguồn gốc 
của khổ; đây là sự diệt khổ; đây là con đường đưa đến diệt khổ”. 
Đây gọi là hội chúng phảm phu. 


“Và thế nào là hội chúng bậc Thánh? Hội chúng trong đó các 
Tỷ-kheo hiểu đúng như thật: “Đây là khổ; đây là nguồn gốc của 
khổ; đây là sự diệt khổ; đây là con đường đưa đến diệt khổ”. Đây 
gọi là hội chúng bậc Thánh. 


“Đây là hai loại hội chúng. Trong hai hội chúng này, hội 
chúng bậc Thánh là tôi thượng.” 


(Tăng Chỉ BK l_Ch. lL (W):T-10, tr. 136) 


(5) Hội chúng không nghiêm mình và hội chúng nghiêm 
mình 


“Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng. Thế nào là hai? Hội 
chúng không nghiêm minh và hội chúng nghiêm minh. 


“Và thế nào là hội chúng không nghiêm minh? Trong hội 
chúng nảy, những quy chế trái với Giáo pháp được thi hành và 
những quy chế đúng với Giáo pháp không được thi hành; những 
quy chế trái với Giới luật được thi hành và những quy chế đúng 
với Giới luật không được thi hành. Những quy chế trái với Giáo 
pháp được phát huy và những quy chế đúng với Giáo pháp không 
được phát huy; những quy chế trái với Giới luật được phát huy và 
những quy chế đúng với Giới luật không được phát huy. Đây gọi 
là hội chúng không nghiêm minh. Bởi vì hội chúng này là không 
nghiêm minh nên trong hội chúng này, những quy chế trái với 
Giáo pháp được thi hành ... và những quy chế đúng với Giới luật 
không được phát huy. 

“Và thế nào là hội chúng nghiêm minh? Ở đây, trong hội 
chúng nảy, những quy chế đúng với Giáo pháp được thi hành và 
những quy chế trái với Giáo pháp không được thi hành; những 


VII CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH 167 


quy chế đúng với Giới luật được thi hành và những quy chế trái 
với Giới luật không được thi hành. Những quy chế đúng với Giáo 
pháp được phát huy và những quy chế trái với Giáo pháp không 
được phát huy; những quy chế đúng với Giới luật được phát huy 
và những quy chế trái với Giới luật không được phát huy. Đây gọi 
là hội chúng nghiêm minh. Bởi vì hội chúng này là nghiêm minh 
nên trong hội chúng nảy, những quy chế đúng với Giáo pháp được 
thi hành... và những quy chế trái với Giới luật không được phát 
huy. 


“Đây là hai loại hội chúng. Trong hai hội chúng này, hội 
chúng nghiêm minh là tôi thượng.” 


(Tăng Chỉ BK I, Ch. II, (V):1-10, tr. 141-147) 


2. THÀNH LẬP CỘNG ĐÔNG 
(L) Chúng sinh đến với nhau và kết hợp như thế nào 


“Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc vào “giới” mà chúng sinh tìm 
đến và kết hợp với nhau: những kẻ có cá tính thấp kém tìm đến và 
kết hợp với những người có cá tính thấp kém. Trong quá khứ họ 
đã làm như vậy, trong tương lai họ sẽ làm như vậy, vả trong hiện 
tại họ cũng làm như vậy. Cũng giống như phân thì tìm đến và kết 
hợp với phân, nước tiểu kết hợp với nước tiểu, nước bọt kết hợp 
với nước bọt, mủ kết hợp với mủ, máu kết hợp với máu. Tùy thuộc 
vào giới mà chúng sinh tìm đến và kết hợp với nhau: những kẻ có 
cá tính thấp kém tìm đến và kết hợp với những người có cá tính 
thấp kém. Trong quá khứ họ đã làm như vậy, trong tương lai họ sẽ 
làm như vậy, và trong hiện tại họ cũng làm như vậy. 


“Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc vào “giới” mà chúng sinh tìm 
đến và kết hợp với nhau: những kẻ có cá tính thiện lành tìm đến 
và kết hợp với những người có cá tính thiện lành. Trong quá khứ 
họ đã làm như vậy, trong tương lai họ sẽ làm như vậy, và trong 
hiện tại họ cũng làm như vậy. Cũng giống như sữa tìm đến kết 
hợp với sữa, dầu kết hợp với dầu, mỡ kết hợp với mỡ, mật ong kết 
hợp với mật ong và mật mía kết hợp với mật mía. Cũng vậy, này 
các Tý-kheo, tùy thuộc vào giới mà chúng sinh tìm đến và kết hợp 
với nhau: những kẻ có cá tính thiện lành tìm đến và kết hợp với 


168 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


những người có cá tính thiện lành. Trong quá khứ họ đã làm như 
vậy, trong tương lai họ sẽ làm như vậy, và trong hiện tại họ cũng 
làm như vậy.” 


(Tương Ung BK II, Ch. 14(1), tr. 273-276) 


(2) Những người giống nhau thường tìm đến với nhau / 
Ngưu tâm ngưu, mã tâm mã 


“Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc vào “giới” mà chúng sinh tìm 
đến và kết hợp với nhau. Kẻ thiếu lòng tin tìm đến kết hợp với kẻ 
thiếu lòng tin; kẻ không biết hồ thẹn kết hợp với kẻ không biết hồ 
thẹn; kẻ không sợ làm điều ác kết hợp với kẻ không sợ làm điều 
ác; kẻ vô văn kết hợp với kẻ vô văn; kẻ lười biếng kết hợp với kẻ 
lười biếng: kẻ thất niệm kết hợp với kẻ thất niệm; kẻ ngu kết hợp 
với kẻ ngu. Trong quá khứ họ đã làm như vậy, trong tương lai họ 
sẽ làm như vậy, và trong hiện tại họ cũng làm như vậy.” 


“Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc vào “giới” mà chúng sinh tìm 
đến và kết hợp với nhau. Kẻ có lòng tin tìm đến kết hợp với kẻ 
có lòng tin; kẻ biết hồ thẹn kết hợp với kẻ biết hồ thẹn; kẻ sợ làm 
điều ác kết hợp với kẻ sợ làm điều ác; kẻ đa văn kết hợp với kẻ đa 
văn; kẻ tinh cần kết hợp với kẻ tĩnh cần; kẻ luôn giữ chánh niệm 
kết hợp với kẻ luôn giữ chánh niệm; người có trí tuệ kết hợp với 
người có trí tuệ. Trong quá khứ họ đã làm như vậy, trong tương lai 
họ sẽ làm như vậy, và trong hiện tại họ cũng làm như vậy.” 


“Những kẻ sát sanh tìm đến và kết hợp với kẻ sát sanh; kẻ 
trộm cắp. .. kẻ tà đâm... kẻ nói láo... kẻ tham đắm rượu men, rượu 
nấu và chất gây nghiện tìm đến và kết hợp với kẻ tham đắm rượu 
men, rượu nấu và chất gây nghiện.” 


“Những kẻ từ bỏ sát sanh tìm đến và kết hợp với những kẻ từ 
bỏ sát sanh; kẻ từ bỏ trộm cắp... kẻ từ bỏ tà dâm... kẻ từ bỏ nói 
láo... kẻ từ bỏ uống rượu men, rượu nấu và các chất gây nghiện 
li đến và kết hợp với kẻ từ bỏ rượu men, rượu nấu và các chất 
gây nghiện.” 

“Những kẻ có tả kiến tìm đến và kết hợp với những kẻ có tả 
kiến; Và: kẻ tả tư duy... tà ngữ.. . tà nghiệp... tà mạng... tà tinh 
tấn... tà niệm... tà định tìm đến và kết hợp với kẻ có tả định.” 


VII CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH 169 


“Những kẻ có chánh kiến tìm đến và kết hợp với những 
kẻ có chánh kiến; những kẻ chánh tư duy... chánh ngữ... chánh 
nghiệp... chánh mạng... chánh tinh tân... chánh niệm... chánh 
định tìm đến và kết hợp với kẻ có chánh định.” 


(Tương Ung BK II, Ch. 14 (IH-HH]), tr. 273-294) 


(3) Tứ nhiếp pháp (Bốn phương cách thu phục nhân tâm) 


“Này các Tý-kheo, có bốn phương cách thu phục nhân tâm 

(Tứ nhiếp pháp). Thế nào là bốn? Bồ thí, ái ngữ, lợi hành và đồng 
sự . Đây là bốn phương cách thu phục nhân tâm. 

Bồ thí và ái ngữ, 

Lợi hành và đồng SỰ, 

Vào những hoàn cảnh khác nhau trong đời, 

Áp dụng tương xứng tùy trường hợp: 

Bốn nhiếp pháp này, 

Quan trọng như trục bánh xe quay. 

Nếu không có nhiếp pháp này, 

Thì cả mẹ và cha, 

Không nhận được sự tôn trọng, 

Và cung kính của con cái. 

Nhưng các nhiếp pháp có hiện hữu, 

Nên các bậc trí tôn trọng hành trì; 

Vì thế họ đạt được sự vĩ đại, 

Và được ca ngợi rất nhiều.” 


(Tăng Chỉ BK I, Ch. 1W/ (IV):32; tr. 610-611) 


3. DUY TRÌ CỘNG ĐỎNG BÈN VỮNG 

(L) Tiêu chuẩn thẩm quyền 

Người Bà-la-môn Vassakära, vị đại thần của nước Magadha 
(Ma-kiệt-đà) hỏi Tôn giả Ananda: 

- Thưa Tôn giả Ananda, có một vị Tỷ-kheo nào được Đức 
Phật chỉ định như thê này: “VỊ này sẽ là người các ông nương tựa 
sau khi Ta nhập diệt, và giờ đây các ông sẽ trông cậy vào vị này?” 
4) 


170 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


— Không có một vị Tỷ-kheo nào được Thế Tôn chỉ định như 
thế này: “Vị nảy sẽ là người các ông nương tựa sau khi Ta nhập 
diệt, và giờ đây các ông sẽ trông cậy vào vị nảy. 

— Nhưng thưa Tôn giả Änanda, có một vị Tỷ-kheo nào được 
Tăng đoàn lựa chọn và được một SỐ trưởng lão Tyỷ-kheo chỉ định 
như thế này: “Vị này sẽ là người các ông nương tựa sau khi Thế 
Tôn nhập diệt, và giờ đây các ông sẽ trông cậy vào vị này?) 

— Không có một vị Tỷ-kheo nào được Tăng đoàn lựa chọn và 
được một số trưởng lão Tỷ-kheo chỉ định như thế này: “Vị này sẽ 
là người các ông nương tựa sau khi Thế Tôn nhập diệt, và giờ đây 
các ông sẽ trông cậy vào vị này. 


- Thưa Tôn giả Änanda, nếu không có nơi nương tựa, thì lý 
do gì khiên quý vị có thê hòa hợp? 


— Này Bà-la-môn, không phải chúng tôi không có nơi nương 
tựa. Chúng tôi có nơi nương tựa, chúng tôi có Giáo pháp là nơi 
nương tựa của chúng tôi. 

- Thưa Tôn giả Änanda, Tôn giả nói rằng quý vị có Giáo 
pháp là nơi nương tựa. Lời nói này phải được hiểu như thế nào? 

— Này Bà-la-môn, Thế Tôn đã ấn định quy trình rèn luyện 
cho các Tỷ-kheo, và thiết lập giới bôn Pãtimokkha (Ba-la-đề-mộc- 
xoa). Vào những ngày Uposatha (ngày Bó-tát) (5), tắt cả chúng tôi 
đang sống lệ thuộc vào cùng một thôn làng sẽ cùng nhau họp mặt 
tại một chỗ, và khi họp mặt chúng tôi yêu cầu một vị đọc tụng lại 
giới bổn Pãtimokkha. Trong lúc giới bổn Pãtimokkha được đọc 
tụng, nếu có một Tyỷ-kheo nhớ lại là đã phạm tội hay phạm giới, 
chúng tôi sẽ giải quyết sự việc với vị ấy theo đúng Giáo pháp như 
chúng tôi đã được chỉ dạy. Không phải các Tôn giả giải quyết sự 
việc, mà chính Giáo pháp đã giải quyết sự việc của chúng tôi. 

(Trung BK II, Kinh số 108, tr. 122-124) 


(2) Lý do để thiết lập các học pháp 


Tôn giả Upäli (Ưu-ba-li) đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, rồi 
ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn: 


VIIL CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH 171 


- Bạch Thế Tôn, dựa trên những nên tảng nào mà Như Lai 
đã thiệt lập các học pháp cho đệ tử của Ngài và đọc tụng giới bôn 
Patimokkha? 


— Này Upäli, Như Lai dựa trên mười nên tảng đề thiết lập các 
học pháp cho các đệ tử và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Thế nào 
là mười? (1) Để Tăng chúng được an vui; (2) để Tăng chúng được 
thoải mái; (3) để kiểm soát những người cứng đầu, khó dạy: (4) để 
cho các Tỷ-kheo tốt có thể sống an ồn; (5) để chế ngự sự xâm nhập 
của các cầu uế trong hiện tại; (6) để loại trừ sự xâm nhập của các 
cầu uế trong đời sống tương lai; (7) để đem lại lòng tin cho những 
kẻ chưa có đức tin; (8) để tăng trưởng lòng tin cho những người 
đã có đức tin; (9) để diệu Pháp được tiếp tục tồn tại; và (10) để cổ 
xúy cho Giới luật. Như Lai đã dựa trên mười nền tảng này để thiết 
lập các học pháp cho các đệ tử và đọc tụng giới bốn Pãtimokkha. 


(Tăng Chỉ BK TỪ, Ch. X (TH):31, tr. 333-334) 


(3) Sáu nguyên tắc hòa hợp 


— Này các Tỷ-kheo, có sáu nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình 
thương yêu và tôn trọng, đưa đên găn bó, không tranh châp, hòa 
thuận và đoàn kêt. Thê nào là sáu? 


(1) - Ở đây, vị Tỷ-kheo giữ gìn những hành động từ ái về 
thân đối với các vị đồng tu, ở nơi công cộng cũng như chốn riêng 
tư. Đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn 
trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. 


(2) - Lại nữa, vị Tỷ-kheo giữ gìn những hành động từ ái về 
lời nói đối với các vị đồng tu, ở nơi công cộng cũng như chốn 
riêng tư. Đây cũng là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương 
yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và 
đoàn kết. 


(3) — Lại nữa, vị Tỷ-kheo giữ gìn những hành động từ ái về 
ý đối với các vị đồng tu, ở nơi công cộng cũng như chốn riêng tư. 
Đây cũng là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và 
tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn 
kêt. 


172 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


(4) —- Lại nữa, vị Tỷ-kheo không ngại ngần chia sẻ bất cứ 
những gì vị ấy thâu nhận được một cách chơn chánh, kế cả chỉ 
là những gì có được trong bình bát, và cùng san sẻ chúng với các 
huynh đệ đồng tu có giới đức. Đây cũng là một nguyên tắc hòa 
hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng... 


(5) — Lại nữa, vị Tỷ-kheo sống ở nơi công cộng cũng như ở 
chốn riêng tư, cùng với các vị đồng tu thành tựu những giới đức 
không bị bể vụn, không bị sai sót, không bị tì vết, không bị hỗn 
tạp, giải thoát, được người trí khen ngợi, không chấp thủ, đưa 
đến thiền định. Đây cũng là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình 
thương yêu và tôn trọng... 


(6) — Lại nữa, vị Tý-kheo sống ở nơi công cộng cũng như 
ở chốn riêng tư, cùng với các vị đồng tu thành tựu tri kiến cao 
thượng và giải thoát, dẫn dắt người tu tập theo đúng con đường ấy 
đến chỗ đoạn tận hoàn toàn mọi khô đau. Đây cũng là một nguyên 
tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu vả tôn trọng... 


— Này các Tý-kheo, đây là sáu nguyên tắc hòa hợp tạo nên 
tình thương yêu và tôn trọng, đưa đên găn bó, không tranh châp, 
hòa thuận và đoàn kết. 


(Tăng Chi BK III, Ch. VI (H): 12, tr. 22-23) 


(4) Mười nguyên tắc hòa hợp 


Một thời, có một số Tỷ-kheo tụ họp trong hội trường, và khi 
các vị ấy đang ngồi với nhau thì bắt đầu tranh cãi và gây gô rồi đi 
đến tranh chấp nhau, đả thương nhau bằng những lời nói sắc bén 
như vũ khí. Vào buổi chiêu, Thế Tôn sau khi xuất thiền, đi vào hội 
trường, ngồi xuống một chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Rồi Thế Tôn 
nói với các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, vừa qua các thầy đang tham gia thảo 
luận việc gì trong lúc đang ngồi ở đây? Câu chuyện gì đã bị gián 
đoạn? 

— Bạch Thế Tôn, sau khi đi khất thực về, sau buổi ăn, chúng 


con tụ tập trong giảng đường và khi chúng con đang ngồi với nhau 
thì bắt đầu tranh cãi và gây gồ rồi đi đến tranh chấp nhau, đả thương 


VII. CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH 173 
nhau bằng những lời nói sắc bén như vũ khí. 

— Này các Tỷ-kheo, thật là không thích hợp đối với các thây, 
là các thanh niên bộ tộc vì lòng tin đã xuât gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, lại tranh cãi, gây gô và đi đên tranh châp nhau, đả 
thương nhau băng những lời nói sắc bén như vũ khi. 


— Này các Tý-kheo, có mười nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình 
thương yêu và tôn trọng đưa đên găn bó, không tranh châp, hòa 
thuận và đoàn kêt. Thê nào là mười? 


(ĐỞ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có giới đức, sống được 
chế ngự băng giới bồn Pãtimokkha, có đầy đủ chánh hạnh và oai 
nghi, thấy được sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, đã chấp 
nhận và thực hành các học pháp. Bởi vì, vị Tỷ-kheo có giới đức... 
đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, 
đưa đến găn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. 


(2) Lại nữa, vị Tỷ-kheo học tập nhiều, ghi nhớ những gì mình 
đã học tập, và tích lũy những gì đã học tập. Những giáo pháp â ây tốt 
đẹp ở đoạn đầu, tốt đẹp ở đoạn giữa và tốt đẹp ở đoạn cuôi, với ý 
nghĩa và lời văn chơn chánh, ca ngợi đời sống phạm hạnh hoàn toản 
thanh tịnh và viên mãn - các giáo pháp này vị ấy đã học tập nhiêu, 
ghi nhớ trong tâm, đọc tụng băng lời, quán sát thâm tra bằng ý, khéo 
thấm nhuân với chánh kiến. Bởi vì, vị Tỷ-kheo học hỏi nhiều... đây 
là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa 
đến đoàn kết. 


(3) Lại nữa, vị Tỷ-kheo có nhiều bạn bè tốt, bạn đồng hành 
tốt, bạn đồng tu tốt. Bởi vì, vị Tý-kheo có nhiều bạn bè tốt... đây là 
một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa 
đến đoàn kết. 


(4) Lại nữa, vị Tỷ-kheo dễ sửa sai và sở hữu những đức tánh 
khiến cho vị ấy dễ sửa sai; vị ấy nhân nhục và chấp nhận những lời 
chỉ dạy với thái độ tôn kính. Bởi vì, vị Tỷ-kheo dễ sửa sai... đây là 
một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa 
đến đoàn kết. 

(Š) Lại nữa, vị Tỷ-kheo khéo léo và tĩnh cần trong khi làm 
những công việc đa dạng cần phải làm cho các bạn đồng tu; vị ấy có 
sự tìm tòi, hiểu biết thích hợp cho các việc Ấy, và có khả năng thực 


174 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


hiện và sắp xếp mọi việc một cách đúng đắn. Bởi vì, vị Tỷ-kheo 
khéo léo và tính cân... đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình 
thương yêu và tôn trọng, đưa đên đoàn kết. 


(6) Lại nữa, vị Tỷ-kheo yêu thích Giáo pháp và vui vẻ đưa ra 
những lời khăng định đây niềm hoan hý cao thượng về Giáo pháp 
và Giới luật. Bởi vì, vị Tyỷ-kheo yêu thích Giáo pháp... đây là một 
nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến 
đoàn kết. 


(7) Lại nữa, vị Tỷ-kheo đã khởi tâm tinh tấn từ bỏ các pháp 
bắt thiện và thành tựu các thiện pháp; vị ấy đũng mãnh, vững vàng 
trong mọi nỗ lực, không bỏ bê nhiệm vụ tu tập các thiện pháp. Bởi 
vì, vị Tỷ-kheo đã khởi tâm tinh tấn... đây là một nguyên tắc hòa 
hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến đoàn kết. 


(8) Lại nữa, vị Tyỷ-kheo hải lòng với bất cứ loại y áo, đồ ăn 
khất thực, chỗ cư ngụ, thuốc men và các phẩm vật trị bệnh. Bởi vì, 
vị Tý-kheo hài lòng với bất cứ loại y áo... đây là một nguyên tắc 
hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến đoàn kết. 


(9) Lại nữa, vị Tỷ-kheo luôn giữ chánh niệm, thành tựu chánh 
niệm và tỉnh giác tối thượng, là người ghi nhớ và hồi tưởng lại 
những gì đã làm và đã nói từ lâu. Bởi vì, vị Tỷ-kheo luôn giữ chánh 
niệm... đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và 
tôn trọng, đưa đến đoàn kết. 


(10) Lại nữa, vị Tỷ-kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ để thấy 
được sự sanh diệt của các pháp, đó là trí tuệ cao thượng và thể nhập 
thâm sâu, đưa đến đoạn tận hoàn toàn mọi khô đau. Bởi vì vị Tỷ- 
kheo có trí tuệ. .. đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương 
yêu và tôn trọng, đưa đến và đoàn kết. 


— Này các Tỷ-kheo, đây là mười nguyên tắc hòa hợp tạo nên 
tình thương yêu và tôn trọng đưa đên găn bó, không tranh châp, hòa 
thuận và đoàn kết. 


(Tăng Chỉ BK I1/ Ch. X (V):50, tr: 538-362) 
(5) Bảy điều kiện để hòa hợp xã hội 


Một thời, Thế Tôn đang trú ở nước Vesäli (Tỳ-xá-ly) tại điện 
thờ Sãrandada. Bấy giờ, có một số người Licchavi đi đến Thế Tôn, 


VII. CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH 175 
đảnh lê Ngài và ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói với các người 
ây răng: 

— Này các người Licchavi, Ta sẽ giảng cho các ông vê bảy 
nguyên tắc đê không bị suy tàn. Hãy chú tâm lăng nghe. Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các người Licchavi vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— Này các người Licchavi, thế nào là bảy nguyên tắc để 
không bị suy tàn? 


(1) — Này các người Licchavi, bao lâu mà dân VaJj (Bạt-kỳ) 
thường hội họp, và tô chức các buôi hội họp thường xuyên, thì họ 
sẽ được thịnh vượng, không bị suy tản. 


(2) - Bao lâu mà dân VaJjï hội họp trong sự hòa hợp, giải tán 
trong sự hòa hợp và tiếp tục công việc của họ trong sự hòa hợp, thì 
họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn. 


(3) — Bao lâu mà dân VaJjï không làm những gì luật lệ không 
cho phép và không hủy bỏ những gì luật lệ đã cho phép, nhưng 
họ tiến hành công việc theo các truyền thống xưa cổ mà dân Vajjï 
đã được phép làm, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn. 


(4) — Bao lâu mà dân VaJjï vinh danh, kính trọng, tôn sùng 
và đảnh lễ những bậc trưởng lão Vajjï và xem những vị này xứng 
đáng được lăng nghe, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy 
tàn. 


(5) - Bao lâu mà dân Vajjï không dùng vũ lực để bắt cóc vợ 
và con gái của gia đình người khác, và ép buộc những người này 
phải sông với họ, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tản. 


(6) — Bao lâu mà dân Vajjï vinh danh, kính trọng, tôn sùng 
và đảnh lễ các nơi thờ tự truyền thống của người Vajjï, ở trong và 
ngoài thành phó, và không lãng quên các buổi cúng tế đúng pháp 
đã được thực hiện trong quá khứ, thì họ sẽ được thịnh vượng, 
không bị suy tàn. 


(7) - Bao lâu mà dân Vajjï vẫn hộ trì đúng đắn, cung cấp nơi 
cư ngụ và sự bảo vệ an toản cho các bậc A-la-hán, đê cho các bậc 


176 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


A-la-hán chưa đến sẽ có thể đến trong tương lai, và những bậc 
A-la-hán đã đên có thê thoải mái cư ngụ tại đó, thì họ sẽ được 
thịnh vượng, không bị suy tản. 


— Này các người Licchavi, bao lâu mà bảy nguyên tắc để 
không bị suy tàn này vẫn được dân Vajjï tiếp tục thực hiện, và dân 
Vajjï được xem như đã duy trì vững vàng các nguyên tắc này, thì 
họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn. 


(Tăng Chỉ BK III, Ch. 7 (IH): 19, tr 296-298) 


(6) Bảy điều kiện để hòa hợp Tăng chúng 

Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các thầy bảy nguyên tắc 
đê không bị suy tàn. Hãy chú tâm lăng nghe, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn giảng như sau: 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy nguyên tắc để không 
bị suy tàn? 


(1) — Bao lâu mà các Tỷ-kheo thường hội họp, và tổ chức 
các buổi hội họp thường xuyên, thì họ sẽ được phát triển, không 
bị suy tản. 


(2)— Bao lâu mà các Tỷ-kheo hội họp trong sự hòa hợp, giải 
tán trong sự hòa hợp, và tiêp tục công việc của Tăng đoàn trong sự 
hòa hợp, thì họ sẽ được phát triên, không bị suy tàn. 


(3) —- Bao lâu mà các Tỷ-kheo không làm những gì luật lệ 
không cho phép và không hủy bỏ những gì luật lệ đã cho phép, 
nhưng họ tiến hành công việc theo các học pháp mà họ đã được 
phép làm, thì họ sẽ được phát triển, không bị suy tàn. 

(4) —- Bao lâu mà các Ty-kheo vinh danh, kính trọng, tôn 
sùng và đảnh lễ những bậc Tỷ-kheo trưởng lão, thâm niên, cao 
tuổi hạ, là các bậc cha và người hướng dẫn của Tăng chúng, và 
xem những vị này xứng đáng được lắng nghe, thì họ sẽ được phát 
triển, không bị suy tản. 


(5) - Bao lâu mà các Tý-kheo không bị chi phối bởi tham ái 


VII CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH 177 


khởi sinh, đưa đến hình thành một đời sông khác, thì họ sẽ được 
phát triên, không bị suy tản. 


(6) —- Bao lâu mà các Tỷ-kheo vẫn chú tâm đến việc cư trú 
trong rừng, thì họ sẽ được phát triên, không bị suy tàn. 


(7) - Bao lâu mà các Tỷ-kheo mỗi người đều tự mình thiết 
lập chánh niệm, khiến cho các bạn đồng tu có giới hạnh chưa đến 
sẽ có thê đến ở trong tương lai, và những vị đồng tu có giới hạnh 
đã đến có thể sống an lạc ở đây, thì họ sẽ được phát triển, không 
bị suy tàn. 


— Này các Tỷ-kheo, bao lâu mà bảy nguyên tắc để không bị 
suy tàn này vẫn được các Tỷ-kheo tiếp tục thực hiện, và các Tỷ- 
kheo được xem như đã duy trì vững vàng các nguyên tắc này, thì 
họ sẽ được phát triển, không bị suy tản. 


(Tăng Chỉ BK III, Ch. 7 (II): 19, tr. 305-307) 


(7) Chăm sóc người bệnh 


— Này các Ty-kheo, sở hữu năm đức tánh này, một người 
chăm sóc đủ khả năng chăm sóc một người bệnh. Thê nào là năm? 


(1) Người này có khả năng pha thuốc. 

(2) Người này biết cái gì có lợi ích và cái gì có hại, do đó 
người ây giữ lại cái không có lợi và đưa ra những gì có lợi ích. 

(3) Người này chăm sóc người bệnh với tâm từ, chứ không 
phải vì các phân thưởng vật chât. 





(4) Người này không ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiêu, 
đô nôn mửa, hay nước bọt. 

(5) Thỉnh thoảng, người này có khả năng chỉ dẫn, khuyến 
khích, khơi nguôn cảm hứng và làm cho người bệnh phân khởi 
băng một bài Pháp thoại. 

— Sở hữu năm đức tánh này, một người chăm sóc đủ khả năng 
chăm sóc một người bệnh. 

— Sở hữu năm đức tánh này, một người bệnh được chăm sóc 
đê dàng. Thê nào là năm? 


178 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 

(1) Người này làm những gì có lợi ích. 

(2) Biết dùng vừa phải những gì có lợi ích. 

(3) Có dùng thuốc men. 

(4) Người này tiết lộ chính xác những triệu chứng bệnh của 
mình cho người chăm sóc tôt bụng biệt; tường trình, đúng như 
trường hợp của mình, răng tình trạng sức khỏe của mình đang tệ 
hại hơn, hay đang tiên triên tôt hơn, hay vân giữ nguyên như cũ. 

(5) Người này có thể kiên nhẫn chịu đựng những cảm thọ về 
thân đang khởi lên, đau đớn, khôc liệt, đau nhói, đau như dao đâm, 
đau kinh khủng, rât khó chịu, văt kiệt sức sông. 


— Sở hữu năm đức tánh này, một người bệnh được chăm sóc 
đê dàng. 


(Tăng Chỉ BK lI, Ch. V(XIH):123-124, tr. 541-543) 


4. GIAI CÁP KHÔNG QUAN TRỌNG 
(L) Hòa nhập như sông chảy vào biển lớn 


“Cũng giống như, khi các sông lớn - như sông Ganges (sông 
Hằng), sông Yamunä, sông Aciravatfï, sông Sarabhũ, và sông MahT 
- chảy ra biển lớn, các sông này bỏ tên cũ và địa danh của chúng, 
và chỉ được gọi là biển lớn. Cũng vậy, khi thành viên của bốn giai 
cấp - Sát-đề-ly (khattiya), Bả-la-môn (brãhmin), Phệ-xá (vessa), 
Thủ-đà (sudda) (6) - sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình trong Pháp và Luật được Như Lai tuyên thuyết, họ từ bỏ 
tên vả giai cấp trước kia và chỉ được gọi là các Sa-môn đệ tử của 
bậc hiển trí Thích-ca”. 


(Tăng Chỉ BK II, Ch. 8 (I):19, tr: 562-563) 


(2) Mọi người đều có thể chứng đắc mục tiêu tôi thượng 


“Giả sử có một cái hồ nước trong lành, mát mẻ dễ chịu, trong 
suốt với bờ hồ mượt mà đẹp đẽ. Nếu có một người bị thời tiết nóng 
làm cháy da, kiệt sức, mệt mỏi, khô cổ, khát nước, đến từ phương 
đông hoặc phương tây, hoặc phương bắc hoặc phương nam, hoặc 
bất cứ nơi nào, khi đã đến hỗ nước người ấy sẽ uống nước để giải 


VII CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH 179 


trừ cơn khát và cơn sốt nóng bức. Cũng vậy, nếu bất cứ người nào 
từ giai cấp Sát-đề-ly xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
hay từ giai cấp Bà-la-môn, hay từ giai cấp Phệ-xá, hay từ giai 
cấp Thủ-đà-la, sau khi được gặp Pháp và Luật do Như Lai tuyên 
thuyết, người ấy phát triển tâm từ, bi, hỷ, xả, và từ đó đạt được nội 
tâm an tịnh, Ta nói rằng chính nhờ nội tâm an tịnh, người ây đã 
thực hành con đường đúng đắn của bậc Sa-môn. 


“Này các Tý-kheo, nếu bất cứ người nào từ giai cấp Sát-đề-ly 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hay từ giai cấp Bà-la- 
môn, hay từ giai cấp Phệ-xá, hay từ giai cấp Thủ-đả-la, bằng cách 
tự mình chứng ngộ với thắng trí, ngay ở đây và bây giờ, thê nhập 
và an trú vào tâm giải thoát, tuệ giải thoát; nghĩa là tâm giải thoát 
mọi lậu hoặc nhờ đã đoạn trừ mọi cấu ué phiền não, thì vị này là 
một Sa-môn vì đã đoạn trừ các lậu hoặc.” 


(Trung BK I, Kinh số 40, tr: 620-622) 


(3) Tiêu chuẩn giá trị tâm linh 
[Đức Phật hỏi Vua Pasenadh (Ba-tư-nặc): | 


- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Giả sử Đại 
vương đang có chiên tranh và cuộc giao tranh sắp xảy ra. Rôi một 
thanh niên Sát-đê-ly đi đên, người này không được huân luyện, 
không có kỹ năng, chưa thực hành, không có kinh nghiệm, rụt TÈ, 
run rây, sợ hãi, sẵn sàng bỏ chạy. Đại vương có sử dụng người ấy 
không? 

— Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không. 

— Rồi một thanh niên Bà-la-môn đi đến... một thanh niên 
Phệ-xá... một thanh niên Thủ-đà-la... người này không được huân 
luyện... săn sàng bỏ chạy. Đại vương có sử dụng người ây không? 

— Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Giả sử Đại 
vương đang có chiên tranh và cuộc giao tranh sắp xảy ra. Rôi một 
thanh niên Sát-đê-ly đi đên, người này đã được huân luyện, có kỹ 
năng, đã thực hành, có kinh nghiệm, gan dạ, can đảm, táo bạo, săn 


180 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


sàng giữ vững vị trí của mình . Đại vương có sử dụng người ây 
không? 


— Bạch Thê Tôn, con sẽ sử dụng người ây. 


— Rồi một thanh niên Bả-la-môn đi đến... một thanh niên Phệ- 
xá... một thanh niên Thủ-đà-la... người này được huân luyện... 
săn sàng giữ vững vị trí của mình. Đại vương có sử dụng người 
ây không? 

— Bạch Thế Tôn, con sẽ sử dụng người ấy. 


— Cũng vậy, thưa Đại vương, khi một người đã xuất g1a từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình, dù người ây thuộc giai cấp nảo, 
nếu người ấy đã đoạn trừ năm chỉ (năm triển cái) và thành tựu năm 
chỉ (năm thiên chị), thì bố thí cho vị ấy được quả phước lớn. Năm 
chi nào đã được từ bỏ? Tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối và 
nghi. Năm chi nào người ấy đã thành tựu? Người ấy đã thành tựu 
giới uân vô học, định uầấn vô học, tuệ uân vô học, vô học giải thoát 
uân và vô học tri kiến giải thoát uân. Như vậy, bố thí cho một vị 
đã đoạn trừ năm chi và thành tựu năm chi sẽ được quả phước lớn. 


Là một vị vua đang lâm chiến, 

Sẽ sử dụng thanh niên thiện xảo cung tên, 
Người hùng mạnh kiên cường, 

Chứ không chọn người hèn yêu 

Dù nguồn gốc cao sang, 

Cần vinh danh người hành xử cao thượng, 
Dù nguồn góc thọ sanh thấp kém, 

Người hiền trí đã thành tựu 

Đức nhẫn nhục hiền hòa. 


(Tương Ung BK I, Ch. HII, (TH): TH, tr 219-222) 


5. MỘT MẪU MỰC HÒA HỢP TĂNG 


Một thời, Tôn giả Anuruddha (A-na-luật), Tôn giả Nandiya, 
và Tôn giả Kimbila đang trú tại khu vườn trong rừng cây Ta-la 
Gosinga, rồi Thế Tôn đến thăm các vị ấy. Khi các Tôn giả nghe 
Ngài đã đến, cả ba liền đi đến chào đón Thế Tôn. Một người cầm 
y bát, một người soạn chỗ ngồi, một người đặt chậu nước để rửa 


VII. CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH I8 
chân Ngài. Rồi ba Tôn giả đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một 
bên. Khi tât cả đã ngôi xuông, Thê Tôn nói với các Tôn giả: 

— Này Anuruddha, Ta hy vọng các thây sông an vuI. Ta hy 
vọng các thây sông thoải mái và không có gì lo lăng về việc khât 
thực. 


— Bạch Thê Tôn, chúng con sông an vui, chúng con sông 
thoải mái và chúng con không có gì lo lăng vê việc khât thực. 


— Này Anuruddha, Ta hy vọng các thầy sống trong hòa hợp, 
quý trọng lẫn nhau, không tranh chấp, hòa quyện với nhau như 
nước với sữa, nhìn nhau băng đôi mắt thiện cảm. 


— Bạch Thế Tôn, chúng con chắc chắn là đang sống trong hòa 
hợp, quý trọng lân nhau, không tranh châp, hòa quyện với nhau 
như nước với sữa, nhìn nhau băng đôi mắt thiện cảm. 


— Nhưng này Anuruddha, làm sao các thầy sống được như 
vậy? 


— Bạch Thế Tôn, đối với việc này, con nghĩ như sau: “ Thật lợi 
ích cho ta, quả thật là một lợi ích lớn cho ta khi được sông cùng 
với những vị đồng tu như vậy!” Do đó, con giữ gìn các hành động 
về thân với tâm từ đối với các vị ấy ở nơi công cộng cũng như ở 
chốn riêng tư; con giữ gìn các hành động về lời nói với tâm từ đối 
với các vị ây ở nơi công cộng cũng như ở chốn riêng tư; con giữ 
gìn các hành động về ý với tâm từ đối với các vị ấy ở nơi công 
cộng cũng như ở chốn riêng tư. Con suy nghĩ như sau: “Tại sao ta 
không đẹp qua một bên những gì ta muôn làm, và làm những gì 
các vị ây muốn làm?? Rồi con dẹp qua một bên những gì con muôn 
làm, và con làm những gì các vị ấy muốn làm. Thân chúng con 
tuy khác nhau nhưng tâm chúng con đồng nhất. Bạch Thế Tôn, đó 
là cách chúng con sông trong hòa hợp, quý trọng lẫn nhau, không 
tranh chấp, hòa quyện với nhau như nước với sữa, nhìn nhau bằng 
đôi mắt thiện cảm. 

— Lành thay, lành thay! Ta hy vọng các thây sống tỉnh cần, 
nhiệt tình và quyết tâm. 


— Bạch Thế Tôn, chúng con chắc chắn đang sống tỉnh cần, 
nhiệt tình và quyết tâm. 


182 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 
— Nhưng này Anuruddha, làm sao các thây sông được như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, đối với việc này, bất cứ người nảo trong 
chúng con đi khất thực trong làng vê trước, thì người. ấy sẽ soạn 
chỗ ngồi, soạn sẵn nước uống và nước rửa chân, và sắp đặt chậu 
chứa thức ăn dư. Bắt cứ ai trong chúng con đi về Sau cùng, sẽ ăn 
bất cứ thức ăn nào còn lại nêu vị ây muốn; nếu không muốn thì 
bỏ đồ ăn ấy vào chỗ không có cỏ xanh hoặc bỏ vào vũng nước 
không có côn trùng sinh sông. Vị â ấy sẽ dọn dẹp chỗ ngồi và cất 
nước uống và nước rửa chân. Vị ấy đẹp chậu chứa thức ăn dư sau 
khi đã rửa sạch và quét dọn nhà ăn. Bắt cứ ai trong chúng con nếu 
thấy các chum nước uống, nước rửa hay nước cho nhả vệ sinh còn 
ít hoặc đã hết thì sẽ lo đỗ nước đây các chum ấy. Nếu các chum 
ấy quá nặng, vị ấy sẽ gọi thêm bạn khác đến giúp, bằng cách dùng 
tay để ra dấu hiệu và rồi họ sẽ chung sức hai tay di chuyển chum 
nước ấy, nhưng không vì việc này mà chúng con phá vỡ im lặng 
và nói chuyện với nhau. Nhưng mỗi năm ngày, chúng con ngồi lại 
với nhau suốt đêm đề đàm luận Giáo pháp. Đó là cách chúng con 
sông tỉnh cân, nhiệt tình và quyết tâm. 


(Trung BK I, Kinh số 31, tr: 450-453) 


6. TĂNG SĨ và CƯ SĨ 
(U Hỗ trợ lẫn nhau 


“Này các Tỷ-kheo, các gia chủ rất hữu ích cho các thầy. 
Họ cung cấp cho các thầy các vật dụng cân thiết như y áo, đồ 
ăn khất thực, nơi cư trú và thuốc men trong lúc ốm đau. Và 
này các Tỷ-kheo, các thầy cũng rất hữu ích cho các gia chủ, vì 
các thầy giảng dạy cho họ Giáo pháp tốt đẹp ở đoạn đầu, tốt 
đẹp ở đoạn giữa và tốt đẹp ở đoạn cuối, với ý nghĩa và lời văn 
chơn chánh, và các thầy tuyên thuyết đời sống phạm hạnh đầy 
đủ trọn vẹn và hoàn toàn thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, như vậy, 
đời sống phạm hạnh này được thực hiện bằng sự hỗ trợ lẫn nhau 
nhằm mục đích vượt qua mọi cầu uế phiền não để tiễn tới chấm 
dứt hoàn toàn mọi khổ đau.” 


(Kinh Phật Thuyết Như Vậy, tr. 107) 


VIIL CỘNG ĐÔNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH 183 


(2) Một vị khách của các gia đình 


— Này các Tỷ-kheo, sở hữu năm tính cách này, một Tỷ-kheo 
là vị khách Tăng thường thăm viêng các gia đình, sẽ không được 
họ ưa thích, vui lòng, kính nê hoặc tôn trọng. Thê nào là năm? 


(1) Vị ấy tỏ ra thân mật với người chỉ mới quen biết; (2) vị 
ây phân phát những vật không phải sở hữu của mình; (3) vị ấy 
quan hệ để gây chia rẽ; (4) vị ấy nói thì thầm riêng bên tai; (5) 
vị ấy đòi hỏi quá nhiều. Sở hữu năm tính cách này, một Tỷ-kheo 
là vị khách Tăng thường thăm viếng các gia đình, sẽ không được 
họ ưa thích, vui lòng, kính nề hoặc tôn trọng. 


— Này các Tỷ-kheo, sở hữu năm tính cách này, một Tỷ-kheo 
là vị khách Tăng thường thăm viêng các gia đình, sẽ được họ ưa 
thích, vui lòng, kính nê và tôn trọng. Thê nào là năm? 


(1) Vị ấy không tỏ ra thân mật với người chỉ mới quen 
biết; (2) vị ấy không phân phát những vật không phải sở hữu của 
mình; (3) vị ấy không quan hệ để gây chia rẽ; (4) vị ấy không 
nói thì thầm riêng bên tai; (5) vị ấy không đòi hỏi quá nhiều. Sở 
hữu năm tính cách này, một Tỷ-kheo là vị khách Tăng thường 
thăm viêng các gia đình, sẽ được họ ưa thích, vui lòng, kính nề 
hoặc tôn trọng. 

(Tăng Chỉ BK II, Ch. V; (XII): II], tr. 529-530) 

(3) Bày tỏ lòng từ bì đối với cư sĩ 

— “Này các Tỷ-kheo, sở hữu năm tính cách này, một Tyỷ- 
kheo cư trú tại địa phương bày tỏ lòng từ bi đối với cư sĩ. Thế 
nào là năm? 

(1) Vị ấy khuyến khích họ hành xử đúng giới hạnh. (2) 
Giúp họ sống an ôn nhờ hiểu đúng Giáo pháp. (3) Khi họ đau 
ốm, vị ấy đến thăm và giúp họ thiết lập chánh niệm hướng đến 
các bậc A-la-hán. (4) Khi có đại chúng Tỷ-kheo đến, gồm cả 
những vị đến từ các trú xứ khác nhau, vị ấy đến các gia đình 
cư sĩ và thông báo cho họ biết: “Này các bạn, có một đại chúng 
Tỷ-kheo đã đến, bao gồm cả những vị từ các trú xứ khác. Các 
bạn hãy tạo phước đức. Đây là dịp đề các bạn tạo phước đức.” 


184 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


(Š) Chính vị ây sẽ thọ dụng bất cứ thực phẩm nào được cúng 
dường, dù thô sơ hoặc tinh tế; vị ấy không phung phí các phẩm 
vật cúng dường vì đức tin. 


Sở hữu năm tính cách này, một Tỷ-kheo cư trú tại địa 
phương bày tỏ lòng từ bị đôi với cư sĩ.” 


(Tăng Chi BK II, Ch. Lj (XX1V):235, tr. 736) 


(4) Các gia đình xứng đáng đến thăm viễng 


— “Này các Tỷ-kheo, sở hữu chín yếu tố này, một gia đình 
chưa được đên thăm viêng thì không đáng đên thăm, hoặc nêu 
đã đên rôi thì không đáng ngôi xuông với họ. Thê nào là chín? 


(1) Họ không đứng dậy một cách vui vẻ. (2) Họ không 
đảnh lễ một cách vui vẻ. (3) Họ không vui vẻ mời ngồi. (4) 
Họ giấu những gì họ có. (5) Mặc dù họ có nhiều, họ cho ít. (6) 
Thậm chí họ có đồ tốt, họ cho đồ xấu. (7) Họ cho mà không 
kính trọng, không cung kính. (§) Họ không đến ngôi gần để 
nghe Pháp. (9) Họ không thích thú nghe lời Pháp thoại (của 
khách Tăng). 


Sở hữu chín yếu tô này, một gia đình chưa được đến thăm 
viêng thì không đáng đên thăm, hoặc nêu đã đên rồi thì không 
đáng ngôi xuông với họ.” 


“Này các Tỷ-kheo, sở hữu chín yêu tô này, một gia đình 
chưa được đên thăm viêng thì xứng đáng đên thăm, hoặc nêu 
đã đên rôi thì xứng đáng ngôi xuông với họ. Thê nào là chín? 


(1) Họ đứng dậy một cách vui vẻ. (2) Họ đảnh lễ một cách 
vui vẻ. (3) Họ vui vẻ mời ngồi. (4) Họ không giấu những gì họ 
có. (5) Khi họ có nhiều, họ cho nhiều. (6) Khi họ có đồ tốt, họ 
cho đồ tốt. (7) Họ cho một cách kính trọng, với sự cung kính. 
(8) Họ đến ngồi gần để nghe Pháp. (9) Họ thích thú lắng nghe 
Pháp thoại. 


Sở hữu chín yêu tô này, một gia đình chưa được đên thăm 
viêng thì xứng đáng đên thăm, hoặc nêu đã đên rôi thì xứng đáng 
ngôi xuông với họ.” 


(Tăng Chỉ BK IW/ Ch. IX (II): 17, tr. 117-118) 


VII. TRANH CHÁP 


VIn 
TRANH CHÁP 


185 


186 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


VII. TRANH CHÁP 187 


GIỚI THIỆU 


Bởi vì các cộng đồng, dù nhỏ hay lớn, đều là tập hợp của 
những con người, nên điều không thể tránh được là những cộng 
đồng ấy dễ bị căng thắng do bản chất yêu kém của con người gây 
ra. Khuynh hướng tự cao tự đại bắm sinh, khao khát lợi ích cá 
nhân, luôn luôn tự cho mình đúng, và chấp thủ vào ý kiến cá nhân, 
có thê đưa đến chủ trương bè phái và tranh chấp, và thậm chí chia 
rẽ cộng đồng thành từng mảnh. Những tranh chấp như thế là chủ 
đề của Chương VIII, và việc giải quyết các tranh chấp là chủ đề 
của Chương IX. 


Những đoạn kinh bao gồm trong Chương VIII nói đến các 
tranh chấp giữa cả Tăng chúng lẫn cư sĩ, vốn tương tự nhau trong 
một vài phương diện, nhưng khác nhau trong những phương diện 
khác. Kinh Văn VIII, 1 đặt ra chủ đề cho chương này. Ở đây, 
chúng ta thấy Sakka Thiên chủ, vị vua của cõi Thiên, đến yết 
kiến Đức Phật và trình Ngài một câu hỏi hóc búa: “Trong lúc tất 
cả chúng sinh đều muốn sống trong an bình, tại sao họ mãi mãi 
vướng mắc vào các cuộc xung đột?” Câu trả lời của Đức Phật mở 
đầu một cuộc đối thoại nhằm truy tìm nguồn gốc của các xung đột 
cho đến mức độ càng lúc càng vi tế hơn. 


Trong Kinh Văn VIH, 2, Trưởng lão tăng Mahakaccãna 
(Đại Ca-chiên-diên) khẳng định rằng cư sĩ tranh chấp nhau bởi 
vì họ dính mắc với các dục lạc giác quan, trong lúc Sa-môn tranh 
chấp nhau bởi vì kiến chấp của họ. Kinh Văn VIII, 3-6 minh họa 
quan điểm này: hai bài đầu tiên trong nhóm này nói đến việc tranh 
chấp giữa các gia chủ, và hai bài cuối nói đến tranh chấp giữa các 
Sa-môn. Trong lúc luận đề của Trưởng lão Mahãkaccãna có thể 
có giá trị một phần, thật ra quá trình lịch sử chứng tỏ tình trạng 
này phức tạp hơn nhiều. Đã có chiến tranh giữa các quốc gia và 
các khối trong khu vực về các ý thức hệ đối lập nhau. Chúng ta 
chứng kiến cuộc Chiến tranh lạnh đã thử thách tập đoàn chủ nghĩa 


188 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


tư bản trong cuộc đối đầu với chủ nghĩa cộng sản, và những xung 
đột hiện nay giữa hệ phái SunnI và phe Hồi giáo Shiite. Mặt khác, 
cũng vì các nhu cầu vật chất thiết yêu, việc câp đất cư ngụ, sự hộ 
trì của các gia chủ, cũng như danh tiếng và vinh dự, các Sa-môn 
đã dẫn thân vào những tranh chấp cay đăng với nhau và thậm chí 
đã đi đến kiện cáo nhau vì lợi lộc vật chất. 


Vì Đức Phật đã xem Giáo đoàn - là đoàn thể Tăng và Ni - là 
cốt lõi của cộng đồng tâm linh, Ngài công nhận rằng sự trường 
tồn của Giáo pháp tùy thuộc vào khả năng của các đệ tử xuất gia 
của Ngài chế ngự được những tranh chấp do người trong hàng ngũ 
của họ kích động và tái lập sự đoàn kết. Xung đột đã từng bùng 
nổ, cuộc xung đột nồi tiếng nhất là cuộc gây gồ đã chia rẽ các Tỷ- 
kheo ở Kosambi cùng với các cư sĩ của họ thành hai phe mà sự 
chống đối nhau mạnh mẽ đến nỗi họ thậm chí bác bỏ nỗ lực của 
Đức Phật muốn can thiệp để hòa giải, như được thấy trong Kinh 
Văn VINH, 7. (1) 


Để tránh các cuộc tranh chấp bùng nỗ trong hàng ngũ Giáo 
đoàn, Đức Phật đã dành nhiều bài kinh nói về nguyên nhân của 
tranh chấp và các phương tiện đề giải quyết chúng mỗi khi tranh 
chấp đã bùng nô. Trong Kinh Văn VINH, 8, Ngài vạch rõ ““sáu gốc 
rễ của tranh chấp” @ivãdamiia); vì năm gốc rễ đầu tiên trong số 
đó xảy ra theo từng cặp tương xứng, khi chúng được tính riêng thì 
các gốc rễ của tranh chấp thực ra lên đến mười một. Ngăn cản các 
tranh chấp đòi hỏi chư Tăng loại bỏ gốc rễ của tranh chấp có thê 
mới xuất hiện nửa chừng trước khi chúng trở nên tệ hại đến mức 
độ chia rẽ toàn diện. 

Nếu các xung đột trở nên nghiêm trọng, chúng đưa đến một 
mối nguy khác là sự phân hóa, sự chia rẽ Tăng đoàn thành hai phe 
phái đối nghịch nhau khiến họ từ chối công nhận tính hợp pháp 
của các quy luật của phe kia. Đức Phật xem sự phân hóa trong 
Giáo đoàn là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất cho 
sự thành công của việc hoăng dương Chánh pháp. Vì vậy, tôi kết 
thúc chương này với Kinh Văn VIII, 9 nhằm kết nối nhiều bài 
kinh ngắn về những điều kiện dẫn đến sự phân hóa trong Giáo 
đoản vả các hậu quả tương ứng cho những người đã kích động sự 
phân hóa và những người nỗ lực đoàn kết Giáo đoàn. 


VII. TRANH CHÁP 189 


VIIL TRANH CHÁP 


1. TẠI SAO CHÚNG SINH SÓNG TRONG THÙ HẬN? 


Sakka Thiên chủ (Trời Đề Thích), là vị vua của chư Thiên, 
hỏi Thế Tôn: “Chúng sinh mong ước sông không oán ghét, không 
chống đối nhau hay hận thủ nhau; họ mong ước sông trong an 
bình. Tuy vậy, họ lại sống trong oán ghét, làm hại nhau, chống đối 
nhau và coi nhau như kẻ thù. Bạch Thế Tôn, do bị trói buộc bởi 
những kiết sử nào khiến họ sống như vậy?” 


Thế Tôn trả lời: “— Này Sakka Thiên chủ, chính là do đồ ky 
và keo kiệt đã trói buộc chúng sinh như vậy, mặc dù họ muốn sông 
không oán ghét, không chồng đối hay thù hận nhau, và muốn sông 
trong an bình; tuy nhiên, họ lại sống trong oán ghét, làm hại nhau, 
chống đối nhau và coi nhau như kẻ thù.” 


Sakka Thiên chủ vui mừng thốt lên răng: “Đúng vậy, bạch 
Thê Tôn! Đúng vậy, bạch đâng Thiện Thệ! Qua câu trả lời của Thê 
Tôn, con đã hêt nghi ngờ và giải tỏa hêt sự hoang mang.” 


Sau khi bày tỏ lòng cảm kích, Thiên chủ Sakka hỏi câu khác: 

— Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì phát sinh đồ ky và keo kiệt, 

nguồn gốc chúng từ đâu, chúng tập khởi như thế nào, làm thế nào 

chúng phát sinh? Khi cái gì có mặt thì chúng sinh khởi, khi cái gì 
không có mặt thì chúng không sinh khởi?” 

“— Này Thiên chủ, đỗ ky và keo kiệt phát sinh từ yêu ghét, 
đây là nguồn gốc, đây là cách chúng tập khởi, là cách chúng phát 
sinh. Khi yêu ghét có mặt thì chúng sinh khởi, khi yêu ghét không 
có mặt thì chúng không sinh khởi.” 


— Bạch Thế Tôn, nhưng yêu ghét do nhân duyên gì phát 
sinh...” 


= Này Thiên chủ, chúng phát sinh từ tham dục.” 
“-= Và nhân duyên gì phát sinh tham dục... ?” 


190 LỎI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


“— Chúng phát sinh từ suy nghĩ. Khi tâm suy nghĩ về một 
đối tượng thì tham dục sinh khởi, khi tâm không suy nghĩ gì thì 
tham dục không sinh khởi.” 


“- Bạch Thế Tôn, nhưng do nhân duyên gì suy nghĩ sinh 
khởi?” 

“= Này Thiên chủ, suy nghĩ sinh khởi từ những ý niệm và 
tri giác sai lâm. (2) Khi ý niệm và tri giác sai lâm có mặt thì suy 
nghĩ có mặt. Khi ý niệm và tri giác sai lâm không có mặt thì suy 
nghĩ không có mặt.” 

(Trường BK II, Kinh 21: Để Thích Sở Vấn, tr: 276-277) 


2. TRANH CHÁP GIỮA CƯ SĨ, TRANH CHÁP GIỮA 
SA-MÔN 


Một người Bà-la-môn đi đến Tôn giả Mahãkaccãna (Đại Ca- 
chiên-diên) và hỏi răng: 

— Thưa Tôn giả Kaccãna, tại sao người Sát-đề-ly tranh chấp 
với Sát-đê-ly, Bà-la-môn tranh châp với Bà-la-môn, gia chủ tranh 
châp với gia chủ? 

— Này Bà-la-môn, do bị dính mắc, say đắm các dục lạc giác 
quan, bị trói buộc với các dục lạc giác quan, nên người Sát-đê-ly 
tranh châp với Sát-đê-ly, Bà-la-môn tranh châp với Bà-la-môn, 
gia chủ tranh châp với gia chủ. 

— Thưa Tôn giả Kaccãna, tại sao Sa-môn tranh chấp với Sa- 
môn? 

— Này Bà-la-môn, do bị dính mắc, say đắm với các quan 
điêm, châp thủ các quan điêm (kiên châp), nên Sa-môn tranh châp 
với Sa-môn. 

— Thưa Tôn giả Kaccãna, vậy có aI trong đời đã vượt qua 
được sự dính mặc say đăm các dục lạc giác quan, và sự dính mặc 
châp thủ các quan điêm? 

— Có chứ ! 

— Thưa vị đó là a1? 


— Ở phương đông có thành phó tên là Sãvatth1 (Xá-vệ), tại 


VII. TRANH CHẤP 191 


đây có đức Thế Tôn, là bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác đang cư 
trú. Thê Tôn đã vượt qua được sự dính mắc say đăm các dục lạc 
giác quan, vả sự dính mặc châp thủ các quan điêm. 


Khi được nghe nói như vậy, người Bà- la-môn đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, đầu gối bên phải quỳ xuông, chắp tay 
hướng về Thế Tôn, đánh lễ và nói lên ba lần lời nói đầy hứng khởi: 
“Kính đảnh lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác! 
Kính đảnh lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác! Kính 
đảnh lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác! Quả thật, 
đức Thế Tôn đã vượt qua được sự dính mắc say đắm các dục lạc 
giác quan, và sự dính mắc chấp thủ các quan điểm.” 


(Tăng Chỉ BK I, Ch. II, (IV): 6, tr. 126-128) 


3. TRANH CHÁP DO DỤC LẠC GIÁC QUAN 


— “Lại nữa, do dục lạc giác quan là nguyên nhân, dục lạc giác 
quan là nguồn gốc, dục lạc giác quan là nền tảng, nguyên nhân chỉ 
vì dục lạc giác quan, nên vua chúa tranh chấp với vua chúa, quý 
tộc tranh chấp với quý tộc, Bà-la-môn tranh chấp với Bà-la-môn, 
gia chủ tranh chấp với gia chủ; mẹ tranh chấp với con, con tranh 
chấp với mẹ, cha tranh chấp với con, con tranh chấp với cha, anh 
em tranh chấp với anh em, anh em tranh chấp với chị em, chị em 
tranh chấp với anh em, bạn bè tranh chấp với bạn bè. Và ở đây, 
trong các cuộc tranh chấp, xung đột, tranh cãi, họ tấn công nhau 
băng tay đấm, đá, gậy, hay dao, do đó đã gây nên chết chóc hay 
đau đớn gần như chết. Như vậy, đây là sự nguy hại thuộc các dục 
lạc giác quan, là một biển khô ngay bây giờ vả ở đây, nguyên nhân 
chỉ vì dục lạc giác quan. 


— “Lại nữa, do dục lạc giác quan làm nguyên nhân, đàn ông 
dùng kiếm và lá chắn và đeo cung tên; họ dàn trận hai bên, với tên 
bay và kiếm vung lên lóe sáng nhắm vào nhau, và họ bị cung tên 
gây thương tích; rồi họ chặt đầu nhau bằng kiếm, từ đó gây nên 
chết chóc hay đau đớn gần như chết. Như vậy, đây là sự nguy hại 
thuộc các dục lạc giác quan, là một biển khổ ngay bây giờ và ở 
đây, nguyên nhân chỉ vì dục lạc giác quan. 


— “Lại nữa, do dục lạc giác quan làm nguyên nhân, đàn ông 


192 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


dùng kiếm và lá chắn và đeo cung tên; họ công phá những thành 
lũy trơn tuột, với tên bay và kiếm vung lên lóe sáng nhằm vào 
nhau, họ bị cung tên gây thương tích và bị đồ nước sôi tung tóe và 
bị chà đạp bằng đá tảng; rồi họ chặt đầu nhau bằng kiếm, từ đó gây 
nên chết chóc hay đau đớn gần như chết. Như vậy, đây là sự nguy 
hại thuộc các dục lạc giác quan, là một biển khổ ngay bây giờ và 
ở đây, nguyên nhân chỉ vì dục lạc giác quan.” 


(Trung BK I, Kinh số 13, tr. 198-199) 


4. BÁT NGUỎÒN TỪ THAM ÁI 


— “Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng về chín pháp bắt nguồn từ 
tham ái. Hãy chăm chú lăng nghe, Ta sẽ giảng.” 


— “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo vâng đáp Thế 
Tôn. Thê Tôn giảng như sau: 


— “Và thế nào là chín pháp bắt nguồn từ tham ái? (1) Do 
duyên tham ái nên có tìm cầu. (2) Do duyên tìm cầu nên có nhận 
được. (3) Do duyên nhận được nên có phán đoán. (4) Do duyên 
phán đoán nên có khao khát thèm muốn. (5) Do duyên khao khát 
thèm muốn nên có dính mắc. (6) Do duyên dính mắc nên có chiếm 
hữu. (7) Do duyên chiếm hữu nên có keo kiệt. (8) Do duyên keo 
kiệt nên có canh giữ. (9) Với canh giữ là nền tảng từ đó xuất phát 
việc dùng roi trượng và vũ khí, cãi vã, tranh đấu, tranh chấp, kết 
tội, dùng ngôn ngữ ly gián, lời nói dối trá và rất nhiều ác pháp 
khác. Đây là chín pháp có gốc rễ từ tham ái.” (3) 

(Tăng Chỉ BK II, Ch. IX (IH):23, tr. 140) 


5. NHỮNG NGƯỜI MÙ VÀ CON VOI 


Một thời, Thế Tôn đang cư ngụ tại thành Xá-vệ (Sãvatth) 
ở Rừng Kỳ-đà (Jetas Grove) thuộc vườn Cấp Cô Độc 
(Anäthapindika's Park). Lúc bấy giờ, một số các Sa-môn, Bà-la- 
môn và các du sĩ ngoại đạo cũng đang cư ngụ trong thành Xá-vệ. 
Họ có những quan điểm, đức tin và ý kiến khác nhau, và họ tuyên 
truyền những quan điểm khác nhau. Rồi họ gây gổ, tranh cãi, tranh 
chấp và làm tổn thương nhau bằng những lời nói bén nhọn như 
mũi tên, họ nói rằng: “Pháp là như thế này, Pháp không phải như 


VIII. TRANH CHÁP 193 
thế kia! Pháp không phải như thế này, Pháp là như thế kia!” 


Rồi một số Tỷ-kheo đi vào thành Xá-vệ đề khát thực. Khi trở 
về, sau khi thọ thực xong, các vị Tỷ-kheo đến bên Thế Tôn, đảnh 
lễ Ngài, ngồi xuống một bên, và bạch Thế Tôn về những gì họ đã 
thấy. Thế Tôn dạy rằng: 


— Này các Ty-kheo, những du sĩ ngoại đạo là những người 
mù, không có mắt. Họ không biết những gì lợi ích và những gì gây 
tồn hại. Họ không biết Pháp là gì và những gì không phải là Pháp, 
vì thế họ gây gồ và tranh cãi nhau. 


Này các Tỷ-kheo, xưa kia, có một vị vua ở thành Xá-vệ bảo 
một người tùy tùng đi gom tất cả những người mù bâm sinh trong 
thành phố này về một chỗ. Sau khi người ấy làm xong việc này, 
nhà vua bảo người ấy đem một con voi đến với đám người mù. 
Với một vài người mù, ông nảy cho họ sờ cái đầu voi; với một vài 
người khác, ông ta cho sờ cái tai voi; với vài người khác nữa, ông 
ta cho sờ cái ngà voi, vòi voi, thân voi, chân voi, phần lưng voi, cái 
đuôi, hay chùm lông cuối đuôi voi. Và ông ta nói với mỗi nhóm 
người mù răng: “Đây là con voi.” 

Khi ông ấy trình lại với nhà vua những gì ông đã làm, nhà 
vua đi đến đám người mù và bảo họ: “Hãy nói cho trầm biết con 
voi giống cái gì?” 

Những người được sờ cái đầu voi tâu rằng: “Tâu Đại vương, 
con voi giống như một cái vại nước.” Những người được sờ cái 
tai voi thì tâu rằng: “Tâu Đại vương, con voi giống như cái rá 
sảng lúa gạo.” Những người được sờ cái ngà voi thì tâu: '““Tâu Đại 
vương, con voi giống như cái lưỡi cày.” Những người được sờ vòi 
voi thì tâu: “Tâu Đại vương, con voi giống như cây cày.” Những 
người được sờ lưng voi thì tâu: “Tâu Đại vương, con voi giống 
như một kho chứa đồ.” Và cứ như thế, mỗi nhóm mô tả con voi 
theo phần thân thể voi mà họ đã được sờ. 


Rồi họ nói: “Con voi là như thế này, con voi không phải như 
thế kia! Con voi không phải như thế này, con voi như thế kia!” Rồi 
họ dùng nắm tay đề đánh nhau. Và nhà vua thấy vui thích. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo là những người mù, 
không có mắt; vì vậy họ gây gồ, tranh cãi, tranh chấp và làm tổn 


194 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 
thương nhau bằng những lời nói bén nhọn như mũi tên. 
(Kinh Udana 6:4; tr. 67-69) 


6. NHỮNG TRANH LUẬN GIỮA CÁC TỶ-KHEO 


— “Này các Tý-kheo, bất cứ khi nào các Tỷ-kheo tham gia 
tranh luận và tranh cãi, rồi đi đến tranh chấp, đả thương nhau bằng 
những lời nói bén nhọn như dao, chỉ cần hướng sự chú ý đến việc 
ây cũng đã làm Ta không thoải mái, nói gì đến việc đi đến những 
nơi ấy. Ta kết luận về các Tý-kheo ấy như sau: “Chắc chắn là 
những vị này đã từ bỏ ba pháp và đã nuôi dưỡng ba pháp. 

— “Thế nảo là ba pháp mà các vị ấy đã từ bỏ? Những ý tưởng 
về xa lánh tham dục, về bao dung, về không làm tồn hại (viễn ly, 
vô sân và bất hại tầm): đây là ba pháp mà các vị ấy đã từ bỏ. Và 
thế nào là ba pháp mà các vị ấy đã nuôi dưỡng? Những ý tưởng 
về tham dục, sân hận và độc hại (dục tầm, sân tầm và hại tầm): 
đây là ba pháp mà các vị ấy đã nuôi dưỡng. Bất cứ khi nào các 
Tỷ-kheo tham gia tranh luận và tranh cãi, rồi đi đến tranh chấp, Ta 
kết luận rằng: “Chắc chăn là những vị này đã từ bỏ ba pháp và đã 
nuôi dưỡng ba pháp này. 


— “Này các Tỷ-kheo, bắt cứ khi nào các Tỷ-kheo sống trong 
hòa hợp, hài hòa, không tranh chấp, hòa quyện với nhau như nước 
với sữa, nhìn nhau bằng đôi mắt thiện cảm, Ta cảm thấy thoải mái 
khi đi chỗ của các vị ấy, chứ không phải chỉ hướng sự chú ý đến 
nơi ấy mà thôi. Ta kết luận rằng: “Chắc chắn là những vị này đã từ 
bỏ ba pháp và đã nuôi dưỡng ba pháp." 

— “Thế nảo là ba pháp mà các vị ấy đã từ bỏ? Những ý tưởng 
về tham dục, sân hận, và độc hại: đây là ba pháp mà các vị ây đã 
từ bỏ. Và thế nào là ba pháp mà các vị ấy đã nuôi dưỡng? Những 
ý tưởng về xa lánh tham dục, bao dung, không làm tổn hại: đây là 
ba pháp mà các vị ấy đã nuôi dưỡng. Bất cứ khi nào các Tỷ-kheo 
sông trong hòa hợp, Ta kết luận rằng: “Chắc chắn là những vị này 
đã từ bỏ ba pháp này và đã nuôi dưỡng ba pháp này. ` 

(Tăng Chỉ BK I, Ch. I H (XHI):122, tr. 500-502) 


VII. TRANH CHÁP 195 


7. VỤ TRANH CÃI Ở KOSAMBI 


Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ở Kosambï đã tham gia tranh luận, 
tranh cãi rồi đi đến tranh chấp, đả thương nhau bằng những lời nói 
bén nhọn như dao. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh 
lễ Thế Tôn, vị ấy đứng một bên và bạch rằng: 


— “Bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo ở Kosambï đã tham gia tranh 
luận, tranh cãi rôi đi đên tranh châp, đả thương nhau băng những 
lời nói bén nhọn như dao. Bạch Thê Tôn, thật lành thay nêu Thê 
Tôn vì lòng từ bi, đi đến chỗ các vị ây.” Thế Tôn đồng ý băng cách 
im lặng. 

Rồi Thế Tôn đi đến chỗ các Tỷ-kheo ấy và nói với họ rằng: 

— “Này các Tỷ-kheo, thôi đủ rồi, đừng tranh luận, tranh cãi 
và tranh châp nữa.” 

Khi nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


— “Bạch Thế Tôn, xin đừng (can thiệp)! Hãy để cho Thế Tôn, 
bậc Pháp Chủ, sống thoải mái an trú ngay bây giờ và ở đây. Chúng 
con là những người chịu trách nhiệm về vụ tranh chấp này.” 


Lần thứ hai.... Lần thứ ba, Thế Tôn nói: 


— “Này các Tý-kheo, thôi đủ rồi, đừng tranh luận, tranh cãi 
và tranh châp nữa.” 


Lần thứ ba, vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— “Bạch Thế Tôn, xin đừng (can thiệp)! Hãy để cho Thế 
Tôn... Chúng con là những người chịu trách nhiệm vê vụ tranh 
châp này.” 


Rồi vào buổi sáng, Thế Tôn đắp y, cầm y bát, đi vào thành 
Kosambï đề khất thực. Khi đã đi khất thực ở Kosambiï và trở về, 
sau khi ăn xong, Ngài dọn dẹp chỗ nghỉ, rồi cầm y bát, và trong 
lúc vẫn còn đứng, Ngài nói bài kệ này: 

“Khi nhiều tiếng nói cùng la hét một lúc, 
Không ai nghĩ mình là kẻ ngu; 

Dù Tăng đoàn đang chia rẽ, 

Không ai nghĩ do lỗi của mình. 


196 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


“Họ đã quên chánh niệm trong khi nói, 
Cứ mải miết ba hoa lắm lời. 

Cứ há miệng la hét thỏa thích, 

Không ai biết vì đâu nên nỗi. 

“Nó mắng tôi, nó đánh tôi, 

Nó hạ gục tôi, nó cướp của tôi, 

Những người chất chứa ý tưởng như vậy, 
Hận thù sẽ không bao g1ờ nguôi. 


“Trong thế giới này, hận thù không bao giờ 
Được xóa tan bằng hận thù. 

Không hận sẽ xóa tan hận thù, 

Là định luật ngàn thu. 


“Những người khác không nhận ra, 
Rằng ở đây chúng ta phải tự chế. 

Nhưng những người trí nhận thức được điều nảy, 
Chấm dứt ngay mọi thù hận. 

“Những kẻ tàn sát, giết người, 

Cướp gia súc, ngựa, tài sản, 

Những kẻ chiếm đoạt cả quốc độ - 

Họ còn biết ngồi lại làm việc với nhau 
Tại sao các ông không làm như vậy? 
“Nếu tìm được bạn hiền xứng đáng, 

Bạn đồng hành đức hạnh vững vàng, 

Sẽ vượt qua mọi đe dọa hiểm nguy 
Cùng bước đi trong hoan hỷ chánh niệm. 


“Nhưng nếu không tìm được bạn hiền xứng đáng, 
Bạn đông hành đạo đức vững vàng, 
Thì như vua rời bỏ quôc độ, 
Hãy đi một mình như voi trong rừng. 
“Tốt hơn là đi một mình, 
Chứ không làm bạn với kẻ ngu. 
Đi một mình và không làm điêu ác, 
Thong dong như voi trong rừng.” 
(Trung BK III, Kinh số 128, tr 379-383) 


VII. TRANH CHÁP 197 


§. GÓC RẺ CỦA TRANH CHÁP 


— “Này các Tỷ-kheo, có sáu gốc rễ của tranh chấp. Thế nảo 
là sáu? 

(1) — Ở đây, một Tỷ-kheo sân hận và có thái độ thù nghịch. 
Khi một Tý-kheo sân hận và có thái độ thù nghịch, Tỷ-kheo ấy 
sống không cung kính và tôn trọng bậc Đạo sư, không tôn trọng 
Pháp, và không tôn trọng Tăng đoàn, và không hoàn thành việc tu 
tập rèn luyện. Vị này gây nên sự tranh chấp trong Tăng đoàn, đưa 
đến tồn hại và buồn phiền cho đa số, gây nên sự mắt mát, thiệt hại, 
và khổ đau cho chư Thiên và loài Người. Này các Tỷ-kheo, nếu 
các thầy thấy bất cứ gốc rễ tranh chấp nào trong tâm mình hay từ 
người khác, các thầy phải nỗ lực từ bỏ cái gốc rễ tranh chấp bất 
thiện đó. Và nếu các thầy không thấy bất cứ gốc rễ tranh chấp nào 
trong tâm mình hay từ người khác, các thầy phải tu tập như thế 
nào đề cho gốc rễ tranh chấp bất thiện đó không sinh khởi trong 
tương lai. Bằng cách đó, gốc rễ tranh chấp bất thiện này được từ 
bỏ và sẽ không sinh khởi trong tương lai. 


(2) — Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo tỏ ra xắc láo 
và bất kính... (3) ... đố ky và bần tiện... (4) xảo trá và giả dối... 
(5) có những dục vọng bắt thiện và tà kiến... (6) chấp thủ quan 
điểm của mình, cương quyết giữ chặt chúng, và từ bỏ chúng thật 
khó khăn. Một Tý-kheo như thế sống không cung kính tôn trọng 
bậc Đạo sư, không tôn trọng Pháp, không tôn trọng Tăng đoản, 
và không hoàn thành việc tu tập rèn luyện. Vị ấy gây nên sự tranh 
chấp trong Tăng đoàn, đưa đến tốn hại và buồn phiền cho đa số, 
gây nên sự mất mát, thiệt hại, và khổ đau cho chư Thiên và loài 
Người. Này các Tý-kheo, nếu các thầy thấy bất cứ gốc rễ tranh 
chấp nảo trong tâm mình hay từ người khác, các thầy phải nỗ lực 
từ bỏ cái gốc rễ tranh chấp bất thiện đó. Và nếu các thầy không 
thấy bất cứ gốc rễ tranh chấp nảo trong tâm mình hay từ người 
khác, các thầy phải tu tập như thế nào để cho gốc rễ tranh chấp 
bắt thiện đó không sinh khởi trong tương lai. Bằng cách đó gốc rễ 
tranh chấp bất thiện này được từ bỏ và sẽ không sinh khởi trong 
tương lai. 


198 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 
— Này các Tỷ-kheo, đây là sáu gôc rễ của tranh châp. 


(Tăng Chi BK III, Ch. II, (IV):36, tr. 88-91 & Trung BK HH, 
Kinh số 104) 


9. CHIA RẼ TĂNG ĐOÀN / PHÁ HÒA HỢP TĂNG 


Tôn giả Upäli (Ưu-ba-li) đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, rồi 
ngôi xuông một bên, và bạch răng: 


— Bạch Thế Tôn, nghe nói rằng: “Phá hòa hợp Tăng, phá hòa 
hợp Tăng.” Bạch Thế Tôn như thế nào là phá hòa hợp Tăng? 


— Này Upäli, ở đây, (1) các Tỷ-kheo thuyết giảng những điều 
không phải là Chánh pháp (phi pháp) là Chánh pháp, (2) và Chánh 
pháp là phi pháp. (3) Họ giải thích những điều không phải Giới 
luật (phi luật) là Giới luật, (4) và Giới luật là phi luật. (5) Họ giải 
thích những điều Như Lai không nói và tuyên thuyết như là những 
điều Như Lai đã nói và tuyên thuyết, (6) và những điều Như Lai 
đã nói và tuyên thuyết là không phải do Như Lai nói và tuyên 
thuyết. (7) Họ giải thích những điều Như Lai không hành trì là 
những điều Như Lai đã hành trì, (§) và những điều Như Lai đã 
hành trì là những điều Như Lai không hành trì. (9) Họ giải thích 
những điều Như Lai không quy định là những điều Như Lai đã 
quy định, (10) và những điều Như Lai đã quy định là những điều 
không phải do Như Lai quy định. 


Dựa trên mười cơ sở nảy, họ rút lui và tách riêng ra khỏi 
Tăng đoản. Họ thực hành các luật lệ riêng và tụng đọc Giới bổn 
Pãtimokkha khác biệt. Này Upäli, chính bằng cách này nên có sự 
phá hòa hợp Tăng. 


- Bạch Thế Tôn, được nghe nói rằng: “Hòa hợp Tăng, hòa 
hợp Tăng.” Bạch Thê Tôn, như thê nào là hòa hợp Tăng? 


— Này Upäli, ở đây, (1) các Tỷ-kheo thuyết giảng những điều 
phi pháp là không phải Chánh pháp, (2) và Chánh pháp là Chánh 
pháp. (3) Họ giải thích những điều không phải Giới luật (phi luật) 
là không phải Giới luật, (4) và Giới luật là Giới luật. (5) Họ giải 
thích những điều Như Lai không nói và tuyên thuyết như là những 
điều Như Lai không nói và tuyên thuyết, (6) và những điều Như 


VIIL TRANH CHẤP 199 
Lai đã nói và tuyên thuyết là những điều Như Lai đã nói và tuyên 
thuyết. (7) Họ giải thích những điều Như Lai không hành trì là 
những điều Như Lai không hành trì, (8) và những điều Như Lai 
đã hành trì là những điều Như Lai đã hành trì. (9) Họ giải thích 
những điều Như Lai không quy định là những điều Như Lai không 
qui định, (10) và những điều Như Lai đã quy định là những điều 
Như Lai đã quy định. 


Dựa trên mười cơ sở này, họ không rút lui và tách riêng ra 
khỏi Tăng đoàn. Họ không thực hành các luật lệ riêng hoặc tụng 
đọc giới bổn Pãtimokkha riêng. Này Upäli, chính bằng cách này 
nên có sự hòa hợp Tăng. 


Vào địp khác, Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, 
rồi ngồi xuống một bên, và bạch rằng: 


— Bạch Thế Tôn, khi một người phá hoại một Tăng đoàn hòa 
hợp, điêu ây đem đên quả báo gì? 


— Người ấy tạo tội ác kéo dài một kiếp. 
— Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là tội ác kéo dài một kiếp? 
— Người ấy bị hành hạ trong địa ngục trọn một kiếp. 


Kẻ phá hòa hợp Tăng bị rơi vào đọa xứ 
BỊ rơi vào địa ngục, và ở đó trọn một kiệp. 
Ưa thích gây chia rẽ, an nhiên trong phi Pháp 
Kẻ ây không được an ôn xa lìa mọi hệ lụy. 
Sau khi đã phá hòa hợp Tăng, 
Kẻ ây bị hành hạ trong địa ngục trọn một kiêp. 
Rồi Tôn giả Änanda hỏi tiếp: 
— Bạch Thế Tôn, khi một người hòa giải một Tăng đoàn bị 
phân hóa, điêu ây đem đên quả báo gì? 
— Người ấy tạo được công đức siêu phàm. 
— Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là công đức siêu phàm? 
— Này Änanda, người ấy được sông hoan hỷ trên Thiên giới 
trọn một kiệp. 


Vui thay hòa hợp trong Tăng đoàn, 


200 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


Và những người sống trong hòa hợp hỗ trợ nhau, 
Vui thích trong hòa hợp, an trú trong Chánh pháp, 
Người ấy được an ồn xa lìa mọi hệ luy 

Sau khi đem lại hòa hợp cho Tăng đoản, 

Người ấy hoan hỷ trên Thiên giới trọn một kiếp. 


(Tăng Chỉ BK TH, Ch. X, (TH): 35-40, tr. 338-342) 


IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP 201 


IX 
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 


202 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 203 


GIỚI THIỆU 


Trong khi chương trước đã nói về gốc rễ của các tranh chấp, 
Chương IX này được dành cho việc giải quyết các tranh chấp. 
Kiểu tranh chấp dễ giải quyết nhất là tranh chấp giữa hai người 
cùng có những ý định thiện lành. Trong đời sống xuất gia, những 
tranh chấp ấy thường xoay quanh các điều lệ về Giới luật. Như 
vậy, Kinh Văn IX, 1 chứng tỏ rằng các tranh chấp ấy có thể chặn 
đứng ngay từ mầm mống khi người phạm lỗi công nhận như thế là 
mình đã vượt qua Giới luật và người kết tội chấp nhận lời xin lỗi 
và tha thứ cho người kia. 

Tiếp theo là hai bài kinh do Đức Phật thuyết giảng rõ ràng 
là vào thời kỳ Ngài đã già, có lẽ vào giai đoạn cuối của cuộc đời 
Ngài. Trong Kinh Văn IX, 2, Ngài đã thiết lập những hướng dẫn 
để giải quyết các ý kiến khác biệt về việc diễn giải Giáo pháp. 
Điều đáng ghi nhận là ở đây, Ngài nhắn mạnh đến ý nghĩa của 
giáo lý vượt lên trên ngôn từ, mà Ngài gọi là “rất vi tế.” Trong 
cùng bài kinh ấy, Ngài cũng đưa ra lời hướng dẫn về cách xử sự 
đối với một người phạm giới. Ngài nhắn mạnh răng, vị Tý-kheo 
khiến trách có thể cảm thấy lo ngại khi phải sửa sai vị phạm giới, 
và mặc dù vị phạm giới có thê bị tổn thương bởi lời chỉ trích, bao 
lâu mà vị Tỷ-kheo khiển trách vẫn còn thấy có cơ may thay đổi 
được cách hành xử của vị phạm giới và giúp vị ấy “thoát ra khỏi 
các pháp bất thiện và an trú trong thiện pháp”, thì vị khiến trách 
nên nói chuyện với vị phạm giới. Đức Phật dạy răng: “Nhưng khi 
thấy rằng không CÓ cơ may thay đối cách hành xử của vị phạm 
giới, và nỗ lực sửa sai vị ây chỉ làm cho tình mm tôi tệ hơn”, thì 
nên giữ thái độ “bình thản" (xả) đối với vị ấy.” 

Kinh Văn IX, 3 theo như lời giới thiệu mở đầu, bài kinh này 
ra đời chỉ một thời gian ngắn sau khi Mahavrra, vị lãnh đạo của 
Kỳ-na-giáo (Jain) đã qua đời, và được biết trong Kinh tạng Päli 
như là kinh Nãtaputta. Sau khi MahävTra qua đời, đệ tử của ông 


204 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


đã phân chia thành hai phe phái tấn công nhau thật gay gắt. Bài 
kinh này do Đức Phật thuyết giảng đề đề phòng một số phận tương 
tự xảy ra trong cộng đồng Tăng đoàn của Ngài. Đức Phật xác 
định mối đe dọa trước tiên đối với sự thành công của giáo lý của 
Ngài là việc bất đồng ý kiến về Ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Ngài 
dạy răng bất đồng về vấn đề sinh sống và quy luật rèn luyện có 
tầm quan trọng thứ hai. Trong cùng bài kinh này, Ngài giải thích 
phương cách giải quyết các tranh chấp về Giáo pháp và G"ới luật. 
Hai phương pháp đầu là để giải quyết bất đồng ý ý kiến giữa những 
người đang tranh chấp và đưa vẫn đề bất đồng ñ Ấy ra giữa cộng 
đông Tăng chúng lớn hơn để được giải quyết theo quyết định của 
đa số. Phương pháp cuối cùng được sử dụng khi các phương pháp 
khác đều thất bại, là một thủ tục được gọi là “lấy cỏ che lắp”. Thủ 
tục này cho phép một Tỷ-kheo đại điện của mỗi phe tranh chấp 
thay mặt cả nhóm để thú nhận việc phạm giới mà không đi sâu 
vào chỉ tiết - ngoại trừ đối với các vi phạm lớn. Phương pháp này, 
nghĩa là hãy bỏ qua chuyện gì đã qua, tìm cách tránh né nhu cầu 
cần phải duyệt lại toàn bộ bối cảnh của cuộc tranh chấp, vì điều 
này có thể khơi lại sự tức giận cũ. 


Kinh Văn IX, 4, (1) nhân mạnh rằng để tránh các vấn đề 
Giới luật có thể bùng phát và gây chia rẽ, các Tỷ- -kheo liên hệ - cả 
vị phạm giỚI lẫn vị khiến trách - cần phải suy ngẫm lại, lăng dịu 
cơn giận đối với nhau và đạt được hòa giải. Kinh Văn IX, 4, (2) 
nhân mạnh rằng các vấn đề Giới luật trước tiên cần phải “giải 
quyết nội bộ”, trong phạm vi các vị đồng tu với mình, để cho sự 
bất hòa không lan rộng ra ngoài và lôi cuỗn thêm người khác vào 
cuộc tranh chấp. 


Đức Phật thường nhấn mạnh rằng để Giáo đoàn được phát 
triển, Tăng Ni phải liên tục sửa sal, khiển trách và khích lệ nhau. 
Thái độ lý tưởng, theo Kinh Văn IX, 5 gồm ba chiều: cần phải 
mở lòng đón nhận sự sửa sai từ người khác; vui lòng sửa sai người 
phạm giới, ngay cả đối với bậc trưởng thượng của mình, khi có 
nhu cầu; và sẵn sảng sửa sai những vi phạm của chính mình. Tuy 
nhiên, nhận lời chỉ trích từ người khác có thể gây tổn thương bản 
ngã, tạo nên phản ứng chống đối và tức giận. Để giải quyết vẫn 
đề này, trong bài kinh Tư Lượng (Anumãnasuttam - Trung BK 
I- Kinh số 15) - được đưa vào đây như là Kinh Văn IX, 6, Tôn 


IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 205 


giả Moggalläna (Mục-kiền-liên) liệt kê những tính cách khiến cho 
một Tỷ-kheo chông lại sự sửa sai và đưa đên nhu câu tự soi chiêu 
bản thân đê loại bỏ những tính cách ây. 


Xung đột thỉnh thoảng bùng nỗ giữa thành viên của cộng 
đồng cư sĩ tại gia và giới xuất gia. Đức Phật công nhận rằng trong 
một vài trường hợp, cách hành xử của một cư sĩ đòi hỏi Tăng đoàn 
phải bày tỏ thái độ không chấp nhận; vì thế Ngài cho phép các Tỷ- 
kheo “lật úp bình bát”, nghĩa là, từ chối không nhận thực phâm 
cúng dường của một cư sĩ có cách hành xử sai trái. (1) Những điều 
kiện cho phép hành động như vậy được xác định trong Kinh Văn 
IX, 7, (1). Kinh cũng công nhận rằng các cư sĩ có thể nói lời phiền 
trách đối với một Tỷ-kheo không sông đúng như tiêu chuẩn Giới 
luật mà họ mong đợi. Đề đáp lại, cư sĩ được phép chính thức tuyên 
bố “mất lòng tin” đối với Tỷ-kheo ấy, những điều kiện về vấn đề 
này được giải thích trong Kinh Văn IX, 7, (2). Để tạo điều kiện 
cho sự hòa giải giữa vị Tý-kheo và người cư sĩ, Tăng đoàn có thê 
quyết định răng vị Tỷ-kheo thoái hóa phải đến gặp người cư sĩ để 
xin lỗi về hành vi sai trái mà vị này đã vi phạm đối với người cư 
sĩ ấy, như được trình bày trong Kinh Văn IX, 7, (3). 

Bốn điều luật dành cho Tỷ-kheo đã được thiết lập trong 
giới bổn Pãtimokkha được gọi là bốn pháp Ba-la-di (Pãrãjika), 
là “những trọng tội bị trục xuất khỏi Giáo đoàn”. Đó là: tội hành 
dâm; trộm cắp (một vật có giá trị trên mức nảo đó); giết người; 
vọng ngữ khi tuyên bố đã chứng đắc được pháp “siêu phảm”, 
chứng được một thần thông hay một cấp bậc chứng đắc cao hơn. 
Một Tỷ-kheo phạm một trong những trọng tội đó sẽ không còn 
được ở trong cộng đồng Tăng chúng và phải bị trục xuất khỏi Giáo 
đoàn. (2) Thường thì Tăng hay NI phạm những tội này sẽ thú nhận 
tội lỗi và tình nguyện ra khỏi Giáo đoàn. Nhưng cũng có trường 
hợp khi người phạm tội che giấu việc phạm giới của mình và cố 
găng giả vờ như là một thành viên hợp pháp của Giáo đoàn. Trong 
những trường hợp đó, Đức Phật không do dự bảo các Tỷ-kheo trục 
xuất kẻ phạm giới ấy. 

Kinh Văn IX, 8, (1) - (2) chỉ để giải quyết trường hợp như 
vậy. Trong bài kinh thứ nhất, Đức Phật quy định nguyên tắc chung 
rằng người phạm giới đang giả vờ như một Tỷ-kheo bình thường 


206 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


phải bị trục xuất ngay. Người này cũng giống như vỏ lúa mì giữa 
các hạt lúa mì. Bài kinh thứ hai mô tả một sự kiện khi Đức Phật từ 
chối không đọc tụng giới bổn Pãtimokkha bởi vì có một kẻ phạm 
giới, “nội tâm thối nát, hư hỏng, theo ác pháp” đang ngồi giữa đại 
chúng Tỷ-kheo. Tôn giả Moggallana, nhờ có thiên nhãn thông, 
tìm ra người phạm ác giới nên đã dùng sức mạnh kéo người ấy ra 
khỏi giảng đường, và đóng chốt cửa lại đằng sau ông ta. 


IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 207 


IX. GIẢI QUYÉT TRANH CHÁP 


1. SÁM HÓI VÀ THA THỨ 


Một lần, có hai Tỷ-kheo gây số nhau, và một vị đã phạm tội 
đối với vị kia. Rồi vị phạm tội đã xin sám hối tội lỗi của mình đối 
với vị kia, nhưng vị kia không chịu tha thứ. Rồi một số Tý-kheo 
đi đến Thế Tôn và tường thuật lại những gì đã xảy ra. [Thế Tôn 
dạy rằng]: 


— “Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người ngu: người không 
thấy việc phạm tội như là phạm tội; và người không chịu tha thứ 
khi kẻ phạm tội đã xin sám hồi. Đó là hai hạng người ngu. Có hai 
hạng người trí: người thấy được việc phạm tội như là phạm tội; và 
người chịu tha thứ khi kẻ phạm tội đã xin sám hồi. Đó là hai hạng 
người trí.” 

(Tương Ung BK I, Ch. XI (IV):239, tr. 532-533) 


2. GIẢI QUYÉT CÁC Ý KIÊN KHÁC BIỆT 


Một thời, Thế Tôn đang trú tại Kusinara (Câu-thi-na), Ngài 
gọi các Tỷ-kheo và dạy răng: 


— Này các Tỷ-kheo, trong lúc các thầy đang học tập trong 
tỉnh thần hòa hợp, với sự tôn trọng lẫn nhau, không tranh cãi, có 
thể có hai Tỷ-kheo đưa ra những nhận định khác nhau về Giáo 
pháp. (3) 

— Giờ đây, các thầy phải suy nghĩ như sau: “Các Tôn giả này 
có ý kiến khác nhau về cả ý nghĩa lẫn lời văn,” rồi các thầy phải 
nghĩ xem vị nào có lý hơn thì nên đến gặp vị ấy và nói như thế 
này: “Các Tôn giả đã có ý kiến khác nhau về cả ý nghĩa lẫn lời 
văn. Các Tôn giả phải biết rằng chính vì lý do này mà có sự khác 
nhau về ý nghĩa và sự khác nhau về lời văn; đừng để cho việc này 
trở thành vẫn đề tranh chấp.” Sau đó, các thầy nghĩ vị Tỷ-kheo nào 
là người có lý nhất trong số những vị cùng đứng vào phe đối lập 


208 LỎI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


thì các thầy nên đến gặp vị này và nói như sau: “Các Tôn giả có ý 
kiến khác nhau về ý nghĩa và lời văn. Các Tôn giả phải biết rằng 
chính vì lý do này mà có sự khác nhau về ý nghĩa và sự khác nhau 
về lời văn; đừng để cho việc này trở thành vấn đề tranh chấp.” 
Như vậy, những gì đã bị hiểu sai lầm cần phải ghi nhớ như là đã bị 
hiểu sai lầm. Sau khi đã ghi nhớ trong tâm những gì đã bị hiểu sai 
lầm như là đã bị hiểu sai lầm, thì những gì thuộc về Giáo pháp và 
Giới luật cần phải được giải thích đầy đủ. 

— Giờ đây, các thầy phải suy nghĩ như sau: “Các Tôn giả 
này có ý kiến khác nhau về ý nghĩa nhưng có sự đồng nhất về lời 
văn,” rồi các thầy phải nghĩ xem vị nào có lý hơn thì nên đến gặp 
vị ấy và nói như thế này: “Các Tôn giả đã có ý kiến khác nhau về 
ý nghĩa nhưng có sự đồng nhất về lời văn. Các Tôn giả phải biết 
rằng chính vì lý do này mà có sự khác nhau về ý nghĩa nhưng có 
sự đồng nhất về lời văn; đừng để cho việc này trở thành vấn đề 
tranh chấp.” Sau đó, các thầy nghĩ vị Tỷ-kheo nảo là người có lý 
nhất trong số những vị cùng đứng vào phe đối lập thì các thầy 
nên đến gặp vị này và nói như sau: “Các Tôn giả có ý kiến khác 
nhau về ý nghĩa nhưng có sự đồng nhất về lời văn. Các Tôn giả 
phải biết rằng chính vì lý do này mà có sự khác nhau về ý nghĩa 
nhưng có sự đồng nhất về lời văn; đừng đề cho việc này trở thành 
vấn đề tranh chấp.” Như vậy, những gì đã bị hiểu sai lầm cần phải 
ghi nhớ như là đã bị hiểu sai lầm và những gì đã được hiểu đúng 
đăn cần phải được ghi nhớ là đã được hiểu đúng đắn. Sau khi đã 
ghi nhớ trong tâm những gì đã bị hiểu sai lầm như là đã bị hiểu 
sai lầm, và những gì đã được hiểu đúng đắn là đã được hiểu đúng 
đăn, thì những gì thuộc về Giáo pháp và Giới luật cần phải được 
giải thích đầy đủ. 

— Giờ đây, các thầy phải suy nghĩ như sau: “Các Tôn giả 
này có ý kiến đồng nhất về ý nghĩa nhưng có sự khác biệt về lời 
văn,” rồi các thầy phải nghĩ xem vị nào có lý hơn thì nên đến gặp 
vị ấy và nói như thế nảy: “Các Tôn giả đã có ý kiến đồng nhất về 
ý nghĩa nhưng có sự khác biệt về lời văn. Các Tôn giả phải biết 
rằng chính vì lý do này mà có sự đồng nhất về ý nghĩa nhưng có 
sự khác biệt về lời văn. Nhưng lời văn chỉ là vấn đề nhỏ nhặt, các 
Tôn giả đừng rơi vào việc tranh chấp về một vấn đề nhỏ nhặt như 
thế.” Sau đó, các thầy nghĩ vị Tỷ-kheo nảo là người có lý nhất 


IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 209 


trong số những vị cùng đứng vào phe đối lập thì các thây nên đến 
gặp vị này và nói như sau: “Các Tôn giả đã có ý kiến đồng nhất 
vỆ ý nghĩa nhưng có sự khác biệt về lời văn. Các Tôn giả phải biết 
rằng chính vì lý do này mà có sự đồng nhất về ý nghĩa nhưng có 
sự khác biệt về lời văn. Nhưng lời văn chỉ là vấn đề nhỏ nhặt, các 
Tôn giả đừng rơi vào việc tranh chấp về một vấn đề nhỏ nhặt như 
thế.” Như vậy, những gì đã được hiểu đúng đắn cần phải được ghi 
nhớ là đã được hiểu đúng đắn, và những gì đã bị hiểu sai lầm cần 
phải ghi nhớ như là đã bị hiểu sai lầm. Sau khi đã ghi nhớ trong 
tâm những øì đã được hiểu đúng đắn là đã được hiểu đúng đắn, và 
những gì đã bị hiểu sai lầm như là đã bị hiểu sai lầm, thì những gì 
thuộc về Giáo pháp và Giới luật cần phải được giải thích đầy đủ. 

— Giờ đây, các thầy phải suy nghĩ như sau: “Các Tôn giả này 
có ý kiến đồng nhất cả về ý nghĩa lẫn lời văn,” rồi các thầy phải 
nghĩ xem vị nảo có lý hơn thì nên đến gặp vị ấy và nói như thế 
này: “Các Tôn giả đã có ý kiến đồng nhất cả về ý nghĩa lẫn lời 
văn. Các Tôn giả phải biết rằng chính vì lý do này mà có sự đồng 
nhất cả về ý nghĩa lẫn lời văn; các Tôn giả đừng rơi vào việc tranh 
chấp.” Sau đó, các thầy nghĩ vị Tỷ-kheo nảo là người có lý nhất 
trong số những vị cùng đứng vào phe đối lập thì các thây nên đến 
gặp vị này và nói như sau: “Các Tôn giả đã có ý kiến đồng nhất 
cả về ý nghĩa lẫn lời văn. Các Tôn giá phải biết rằng chính vì lý 
do này mà có sự đồng nhất về cả ý nghĩa lẫn lời văn, các Tôn giả 
đừng rơi vào việc tranh chấp.” Như vậy, những gì đã được hiểu 
đúng đăn cần phải được ghi nhớ là đã được hiểu đúng đắn. Sau khi 
đã ghi nhớ trong tâm những gì đã được hiểu đúng đắn là đã được 
hiểu đúng đắn, thì những gì thuộc về Giáo pháp và Giới luật cần 
phải được giải thích đầy đủ. 

— “Này các Tỷ-kheo, trong lúc các thầy đang học tập trong 
tinh thần hòa hợp, với sự tôn trọng lẫn nhau, không tranh cãi, một 
Tỷ-kheo có thể phạm luật hay phạm giới nào đó. Này các Tỷ- 
kheo, giờ đây, các thầy không nên vội vã khiến trách vị ấy; thay 
vào đó, vị ây cần được xem xét như thế này: “Ta sẽ không bị rắc 
rối và vị kia sẽ không bị tốn thương; vì nêu vị kia không giận dữ 
và bất mãn, thì VỊ ây, không dính mắc với quan điểm của mình quá 
mạnh và vị ấy có thê từ bỏ chúng dễ dàng, và ta có thể giúp vị ấy 
thoát khỏi các pháp bắt thiện và an trú trong thiện pháp.” Này các 


210 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


Tỷ-kheo, nếu các thầy thấy điều này xảy ra như vậy, thì các ông 
nói lời khiến trách vị ấy là đúng. 

— “Này các Tỷ-kheo, rồi sau đó các thầy có thể suy nghĩ như 
sau: “Ta sẽ không bị rắc rỗi nhưng vị kia sẽ bị tổn thương: vì vị 
kia giận đữ và bất mãn. Tuy nhiên, vị ấy không dính mắc với quan 
điểm của mình quá mạnh và vị ấy có thể từ bỏ chúng đễ dàng, và 
ta có thê giúp vị ấy thoát khỏi các pháp bất thiện và an trú trong 
thiện pháp. Chỉ là một vẫn đề nhỏ nhặt nếu vị kia có thể bị tôn 
thương, nhưng điều quan trọng hơn nhiều là ta có thể giúp cho vị 
ây thoát khỏi các pháp bất thiện và an trú trong thiện pháp.” Này 
các Tỷ-kheo, nếu các thầy thấy điều này xảy ra như vậy, thì các 
thầy nói lời khiển trách vị ấy là đúng. 

— “Này các Tỷ-kheo, rồi sau đó các thầy có thể suy nghĩ như 
sau: “Ta sẽ bị rắc rối nhưng vị kia sẽ không bị tốn thương: vì vị kia 
không giận dữ và bất mãn, mặc dù vị ây dính mắc với quan điểm 
của mình quá mạnh và thật khó khăn đề từ bỏ chúng: tuy thế, ta có 
thể giúp vị ấy thoát khỏi các pháp bất thiện và an trú trong thiện 
pháp. Chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt nếu ta có thể bị rắc rối, nhưng 
điều quan trọng hơn nhiều là ta có thể giúp cho vị ấy thoát khỏi 
các pháp bất thiện và an trú trong thiện pháp.” Này các Tỷ-kheo, 
nếu các thầy thấy điều này xảy ra như vậy, thì các thầy nói lời 
khiến trách vị ấy là đúng. 


— “Này các Tỷ-kheo, rồi sau đó các thầy có thể suy nghĩ như 
sau: “Ta sẽ bị rắc rối và vị kia sẽ bị tốn thương; vì vị kia giận dữ 
và bất mãn, và vị ấy dính mắc với quan điểm của mình quá mạnh 
và thật khó khăn đề từ bỏ chúng; tuy thế, ta có thê giúp vị ấy thoát 
khỏi các pháp. bắt thiện và an trú trong thiện pháp. Chỉ là một vẫn 
để nhỏ nhặt nếu ta có thể bị rắc rối và vị ấy có thể bị tổn thương, 
nhưng điều quan trọng hơn nhiều là ta có thể giúp cho vị ấy thoát 
khỏi các pháp bất thiện và an trú trong thiện pháp.” Này các Tỷ- 
kheo, nếu các thây thấy điều này xảy ra như vậy, thì các thầy nói 
lời khiển trách vị ấy là đúng. 


— “Này các Tỷ-kheo, rồi sau đó các thầy có thể suy nghĩ như 
sau: “Ta sẽ bị rắc rối và vị kia sẽ bị tổn thương; vì vị kia giận dữ 
và bất mãn, và vị ấy dính mắc với quan điểm của mình quá mạnh 
và thật khó khăn để từ bỏ chúng; và ta không thể giúp vị ấy thoát 


IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 211 
khỏi các pháp bất thiện và an trú trong thiện pháp.” Đối với một 
người như vậy, thì tốt hơn hết là nên có thái độ bình thản (xả). 

— “Này các Tỷ-kheo, trong lúc các thầy đang học tập trong 
tỉnh thần hòa hợp, với sự tôn trọng lẫn nhau, không tranh cãi, có 
thể khởi lên va chạm lẫn nhau trong lời nói, các quan điểm ngoan 
cố, tâm trạng bực tức, chua chát hay thất vọng. Sau đó, các thầy 
nghĩ vị Tỷ-kheo nào là người có lý nhất trong số những vị cùng 
đứng vào một phe, thì các thầy nên đến gặp vị này và nói như sau: 
“Này hiễn giả, trong lúc chúng ta đang học tập trong tinh thần hòa 
hợp, với sự tôn trọng lẫn nhau, không tranh cãi, có thể khởi lên va 
chạm lẫn nhau trong lời nói, các quan điểm ngoan có, tâm trạng 
bực tức, chua chát hay thất VỌNE. Nếu vị thầy biết được, thầy có 
khiến trách không?” Đề trả lời một cách đúng đắn, vị Tỷ-kheo này 
sẽ nói như sau: “Nếu vị thầy biết được, thầy sẽ khiên trách.” 


— “Nhưng này hiển giả, nêu không từ bỏ các điều ấy, có thê 
chứng được Niết-bàn chăng?” Để trả lời một cách đúng đắn, vị 
Tỷ-kheo này sẽ nói như sau: “Này hiền giả, không từ bỏ các điều 
ây, không thể chứng được Niết-bản.” 

Sau đó, các thầy nghĩ vị Tỷ-kheo nào là người có lý nhất 
trong số những vị cùng đứng vào phe đối lập, thì các thầy nên đến 
gặp vị này và nói như sau: “Này hiền giả, trong lúc chúng ta đang 
học tập trong tinh thần hòa hợp, với sự tôn trọng lẫn nhau, không 
tranh cãi, có thể khởi lên va chạm lẫn nhau trong lời nói, các quan 
điểm ngoan có, tâm trạng bực tức, chua chát hay thất vọng. Nếu 
vị thầy biết được, thầy có khiến trách không?” Đề trả lời một cách 
đúng đắn, vị Tỷ-kheo này sẽ nói như sau: “Nếu vị thầy biết được, 
thầy sẽ khiến trách.” 


— “Nhưng này hiển giả, nêu không từ bỏ các điều ấy, có thê 
chứng được Niết-bàn chăng?” Để trả lời một cách đúng đắn, vị 
Tỷ-kheo này sẽ nói như sau: “Này hiền giả, không từ bỏ các điều 
ấy, không thể chứng được Niết-bàn.” 

“Nếu các Tỷ-kheo khác hỏi vị Tỷ-kheo ấy như thế này: “Có 
phải chính hiền giả là người đã làm cho các Tỷ-kheo kia thoát khỏi 
các pháp bắt thiện và an trú vào các thiện pháp?” Để trả lời một 
cách đúng đăn, vị Tỷ-kheo này sẽ nói như sau: “Ở đây, này hiền 
giả, tôi đã đi đến Thế Tôn. Thế Tôn đã giảng Pháp cho tôi. Sau 


212 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


khi nghe Pháp ấy, tôi đã nói lại cho các Tỷ-kheo kia. Các Tý-kheo 
kia nghe Pháp xong, các vị đã thoát khỏi các pháp bắt thiện và an 
trú trong thiện pháp.” Trả lời như vậy, vị Tỷ-kheo này không tự 
khen mình và cũng không chê người khác; vị ấy đã trả lời đúng 
Pháp theo một phương cách thiện xảo, không cung cấp một cơ sở 
nào để cho lời khắng định của vị ấy có thể bị khiển trách một cách 
đúng luật. 


Thế Tôn đã thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hý tín 
thọ lời dạy của Thê Tôn. 


(Trung BK IHI, Kinh số 103, tr. 56-63) 


3. GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHÁP TRONG TĂNG 
ĐOÀN 
Tôn giả Änanda cùng với Sa-di Cunda đi đến yết kiến Thế 
Tôn. Sau khi đảnh lễ Ngài, hai vị ây ngồi xuống một bên, và Tôn 
giả Ananda bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Sa-di Cunda nói rằng VỊ thầy của Kỳ-na 
giáo là Nãtaputta vừa mới từ trần. (4) Sau khi vị thầy từ trần, các 
đệ tử Kỳ-na giáo chia rẽ, tách làm hai, không có nơi nương tựa. 
Con nghĩ rằng: “Đừng để cho xảy ra tranh chấp trong Tăng đoàn 
sau khi Thế Tôn nhập diệt. Vì việc tranh chấp như thế sẽ đem đến 
tồn hại và bất hạnh cho đa số, đem lại mất mát, tốn hại và đau khô 
cho chư Thiên và loài Người.” 


— Này Änanda, thầy nghĩ thế nào? Những pháp này Ta đã dạy 
cho thầy sau khi ta đã trực tiếp tuệ tri chúng, như là: Tứ niệm xứ, 
Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chi và Bát 
Thánh đạo. Này Ãnanda, thầy có thấy thậm chí có hai Tỷ-kheo nào 
khẳng định khác nhau về các pháp này? 


- Bạch Thế Tôn, con không thấy thậm chí có hai Tý-kheo 
nảo khẳng định khác nhau về các pháp ấy. Nhưng bạch Thế Tôn, 
có những vị sống sùng kính Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nhập diệt, 
những vị nảy có thể tạo ra việc tranh chấp trong Giáo đoàn về nề 
nếp sinh hoạt và về giới bổn Pãtimokkha. Việc tranh chấp như thế 
sẽ đem đến tốn hại và bất hạnh cho đa số, đem lại mất mát, tổn hại 
và đau khổ cho chư Thiên và loài Người. 


IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 213 


— Này Änanda, việc tranh chấp trong Giáo đoàn về nề nếp 
sinh hoạt và về giới bổn Pãtimokkha chỉ là điều nhỏ nhặt. Nhưng 
nếu có sự tranh chấp xảy ra trong Giáo đoàn về con đường hay 
hướng tu tập, sự tranh chấp nảy sẽ đem đến tổn hại và bất hạnh 
cho đa số; đem lại mất mát, tôn hại và đau khô cho chư Thiên và 
loài Người. 

— Này Änanda, có sáu gốc rễ của tranh chấp. Thế nảo là sáu? 
Ở đây, một Tỷ-kheo sân hận và có thái độ thù nghịch... (giống 
Kinh Văn VIII, 8)... chấp thủ quan điểm của mình, cương quyết 
giữ chặt chúng, và từ bỏ chúng thật khó khăn. Một Tỷ-kheo như 
thế sống chung không cung kính tôn trọng bậc Đạo sư, không tôn 
trọng Pháp, không tôn trọng Tăng đoàn, và không hoàn thành việc 
tu tập rèn luyện. Vị ấy gây nên sự tranh chấp trong Tăng đoàn, đưa 
đến tôn hại và bất hạnh cho đa số, gây nên sự mất mát, thiệt hại, 
và khổ đau cho chư Thiên và loài Người. Này các Tỷ-kheo, nếu 
các thầy thấy bất cứ gốc rễ tranh chấp nào trong tâm mình hay từ 
người khác, các thây phải nỗ lực từ bỏ gốc rễ tranh chấp bắt thiện 
đó. Và nêu các thầy không thấy bất cứ góc rễ tranh chấp nảo trong 
tâm mình hay từ người khác, các thầy phải tu tập như thế nào để 
cho gốc rễ tranh chấp bắt thiện đó không sinh khởi trong tương 
lai. Băng cách đó, gốc rễ tranh chấp bất thiện này được từ bỏ và sẽ 
không sinh khởi trong tương lai... 


— Và thể nào là giải quyết một vấn đề về Giới luật bằng sự 
hiện diện? Ở đây, các Tý-kheo đang tranh chấp: “Đây là Pháp”, 
hoặc: “Đây không phải là Pháp”, hoặc: “Đây là Giới luật”, hoặc: 
“Đây không phải là Giới luật.” Tất cả những Tỷ-kheo ấy phải tập 
họp lại trong hòa hợp. Rồi sau khi đã tập họp lại, quy chế của Giáo 
pháp phải được đem ra phân tích thảo luận. Một khi quy chế Giáo 
pháp đã được đem ra phân tích thảo luận, vấn đề Giới luật nêu trên 
cần phải được giải quyết theo đúng tinh thần của quy chế Giáo 
pháp. Như vậy là giải quyết một vẫn đề về Giới luật bằng sự hiện 
diện. Và cũng là việc giải quyết một số vẫn đề Giới luật khác ở đây 
theo cách nảy, qua việc giải quyết bằng sự hiện diện. (5) 

— Và thế nào là ý kiến của đa số? Nếu các Tỷ- -kheo ây không 
giải quyết được một vấn đề Giới luật tại nơi cư trú Ấy, họ phải đi 
đến một nơi cư trú khác có số Tỷ-kheo nhiều hơn. Tất cả những 


214 LỎI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


Tỷ-kheo ấy phải tập họp lại trong hòa hợp. Rồi sau khi đã tập 
họp lại, đường lối hướng dẫn áp dụng Giáo pháp phải được soạn 
thảo. (6) Một khi đường lối hướng dẫn áp dụng Giáo pháp đã 
được soạn thảo, vẫn đề Giới luật nêu trên cần phải được giải 
quyết theo đúng tinh thần của đường lỗi hướng dẫn áp dụng Giáo 
pháp. Như vậy là ý kiến của đa số. Và cũng là việc giải quyết 
một số vẫn đề Giới luật khác ở đây theo ý kiến của đa số. 


— Và thế nào là trải cỏ che lấp? Ở đây, khi một số Tỷ-kheo 
rơi vào việc gây gồ, tranh cãi, và tranh chấp nhau rất sâu nặng, 
họ có thể nói vả làm nhiều việc không xứng đáng với hạnh Sa- 
môn. Tắt cả những Tỷ-kheo ấy phải tập họp lại trong hòa hợp. 
Sau khi đã tập họp lại, một Tỷ-kheo khôn ngoan trong sỐ những 
vị cùng vào một phe bên này phải từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y về 
phía một bên vai, chắp tay lên, và bạch với Tăng chúng như thế 
này: “Kính xin các Tôn giả trong Tăng chúng hãy nghe tôi. Khi 
chúng tôi rơi vào việc gây gồ, tranh cãi, và tranh chấp nhau rất 
sâu nặng, chúng tôi đã nói và làm nhiều việc không xứng đáng 
với hạnh Sa-môn. Nếu Tăng chúng chấp thuận, thì vì lợi ích của 
những Tôn giả đó cũng như vì lợi ích của chính tôi, nay giữa 
Tăng chúng, tôi sẽ thú nhận, bằng phương pháp gọi là “trải cỏ 
che lấp”, bất cứ tội nào của các Tôn giả ấy cũng như bắt cứ tội 
nào của chính tôi, ngoại trừ những trọng tội và những tội có liên 
quan đến cư sĩ.” 


— Rồi một Tỷ-kheo khác cùng một phe với nhóm kia, phải 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y về phía một bên vai, chắp tay lên, 
và bạch với Tăng chúng như thế này: “Kính xin các Tôn giả 
trong Tăng chúng hãy nghe tôi. Khi chúng tôi rơi vào việc gây 
gỗ, tranh cãi và tranh chấp nhau rất sâu nặng, chúng tôi đã nói 
và làm nhiều việc không xứng đáng với hạnh Sa-môn. Nếu Tăng 
chúng chấp thuận, thì vì lợi ích của những Tôn giả đó cũng như 
vì lợi ích của chính tôi, nay giữa Tăng chúng, tôi sẽ thú nhận, 
bằng phương pháp gọi là “trải cỏ che lấp”, bất cứ tội nào của 
các Tôn giả ấy cũng như bắt cứ tội nào của chính tôi, ngoại trừ 
những trọng tội và những tội có liên quan đến cư sĩ.” 

— Như vậy gọi là “trải cỏ che lấp.” Và cũng là việc giải quyết 
một số vẫn đề Giới luật khác ở đây bằng phương pháp “trải cỏ 


IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 215 
che lấp”. 
(Trung BK III, Kinh số 104, tr. 65-76) 


4. TRANH CHÁP VẺ GIỚI LUẬT 
(L Nhu cầu tự quản sát mình 


— Này các Tỷ-kheo, đối với bất cứ vấn đề tranh tụng về Giới 
luật nào, nếu vị Tỷ-kheo phạm tội và vị Tỷ-kheo khiến trách không 
tự mình soi xét bản thân thật thấu đáo, thì điều được chờ đợi sẽ xảy 
ra là vẫn đề tranh tụng Giới luật này sẽ đưa đến hiềm khích và oán 
ghét nhau trong một thời gian đài và các Tỷ-kheo sẽ không được 
sông an vui thoải mái. Nhưng nếu vị Tỷ-kheo phạm tội và vị Tỷ- 
kheo khiến trách tự mình soi xét bản thân thật thấu đáo, thì điều 
được chờ đợi sẽ xảy ra là vấn đề tranh tụng Giới luật này sẽ không 
đưa đến hiềm khích và oán ghét nhau trong một thời gian dài và các 
Tỷ-kheo sẽ được sống an vui thoải mái. 


— Và vị Tỷ-kheo phạm tội tự mình soi xét bản thân thật thấu 
đáo như thế nào? Ở đây, vị Tỷ-kheo phạm tội soi xét như thế này: 
“Ta đã phạm một hành động sai trái đặc biệt về thân. Vị Tý-kheo 
kia đã thấy ta làm như vậy. Nếu ta không phạm một hành động sai 
trái đặc biệt về thân, thì vị Tỷ-kheo kia sẽ không thấy ta làm như 
vậy. Nhưng bởi vì ta đã phạm một hành động sai trái đặc biệt về 
thân, và vị Tỷ-kheo kia đã thấy ta làm như vậy. Khi vị ấy đã thấy 
ta phạm một hành động sai trái đặc biệt về thân, vị ây không hài 
lòng. Vì không hài lòng, vị ấy bày tỏ sự bất mãn ấy với ta. Bởi vì 
vị ấy bày tỏ sự bất mãn ấy với ta, ta cảm thấy không hài lòng. Vì 
không hài lòng, ta thông báo cho các người khác biết. Như vậy, 
trong trường hợp này, ta là người đã phạm giới, cũng giống như 
một hành khách trốn thuế hải quan về các món hàng người ấy 
mua.” Chính bằng cách này, vị Tỷ-kheo phạm tội quán sát soi xét 
thật thấu đáo. 


— Và vị Tỷ-kheo khiến trách tự mình soi xét bản thân thật 
thấu đáo như thế nào? Ở đây, vị Tỷ-kheo khiến trách tự soi xét như 
thế này: “VỊ Tỷ-kheo kia đã phạm một hành động sai trái đặc biệt 
về thân. Ta đã thấy vị Tỷ-kheo kia làm như vậy. Nếu vị Tý-kheo 
kia không phạm một hành động sai trái đặc biệt về thân, thì ta sẽ 


216 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


không thấy vị kia làm như vậy. Nhưng bởi vì vị Tỷ-kheo kia đã 
phạm một hành động sai trái đặc biệt về thân, và ta đã thấy vị ấy 
làm như vậy. Khi ta thấy vị ây phạm một hành động sai trái đặc 
biệt về thân, ta không hài lòng. Vì không hài lòng, ta bày tỎ Sự bất 
mãn với vị Ấy. Bởi vì ta bày tỏ sự bắt mãn ấy VỚI VỊ ây, VỊ ây cảm 
thấy không hài lòng. Vì không hài lòng, vị ấy thông báo cho các 
người khác biết. Như vậy, trong trường hợp này, ta là người đã 
phạm giới, cũng giống như một hành khách trốn thuế hải quan về 
các món hàng người ấy mua.” Chính bằng cách nảy, vị Tỷ-kheo 
khiển trách tự mình soi xét bản thân thật thấu đáo. 


— Này các Tỷ-kheo, đối với bất cứ vẫn đề tranh tụng về Giới 
luật nào, nếu vị Tỷ-kheo phạm tội và vị Tỷ-kheo khiến trách không 
tự mình soi xét bản thân thật thâu đáo, thì điều được chờ đợi sẽ 
xảy ra là vẫn đề tranh tụng Giới luật này sẽ đưa đến tức giận và 
oán ghét nhau trong một thời gian dài và các Tỷ-kheo sẽ không 
được sống an vui thoải mái. Nhưng nếu vị Tỷ-kheo phạm tội và 
vị Tỷ-kheo khiến trách tự mình soi xét bản thân thật thấu đáo, thì 
điều được chờ đợi sẽ xảy ra là vấn đề tranh tụng Giới luật này sẽ 
không đưa đến tức giận và oán ghét nhau trong một thời gian dài 
và các Tỷý-kheo sẽ được sống an vui thoải mái. 


(Tăng Chỉ BK I, Ch. II (II): 5, tr. 104-106) 
(2) Tránh hiềm khích 


— Này các Tỷ-kheo, đối với một vấn đề tranh tụng về Giới 
luật nào, lời qua tiếng lại giữa hai phía, các quan điểm ngoan có, 
sự tức giận, gay gắt và bực bội không được giải quyết nội bộ (7), 
thì điều được chờ đợi sẽ xảy ra là vẫn đề tranh tụng Giới luật này 
sẽ đưa đến hiềm khích và oán ghét nhau trong một thời gian dài và 
các Tỷ-kheo sẽ không được sống an vui thoải mái. 


— Này các Tỷ-kheo, đối với một vấn đề tranh tụng về Giới 
luật nào, lời qua tiếng lại giữa hai phía, các quan điểm ngoan có, 
sự tức giận, gay gắt và bực bội được giải quyết tốt trong nội bộ, thì 
điều được chờ đợi sẽ xảy ra là vấn đề tranh tụng Giới luật này sẽ 
không đưa đến hiềm khích và oán ghét nhau trong một thời gian 
dài và các Tỷ-kheo sẽ được sống an vui thoải mái. 


(Tăng Chỉ BK lI, Ch. HI (VI):12, tr. 148-149) 


IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 217 


5. CÙNG SỬA SAI CHO NHAU 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các thầy về việc sống 
chung giữa những người bât thiện và việc sông chung giữa những 
người thiện. Hãy chú ý lăng nghe. Ta sẽ giảng. 


— “Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế 
Tôn. Thê Tôn giảng như sau: 


— Và thế nào là việc sống chung giữa những người bắt thiện, 
và những người bất thiện sống với nhau như thế nào? Ở đây, vị 
Tỷ-kheo trưởng lão suy nghĩ như sau: “Một vị trưởng lão - hay 
một vị trung niên, hay một vị thiếu niên, không nên sửa sai ta. Ta 
không nên sửa sai một vị trưởng lão - hay một vị trung niên, hay 
một vị thiếu niên. Nếu một vị trưởng lão sửa sai ta, có thê vị ấy 
làm như vậy mà không có thiện cảm, không làm một cách có thiện 
cảm với ta. Lúc đó, ta sẽ nói: “Không!” với vị ấy và sẽ gây rắc rối 
cho vị ấy, và thậm chí khi thấy tội của mình, ta cũng sẽ không sửa 
sai. Nếu một vị trung niên sửa sai ta... Nếu một vị thiếu niên sửa 
sai ta, có thÊ vị ẫy làm như vậy mà không có thiện cảm, không làm 
một cách có thiện cảm với ta. Lúc đó, ta sẽ nói: 'Không!' với vị ấy 
và sẽ gây rắc rối cho vị ấy, và thậm chí khi thấy tội của mình, ta 
cũng sẽ không sửa saI.” 


— Cũng vậy, vị Tỷ-kheo trung niên suy nghĩ như sau... vị Ty- 
kheo thiếu niên suy nghĩ như sau: “Một vị trưởng lão - hay một vị 
trung niên, hay một vị thiếu niên, không nên sửa sai ta. Ta không 
nên sửa sai một vị trưởng lão... và thậm chí khi thấy tội của mình, 
ta cũng sẽ không sửa saI. 


Chính băng cách này mà có việc sông chung giữa những 
người bât thiện, và chính băng cách này mả những người bât thiện 
sông với nhau. 


— Và thế nào là việc sống chung giữa những người thiện, và 
những người thiện sống với nhau như thế nào? Ở đây, vị Tý-kheo 
trưởng lão suy nghĩ như sau: “Một vị trưởng lão - hay một vị trung 
niên, hay một vị thiếu niên, nên sửa sai ta. Ta nên sửa sai một vị 
trưởng lão - hay một vị trung niên, hay một vị thiếu niên. Nếu một 
vị trưởng lão sửa sai ta, có thể vị ây làm như vậy với thiện cảm, 


218 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


chứ không phải làm mà không có thiện cảm với ta. Lúc đó, ta sẽ 
nói: “Tốt! với vị ấy và sẽ không gây rắc rối cho vị ấy, và khi thấy 
tội của mình, ta sẽ sửa sai. Nếu một vị trung niên sửa sai ta... Nếu 
một vị thiếu niên sửa sai ta, có thể vị ây làm như vậy với thiện 
cảm, chứ không phải làm mà không có thiện cảm với ta. Lúc đó 
ta sẽ nói: “Tốt!” với vị ấy và sẽ không gây rắc rối cho vị ấy, và khi 
thấy tội của mình, ta sẽ sửa sai.” 

“Cũng vậy, vị Tý-kheo trung niên... vị Tỷ-kheo thiếu niên 
suy nghĩ như sau: “Một vị trưởng lão - hay một vị trung niên, hay 
một vị thiếu niên, nên sửa sai ta. Ta nên sửa sai một vị trưởng 
lão... và khi thấy tội của mình, ta sẽ sửa sai.” 


Chính bằng cách này mà có việc sống chung giữa những 
người thiện, và chính băng cách này mà những người thiện sống 
với nhau. 


(Tăng Chỉ BK l_Ch. HI (VI):]I1, tr. 146-149) 


6. CHÁP NHẬN SỬA SAI TỪ NGƯỜI KHÁC 


[Tôn giả Mahãmogøgallãna (Đại Mục-kiền-liên) nói với các 
Tỷ-kheo]: 


— Chư hiền, nếu có một Tỷ-kheo yêu cầu như thế này: “Mong 
rằng chư Tôn giả sửa sai tôi, tôi cần được chư Tôn giả sửa sai”, tuy 
nhiên, nếu vị ấy khó sửa sai và sở hữu những tính cách làm cho 
vị Ấy khó sửa sai, nếu vị ấy thiếu kiên nhẫn và không đón nhận 
lời chỉ dạy một cách đúng đắn, thì những vị Tỷ- -kheo đồng tu nghĩ 
rằng không nên sửa sai hay chỉ dạy vị ấy, và rồi họ sẽ nghĩ về vị 

ây như là một người không đáng tin cậy. 


— Thế nảo là những tính cách làm cho vị ấy khó sửa sai? (1) 
Ở đây, vị Tỷ-kheo có những dục vọng bất thiện và bị các dục vọng 
bắt thiện chi phối; đây là tính cách làm cho vị ấy khó sửa sai. (2) 
Lại nữa, vị Tỷ-kheo khen mình chê người; đây là tính cách làm 
cho vị ây khó sửa sai. (3) Lại nữa, vị Tỷ-kheo sân hận và bị sân 
hận chi phối... (4)... phẫn nộ và tức giận bởi vì sân hận... (5)... 
phẫn nộ và bướng bỉnh bởi vì sân hận... (6)... phẫn nộ và thốt ra 
những lời nói xoay quanh sự sân hận... (7) Lại nữa, khi bị khiển 
trách, vị ấy chồng đối vị đã khiến trách mình... (8)... khi bị khiển 


IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 219 


trách, vị ấy tỏ ra coi thường người khiến trách mình... (9)... khi bị 
khiến trách, vị ấy trở lại buộc tội người đã khiến trách mình... (10) 
khi bị khiển trách, vị ấy tránh né vấn đề, lái vẫn đề qua chuyện 
khác, và biểu lộ sự sân hận, oán ghét, cay cú... (11)... khi bị 
khiến trách, vị ấy không giải thích được hành động của mình cho 
vị khiến trách... (12) Lại nữa, vị Tỷ-kheo tỏ ra khinh miệt và xắc 

. (13)... đố ky và keo kiệt... (14) lừa đảo và đối trá... (15) 
bướng bỉnh và kiêu căng... (16) Lại nữa, vị Tỷ-kheo dính mắc với 
các quan điểm của mình, chấp thủ chúng mạnh mẽ, và từ bỏ chúng 
thật khó khăn; đây là tính cách làm cho vị ấy khó sửa sai. Đây gọi 
là những tính cách làm cho vị ấy khó sửa sai. 


— Này chư hiền, nếu có một Tỷ- -kheo yêu cầu như thế này: 
š bi ợn răng chư Tôn giả sửa sai tôi, tôi cần được chư Tôn giả sửa 

” tuy nhiên, nếu vị ấy dễ sửa sai và sở hữu những tính cách 
làm cho vị ấy dễ sửa sai, nêu vị ấy kiên nhẫn và đón nhận lời chỉ 
dạy một cách đúng đắn, thì những vị Tỷ-kheo đồng tu nghĩ răng 
nên sửa sai hay chỉ dạy vị ấy, và rồi họ sẽ nghĩ về vị ấy như là một 
người đáng tin cậy. 


— Thế nảo là những tính cách làm cho vị ấy dễ sửa sai? (1) 
Ở đây, vị Tỷ-kheo không có những dục vọng bắt thiện và không 
bị các dục vọng bắt thiện chỉ phối; đây là tính cách làm cho vị ấy 
dễ sửa sai. (2) Lại nữa, vị Tỷ-kheo không khen mình chê người; 
đây là tính cách làm cho vị ấy dễ sửa sai. (3) Lại nữa, vị Tỷ- 
kheo không sân hận và không bị sân hận chi phối... (4)... không 
phẫn nộ và tức giận bởi vì sân hận... (5)... không phẫn nộ và 
bướng bỉnh bởi vì sân hận... (6)... không phẫn nộ, và không thốt 
ra những lời nói liên quan đến sân hận... (7) Lại nữa, khi bị khiển 
trách, vị ấy không chống đối vị đã khiến trách mình... (8)... khi 
bị khiển trách, vị ấy không tỏ ra coi thường người khiến trách 
mình... (9)... khi bị khiến trách, vị ây không buộc tội trở lại người 
đã khiển trách mình... (10)... khi bị khiển trách, vị ấy không tránh 
né vấn đề, không lái vẫn đề qua chuyện khác, và không biểu lộ sự 
sân hận, oán ghét, cay cú... (11)... khi bị khiển trách, vị ấy giải 
thích được hành động của mình cho vị khiến trách... (12) Lại nữa, 
vị Tỷ-kheo không tỏ ra khinh miệt và xắc láo... (13)... không đồ 
ky và keo kiệt... (14)... không lừa đảo và dối trá... (15)... không 
bướng bỉnh và kiêu căng... (16) Lại nữa, vị Tỷ-kheo không dính 


220 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


mắc với các quan điểm của mình, không chấp thủ chúng mạnh 
mẽ, mà từ bỏ chúng thật dễ dàng; đây là tính cách làm cho vị ấy 
dễ sửa sai. Này chư hiền, đây gọi là những tính cách làm cho vị 
ây dễ sửa sai. 

— Giờ đây, này chư hiền, một Tỷ-kheo cần phải tự mình suy 
luận như sau: 


(1) “Đối với người có những tham dục bất thiện và bị tham 
dục bất thiện chi phối, ta không ưa thích và cảm thấy khó chịu. 
Nếu ta có những tham dục bất thiện và bị tham dục bắt thiện chi 
phối thì người khác cũng không ưa thích và cảm thấy khó chịu đối 
với ta.” Một Tỷ-kheo nhận biết như vậy sẽ phát tâm như sau: “Ta 
sẽ không có những tham dục bất thiện và sẽ không bị tham dục bất 
thiện chi phối.” 

(2) Một kẻ tự khen mình chê người... (16)... “đối với một 
người dính mắc với các quan điểm của mình, chấp thủ chúng mạnh 
mẽ, và từ bỏ chúng thật khó khăn, thì ta không ưa thích và cảm 
thấy khó chịu. Nếu ta dính mắc với các quan điểm của mình, chấp 
thủ chúng mạnh mẽ, và từ bỏ chúng thật khó khăn, thì người khác 
không ưa thích và cảm thấy khó chịu đối với ta.” Một Tý-kheo 
nhận biết như vậy sẽ phát tâm như sau: “Ta sẽ không dính mắc với 
các quan điểm của mình, không chấp thủ chúng mạnh mẽ, và sẽ từ 
bỏ chúng thật dễ dàng.” 

— Giờ đây, này chư hiền, một Tỷ-kheo cần phải tự kiểm điểm 
lại chính mình như sau: (1) “Ta có những tham dục bất thiện không 
và ta có bị tham dục bất thiện chi phối không?” Nếu sau khi tự 
kiểm điểm, vị ây nhận biết rằng: ““la có những tham dục bắt thiện 
và ta bị những tham dục bắt thiện chi phối”, thì sau đó vị ấy phải 
nỗ lực từ bỏ những tính cách bất thiện ấy. Nhưng nếu sau khi tự 
kiểm điểm, vị ấy nhận biết rằng: “Ta không có những tham dục bất 
thiện và ta không bị những tham dục bắt thiện chỉ phối”, thì vị ấy 
có thê sống hoan hỷ, ngày đêm tu tập trong các thiện pháp. 

(2) Lại nữa, này chư hiền, một Tỷ-kheo cần phải tự kiểm điểm 
lại chính mình như sau: “Ta có khen mình chê người không?... 
(16)... Ta có dính mắc với các quan điểm của mình, chấp thủ 
chúng mạnh mẽ và từ bỏ chúng thật khó khăn không?” Nếu sau 
khi tự kiểm điểm, vị ấy nhận biết rằng: “Ta có dính mắc với các 


IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 221 


quan điểm của mình...” thì sau đó vị ấy phải nỗ lực từ bỏ những 
tính cách bất thiện ấy. Nhưng nếu sau khi tự kiểm điểm, vị ấy nhận 
biết răng: “Ta không dính mắc với các quan điểm của mình...” thì 
vị ấy có thê sống hoan hỷ, ngày đêm tu tập trong các thiện pháp. 
— “Này chư hiền, khi một Tỷ-kheo tự kiểm điểm lại chính 
mình như vậy, nếu vị ấy thấy rằng tật cả các pháp bất thiện chưa 
được đoạn trừ hết trong tâm, thì vị ây phải nô lực đoạn trừ tất cả 
các pháp bắt thiện ấy. Nhưng nếu sau khi vị Tỷ-kheo tự kiểm điểm 
lại chính mình, vị ấy thấy răng tất cả các pháp bất thiện đã được 
đoạn trừ hết trong tâm, thì vị ấy có thể sống hoan hỷ, ngày đêm tu 
tập trong các thiện pháp. Cũng giống. như một thiếu nữ thích trang 
điểm, khi nhìn mặt mình trong một tắm gương SOI trong sáng hay 
trong một chậu nước trong, và thấy một vết dơ hay chất bản bám 
trên mặt, thì cô ấy sẽ nỗ lực tây xóa vết bần ấy; nhưng nếu cô ấy 
không thấy vết dơ hay chất bân nào trên mặt mình, cô ấy sẽ hoan 
hỷ nghĩ rằng: “Thật là vui thích khi mặt ta được sạch sẽ.” Cũng 
vậy, khi một Tỷ-kheo tự kiểm điểm lại chính mình như vậy... thì 
vị ấy có thể sống hoan hỷ, ngày đêm tu tập trong các thiện pháp.” 


(Trung BK I, Kinh số 15, tr 219-230) 


7. GIẢI QUYÉT TRANH CHÁP GIỮA CƯ SĨ VÀ TĂNG 
CHÚNG 


(1) Lật úp bình bát 


— “Này các Tỷ-kheo, khi một cư sĩ sở hữu tám tính cách này 
thì, nêu muôn, các Tỷ-kheo có thê lật úp bình bát đôi với người cư 
sĩ ây. Thê nào là tám? 


(1) Người ấy tìm cách ngăn cản những øì lợi lạc cho các 
Tỷ-kheo; (2) người ấy tìm cách gây thiệt hại cho các Tỷ-kheo; (3) 
người ấy ngăn cản việc cư trú của các Tỷ-kheo (không cho ở gần 
quần chúng); (4) người ấy sỉ nhục và măng nhiếc các Tỷ- -kheo; 
(Š) người ây gây chia rẽ giữa các Tỷ-kheo; (6) người ấy chê trách 
Phật; (7) người ấy chê trách Pháp; (8) người ây chê trách Tăng. 
Khi một cư sĩ sở hữu tám tính cách này thì, nêu muốn, các Tỷ- 
kheo có thể lật úp bình bát đối với người cư sĩ ấy. 


— “Này các Tỷ-kheo, khi một cư sĩ sở hữu tám tính cách này 


222 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


thì, nêu muôn, các Tyỷ-kheo có thê lật ngửa bình bát đôi với người 
cư sĩ ây. Thê nào là tám? 


(1) Người ấy không tìm cách ngăn cản những gì lợi lạc cho 
các Tý-kheo; (2) người ấy không tìm cách gây thiệt hại cho các 
Tỷ-kheo; (3) người ấy không ngăn cản VIỆC cư frú của các Tậ 
kheo (cho ở gân quân chúng); (4) người ây không sỉ nhục và mắng 
nhiếc các Tỷ- -kheo; (Š) người ây không gây chia rẽ giữa các Tỷ- 
kheo; (6) người ấy ca ngợi Phật; (7) người ấy ca ngợi Pháp; (8) 
người ấy ca ngợi Tăng. Khi một cư sĩ sở hữu tám tính cách này 
thì, nêu muốn, các Tỷ-kheo có thê lật ngửa bình bát đối với người 
cư sĩ ấy.” 


(Tăng Chỉ BK TH Ch. VIH (1X): Š7, tr. 55-56) 
(2) Mắt niềm tin 


— “Này các Tỷ- -kheo, khi một Tỷ-kheo sở hữu tám tính cách 
này, thì các cư sĩ, nêu muốn, có thê tuyên bồ là họ đã mắt niềm tin 
(8) đối với Tỷ-kheo ấy. Thế nào là tám? 


(1) Vị ấy tìm cách ngăn cản những gì lợi lạc cho các cư sĩ; 
(2) vị ấy tìm cách gây thiệt hại cho các cư sĩ; (3) vị ấy sỉ nhục và 
mắng nhiếc các cư sĩ ; (4) vị ấy gây chia rẽ giữa các cư sĩ; (5) vị ấy 
chê trách Phật; (6) vị ây chê trách Pháp; (7) vị ấy chê trách Tăng; 
(8) họ thấy vị ấy ở những nơi không xứng đáng. Khi một Tỷ-kheo 
sở hữu tám tính cách này, thì các cư sĩ, nêu muôn, có thể tuyên bố 
là họ đã mất niềm tin đối với Tỷ-kheo ấy. 


— “Này các Tỷ- -kheo, khi một Tỷ-kheo sở hữu tám tính cách 
này thì các cư sĩ, nêu muốn, có thể tuyên bố là họ giữ vững niềm 
tin đối với Tý-kheo ấy. Thế nào là tám? 


(1) Vịâ ây không tìm cách ngăn cản những gì lợi lạc cho các 
cư sĩ; (2) vị ây không tìm cách gây thiệt hại cho các cư sĩ; (3) vi ấy 
không sỉ nhục và măng, nhiếc các cư sĩ; (4) vị ây không gây chia 
rể giữa các cư sĩ; (5) vị ấy ca ngợi Phật; (6) vị ấy ca ngợi Pháp; (7) 
vị ấy ca ngợi Tăng; (§) họ thấy vị ấy ở những nơi xứng đáng. khi 
một Tỷ-kheo sở hữu tám tính cách này, thì các cư sĩ, nêu muôn, có 
thê tuyên bố là họ giữ vững niềm tin đối với Tỷ-kheo ấy.” 


(Tăng Chỉ BK IW/ Ch. VI (1X): 88, tr. 56-57) 


IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 223 


(3) Biểu quyết luận tội (tác pháp Vễt-ma) 


— “Này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo sở hữu tám tính cách 
này, thì Tăng đoàn, nêu muôn, có thê yêu câu biêu quyết luận tội 
(9) (tác pháp Yêt-ma) đôi với vị Tỷ-kheo này. Thê nào là tám? 


(1) Vị ấy tìm cách ngăn cản những gì lợi lạc cho các cư sĩ; 
(2) vị ấy tìm cách gây thiệt hại cho các cư sĩ; (3) vị ấy sỉ nhục và 
mắng nhiếc các cư sĩ; (4) vị ấy gây chia rẽ giữa các cư sĩ; (5) vị ấy 
chê trách Phật; (6) vị ây chê trách Pháp; (7) vị ây chê trách Tăng; 
(8) vị ấy không hoàn thành lời hứa hợp pháp với các cư sĩ. Khi 
một Tỷ-kheo sở hữu tám tính cách này, thì Tăng đoàn, nếu muốn, 
có thê yêu cầu biểu quyết luận tội (tác pháp Yết-ma) đối với vị 
Tỷ-kheo này. 


— “Này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo sở hữu tám tính cách 
này, thì Tăng đoàn, nêu muôn, có thê hủy bỏ việc biêu quyết luận 
tội (trước đây đã áp dụng) đôi với vị Tỷ-kheo này. Thê nảo là tám? 


(1) VỊ ây không tìm cách ngăn cản những øì lợi lạc cho các 
cư sĩ; (2) vị ây không tìm cách gây thiệt hại cho các cư sĩ; (3) vị ấy 
không sỉ nhục và măng, nhiếc các cư sĩ; (4) vị ấy không gây chia 
rẽ giữa các cư sĩ; (5) vị ấy ca ngợi Phật; (6) vị ấy ca ngợi Pháp; (7) 
vị ây ca ngợi Tăng: (§) vị ấy hoản thành lời hứa hợp pháp với các 
cư sĩ. Khi một Tỷ-kheo sở hữu tám tính cách này, thì Tăng đoàn, 
nếu muốn, có thê hủy bỏ việc biểu quyết luận tội (trước đây đã áp 
dụng) đối với vị Tỷ-kheo này.” 


(Tăng Chỉ BK IW/ Ch. VIII (1X): 89, tr. 57-58) 


8. KHAI TRỪ NHỮNG NGƯỜI PHẠM TỘI 
(L1) Quét sạch rơm rạ! 
Một thời, Thế Tôn đang trú tại Campä, bên bờ hồ sen Gaggãrã. 
Lúc bây giờ, các Tỷ-kheo đang khiên trách một Tỷ-kheo phạm tội. 
Khi bị khiến trách, vị ây trả lời tránh né vân đê, lái vân đê sang 
chuyện khác không liên quan, và biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và 
bất mãn. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


— “Này các Tỷ-kheo, hãy đuôi người này ra! Người này phải 


224 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


bị trục xuất. Tại sao để con trai người khác quấy nhiễu các thầy? 
(10) 


=#Ở đây, này các Tỷ-kheo, một người nào đó có phong cách 
bề ngoài giống như một Tỷ-kheo hiền thiện, bao lâu mà các Tỷ- 
kheo khác không thấy được tội lỗi của người ấy. Tuy nhiên, khi 
các Tỷ-kheo khác thấy được tội của người này, họ biết người này 
là một Sa-môn hư hỏng, chỉ là rơm rạ, là rác rên giữa chúng Sa- 
môn; họ trục xuất người này. Vì sao vậy? Đề cho người ây không 
làm hư hỏng các Tỷ-kheo hiên thiện. 


— “Giả sử trong một cánh đồng lúa mì đang mọc, có một vài 
cây lúa bị hư hỏng xuất hiện, đó chỉ là những rơm rạ rác rên giữa 
các cây lúa tốt. Bao lâu mà đầu lúa non chưa mọc ra, thì rễ của 
chúng trông cũng giống như những cây lúa tốt, cảnh của chúng 
trông cũng giông như những cây lúa tốt, lá của chúng trông cũng 
giông như những cây lúa tốt. Tuy nhiên, khi đầu lúa non mọc ra, 
người ta biết Tăng đây là những cây lúa hư hỏng, đây chỉ là những 
rơm rạ rác rến giữa các cây lúa tốt. Sau đó, họ nhồ chúng đi từ 
gốc rễ và vứt chúng ra khỏi cánh đồng lúa mì. Vì sao vậy? Đề cho 
chúng không làm hỏng các cây lúa tốt. 


“Cũng vậy, một người nào đó có phong cách bề ngoài giống 
như một Tỷ-kheo hiền thiện, bao lâu mà các Tỷ-kheo khác không 
thây được tội lỗi của người ấy. Tuy nhiên, khi các Tỷ-kheo khác 
thấy được tội của người này, họ biết người này là một Sa-môn hư 
hỏng, chỉ là rơm rạ, là rác rên giữa chúng Sa-môn; họ trục xuất 
người này. Vì sao vậy? Đề cho người ấy không làm hư hỏng các 
Tỷ-kheo hiền thiện. 


Sống chung với ông ấy, biết ông ấy, 

Như là một người sân hận với nhiều dục vọng bất thiện, 
Một kẻ thường nói xâu, bướng bỉnh và xắc láo, 

Đồ ky, keo kiệt và dối trá. 

Ông ấy nói với mọi người giống như một Sa-môn, 

[Nói với họ | bằng một giọng nhu hòa; 

Nhưng làm việc bắt thiện trong bí mật, 

Giữ quan điểm độc hại và thiếu kính trọng. 


Dù ông ây lừa bịp, nói lời dôi trá, 


IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 225 


Các thầy phải biết ông ấy đúng như thật; 
Rồi các thầy phải đồng lòng họp lại, 

Và đuổi ông ấy đi. 

Hãy vứt bỏ thùng rác! 

Loại bỏ kẻ xấu ác! 

Quét sạch rơm rạ, những Sa-môn giả mạo 
Làm ra vẻ Sa-môn! 


Trục xuất kẻ tham dục bắt thiện, 

Với ác hạnh, ác pháp, 

Sống trong hội chúng, luôn giữ chánh niệm, 
Người thanh tịnh sống với người thanh tịnh, 
Trong hòa hợp và tỉnh giác, 

Các thầy sẽ châm dứt khổ đau. 


(Tăng Chi BK II, Ch. VI (J):10, tr 513-517) 


(2) Trục xuất bằng vũ lực 


Một thời, Thế Tôn trú tại thành Xá-vệ (SãävatthT) trong lâu 
đài Migãramatä ở Đông Viên (Eastern Park). Lúc bấy giờ, vào 
ngày trai giới Bố-tát (Uposatha), Thế Tôn đang ngồi giữa chúng 
Tỷ-kheo bao quanh. Rồi khi đêm đã khuya, canh một đã qua, Tôn 
giả Änanda từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, 
cung kính đảnh lễ Thế Tôn và bạch rằng: “Bạch Thể Tôn, đêm đã 
khuya, canh một đã qua, chúng Tỷ-kheo đã ngồi đây rất lâu. Xin 
Thế Tôn hãy đọc giới bổn Pãtimokkha cho các Tỷ-kheo.” Khi 
nghe nói như vậy, Thế Tôn vẫn im lặng. 


Khi đêm đã khuya hơn nữa, canh hai đã qua, Tôn giả Ananda 
từ chỗ ngồi đứng dậy lần thứ hai, đắp thượng y vào một bên vai, 
cung kính đảnh lễ Thế Tôn và bạch răng: “Bạch Thế Tôn, đêm đã 
khuya lắm rồi, canh hai đã qua, chúng Tỷ-kheo đã ngồi đây rất lâu. 
Xin Thế Tôn hãy đọc giới bốn Pãtimokkha cho các Tỷ-kheo.” Lần 
thứ hai, Thế Tôn vẫn im lặng. 

Khi đêm đã gần tàn, canh cuối cùng đã qua, bình minh đã ló 
dạng và áng mây hồng đã xuất hiện ở chân trời, Tôn giả Änanda 
từ chỗ ngồi đứng dậy lần thứ ba, đắp thượng y vào một bên vai, 


226 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


cung kính đảnh lễ Thế Tôn và bạch răng: “Bạch Thế Tôn, đêm đã 
gần tàn, canh cuối cùng đã qua, bình minh đã ló dạng và áng mây 
hồng đã xuất hiện ở chân trời, chúng Tỷ-kheo đã ngồi đây rất lâu. 
Xin Thế Tôn hãy đọc giới bổn Pãtimokkha cho các Tỷ-kheo.” 


— “Này Ananda, hội chúng này không được thanh tịnh.” 


Rồi Tôn giả Mahämogsalläna (Đại Mục- kiên- liên) suy nghĩ 
như sau: “Thế Tôn đề cập đến người nào khi nói rằng: “Hội chúng 
này không được thanh tịnh?”” Rồi Tôn giả Mahã Mogøgallãna nhìn 
chăm chú và toàn thê đại chúng Tỷ-kheo, dùng tâm của mình bao 
trùm tâm của đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Tôn giả thấy người ấy đang 
ngồi giữa chúng Tỷ-kheo: một người vô đạo đức, ác hạnh, bất 
tịnh, có những hành vi mờ ám, có những hành động che đậy bí 
mật, không phải là Sa-môn mặc dù tự xưng là Sa-môn, không 
sông độc thân mặc dù tự xưng là sống độc thân, nội tâm thối nát, 
hư "hỏng, độc ác. Sau khi đã thấy người này, Tôn giả đứng dậy từ 
chỗ ngôi, đi đến người ây và nói rằng: “Này ông bạn, hãy đứng 
dậy, Thế Tôn đã thấy ông. Ông không thể sống chung với chúng 
Tỷ-kheo.” Khi nghe nói như vậy, người này vẫn ngồi im lặng. 


Lần thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả Mahãmoggallãna nói với 
người ấy rằng: “Này ông bạn, hãy đứng dậy, Thế Tôn đã thấy 
ông. Ông không thê sống chung với chúng Tỷ-kheo.” Lần thứ ba, 
người này vẫn ngồi im lặng. 

Rồi Tôn giả Mahãmogsalläna nắm cánh tay người ấy, kéo 
ông ta ra khỏi công bên ngoài, và khóa công lại. Rồi Tôn giả đi đến 
Thế Tôn và bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, con đã đuôi kẻ ấy rồi. Hội 
chúng đã thanh tịnh. Xin Thế Tôn hãy đọc giới bốn Pãtimokkha 
cho các Tỷ-kheo.” 


— “Thật hy hữu và đáng kinh ngạc thay Moggalläna, kẻ ngu 
si kia đã đợi cho đến khi bị năm tay kéo ra khỏi hội chúng mới 
chịu đi! Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo, giờ 
đây các thầy phải tự hành trì lễ Bố-tát Uposatha và tụng đọc giới 
bốn Pãtimokkha. Kê từ hôm nay, Ta sẽ không đọc giới bổn nữa. 
Không thê có và không thể quan niệm được răng Như Lai có thê 
đọc giới bốn Pãtimokkha trong một hội chúng không thanh tịnh.” 


(Tăng Chỉ BK II, Ch. VIH (I):20, tr. 565-568) 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 


X 


THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI 
CÔNG BẰNG 


227 


228 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 229 


GIỚI THIỆU 


Trong phần cuối của hợp tuyển này, chúng ta chuyển từ 
cộng đồng thảnh lập có chủ đích đến cộng đồng tự nhiên, đi từ 
gia đình đến xã hội rộng lớn hơn và rồi đến quốc gia. Các kinh 
văn được đưa vào đây hé lộ cho thấy trí tuệ thực tiễn và nhạy 
bén của Đức Phật, khả năng đáp ứng với tuệ giác kỳ lạ và trực 
tiếp rõ ràng của Ngài đối với những vấn đề thực tiễn. Mặc dù 
Ngài chấp nhận cuộc sống của một du tăng khổ hạnh (samana), 
một người xuất gia đứng bên ngoài mọi tô chức xã hội, từ đẳng 
xa, Ngài nhìn về các tổ chức xã hội trong thời đại của Ngài và 
đề nghị những lý tưởng và cách sắp xếp để hỗ trợ cho sự an vui 
về mặt thể chất, tinh thân, tâm lý của những người vẫn còn đắm 
chìm trong những giới hạn của cuộc đời. Rõ ràng là Ngài đã thấy 
lời giải đáp cho một xã hội lành mạnh nằm trong việc hoàn thành 
trách nhiệm của mình đối với người khác. Ngài xem trật tự xã 
hội như một bức tranh thêu về những mối quan hệ đan quyện và 
chồng chéo lên nhau, mỗi mỗi quan hệ đặt lên con người nhiều 
bốn phận đối với người đối tác ở phía bên kia trong mối tương 
quan mà họ có dự phân. 


Điểm này được thấy rõ nhất trong Kinh Văn X, 1, một trích 
đoạn từ bài Pháp thoại Đức Phật giảng cho một thanh niên tên là 
Sigalaka (Thi-ca-la-việt). Ở đây, Đức Phật xem xã hội như được 
xây dựng bằng sáu mối quan hệ song đôi: cha mẹ và con cái, vợ 
chồng, bạn bè đối với nhau, chủ nhân và công nhân, thầy trò, nhà 
lãnh đạo tôn giáo và tín đồ. Đối với mỗi mối quan hệ, Đức Phật 
đề nghị năm bổn phận (hoặc là sáu trong một trường hợp) mà 
mỗi bên phải hoàn thành đối với người đối tác ở phía bên kia. 
Ngài thấy cá nhân - mỗi cá nhân - như đang đứng ở một điểm, 
nơi mà “sáu phương hướng hội tụ lại, do đó có bốn phận phải 
tôn trọng những phương hướng này băng cách thi hành những 
bốn phận bao hàm trong mối quan hệ đó. 


230 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


Đức Phật xem gia đình như là đơn vị nền tảng của việc hội 
nhập xã hội và hòa đồng văn hóa. Chính là mối quan hệ thương 
yêu gần gũi giữa cha mẹ và con cái đã nuôi dưỡng đức hạnh và ý 
thức trách nhiệm nhân đạo cần thiết cho một trật tự xã hội đoàn 
kết gắn bó. Bên trong gia đình, các giá trị ấy được truyền lại cho 
nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, và như vậy, một xã hội hài 
hòa tùy thuộc rất nhiều vào các mối quan hệ đáng tôn trọng và 
nông ấm giữa cha mẹ và con cái. Trong Kinh Văn X, 2 (1), Ngài 
giải thích bằng cách nào cha mẹ là nguồn phúc lợi tuyệt vời đối 
VỚI CON cái, vả trong Kinh Văn X, 2 (2), Ngài nói ráng con cái 
không thể nào đền đáp công ơn cha mẹ tương xứng băng cách 
đem lại nhiều phúc lợi vật chất cho cha mẹ, nhưng chỉ bằng cách 
xây dựng cho cha mẹ có lòng tin, cách hành xử đạo đức, tâm bố 
thí và trí tuệ, mới có thê đền đáp được công ơn cha mẹ. Quan hệ 
tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái tùy thuộc vào tình thương yêu và 
kính trọng lẫn nhau giữa vợ chồng. Bài kinh được tuyến chọn 
cho Kinh Văn X, 3 cung cấp đường lồi hướng dẫn đôi với mối 
quan hệ giữa các đôi vợ chồng, nêu rõ răng hôn nhân lý tưởng 
là cuộc hôn nhân trong đó cả vợ và chồng đều cùng chia sẻ cam 
kết về cách hành xử đức hạnh, tâm bố thí và các giá trị tâm linh. 


Trong phần kế tiếp, tôi đã tập hợp những kinh văn bàn về 
thái độ xã hội của người gia chủ. Hai bài đầu tiên, Kinh Văn 
X,4()-Ó) khẳng định rằng người gia chủ tận tụy sẽ vì lợi lạc 
của nhiều người mà khởi xướng và dẫn dắt các thành viên gia 
đình mình trong việc phát triển lòng tin, đức hạnh, học tập (Giáo 
pháp), bố thí và trí tuệ. Kinh Văn X, 4 (3) thảo luận những 
phương cách đúng đắn để tạo ra tài sản, đó là phải thực hành 
trong phạm vi giới hạn của nghề nghiệp chơn chánh (chánh 
mạng). Chiều hướng tâm linh thể hiện bằng cách khăng định 
rằng gia chủ sử dụng tài sản “mà không bị trói buộc, say đắm, 
và không bị cuốn hút mù quáng vảo tài sản." Kinh Văn X, 4 (4) 
nói về năm ngành nghề bị cắm đối với người cư sĩ thuần thành, 
bị cắm vì chúng liên hệ đến sự tồn hại cho các chúng sinh khác, 
dù là gây tổn hại thật sự hay có tiềm năng gây tôn hại. Kinh văn 
X, 4 (5) sau đó giải thích năm phương cách đúng đắn để sử dụng 
tài sản. Lời giải thích cho thấy răng tài sản kiếm được một cách 
chơn chánh sẽ phải được sử dụng vì lợi lạc của bản thân và lợi 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 231 


lạc cho người khác; sau khi người gia chủ đã bảo đảm được lợi 
lạc cho bản thân và gia đình, người ấy cần sử dụng tài sản trước 
tiên là để thực hành những hành động phước đức đề phục vụ cho 
người khác. 

Phần kế tiếp đưa chúng ta trở lại với vấn đề giai cấp xã hội, 
được đề cập từ góc độ của người xuất gia trong Phần VII. Trái 
với niềm tin thông thường, Đức Phật không cổ động công khai 
cho việc xóa bỏ hệ thống giai cấp, mà trong thời đại của Ngài 
chưa đạt đến mức độ phức tạp và gắt gao như trong các thê kỷ 
sau, chủ yếu như đã được hoạch định trong các sách luật của Ấn 
giáo. Có lẽ Ngài thấy rằng sự phân hóa xã hội và những trách 
nhiệm liên hệ khác nhau là không thê tránh được. Nhưng Ngài 
đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng hệ thống giai cấp là thiêng 
liêng dựa trên nhiều lý do, về thần học, đạo đức và tâm linh. Về 
thần học, Ngài đã bác bỏ tuyên bố của Bà-la-môn cho răng hệ 
thống gia1 cấp là do Phạm thiên, là vị trời sáng tạo vạn vật, tạo 
ra; thay vào đó, Ngài xem hệ thống giai cấp chỉ là một tô chức xã 
hội có nguồn gốc thuần túy từ con người. Về mặt đạo đức, Ngài 
bác bỏ niềm tin cho rằng vị trí giai cấp là dấu chỉ của giá trị đạo 
đức, những người thuộc giai cấp cao hơn đương nhiên có vị trí 
đạo đức cao thượng hơn; thay vào đó, Ngài cho rằng chính hành 
động của một người xác định giá trị đạo đức của người Ấy, và bất 
cứ ai trong bất cứ giai cấp nào thực hiện những hành động xấu 
ác sẽ hạ thấp giá trị đạo đức của người ấy và bất cứ ai thực hiện 
những hành động thiện lành sẽ nâng cao vị trí đạo đức của người 
ây. Và về mặt tâm linh, như chúng ta đã thấy trước đây, Ngài cho 
rằng bất cứ ai từ bất cứ giai cấp nào đều có thể tu tập Giáo pháp 
và đạt đến mục tiêu tối thượng. 


Những lập luận này được trình bày ở đây trong Kinh Văn 
X, 5, (1)-(4). Các cuộc đàm thoại được ghi lại trong các bài kinh 
nảy - trong đó hệ thống giai cấp được xem như là một khuôn 
mẫu mà người Bà-la-môn tìm cách áp đặt lên xã hội - gợi ý rằng 
ở miền đông bắc Ấn Độ, nơi xuất phát Phật giáo, sự phân biệt 
giai cấp chưa đạt đến mức độ gắt gao và đầy uy quyền như đã 
có thể đạt được ở miễn trung và tây Ân Độ. Cũng thú vị để ghi 
nhận răng khi liệt kê các giai cấp theo thứ tự, người Bả-la-môn 
đặt họ lên vị trí hàng đầu và người Sát-đề-ly thuộc hạng hai, thì 


232 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


Đức Phật lại sắp xếp người Sát-đế-ly lên hàng đầu và Bả-la-môn 
thuộc hàng hai. về phương diện này, có lẽ Ngài đã theo chiều 
hướng nổi bật ở các tiêu bang miền đông bắc của tiêu lục địa thời 
bấy giờ. 


Trong Kinh Văn X, 5 (1), Đức Phật lập luận bác bỏ tuyên 
bố của người Bả-la-môn, do người Bả-la-môn Esukãrï nêu lên, 
cho rằng trật tự xã hội phải được thiết lập dựa trên một hệ thống 
phục vụ theo đẳng cấp cô định, như là mọi người thuộc các giai 
cấp thấp hơn phải phục vụ người Bả-la-môn, trong lúc người 
Thủ-đà là tầng lớp ở dưới cùng của bậc thang giai cấp, phải phục 
vụ tất cả mọi người khác. Trái lại, Đức Phật chủ trương rằng sự 
phục vụ phải dựa trên các cơ hội dành cho người có thăng tiến 
về đạo đức. Người Bả-la-môn Esukãrï còn cho răng những người 
trong mỗi giai cấp có các bốn phận có định của chính họ theo 
vị trí giai cấp của họ; điều này có vẻ như là bước mở đầu cho lý 
thuyết svadharma (= nhiệm vụ của bản thân trong xã hội) đã trở 
nên nôi bật trong các sách luật Ân giáo, ý tưởng cho rằng mỗi 
giai cấp có những bồn phận của chính họ mà họ phải hoàn thành 
nếu họ muốn gặt hái một sự tái sanh tốt đẹp hơn và tiến đến giải 
thoát tối hậu. Một lần nữa, Đức Phật bác bỏ quan điểm này, Ngài 
chủ trương rằng: “Giáo Pháp siêu xuất thế gian” là tài sản chung 
của mọi người. Bất cứ ai tuân theo các nguyên tắc hành xử đức 
hạnh, bất kể thuộc giai cấp nào, đều là người đang tu tập “thiện 
Pháp.” 


Trong Kinh Văn X, 5 (2), Tôn giả Mahakaccaäna (Đại-ca- 
chiên-diên), tự thân là một Bà- la- -môn, lập luận chống lại tuyên 
bố của người Bả-la-môn cho rằng hệ thống giai cấp có nguồn 
gốc siêu phàm và chỉ có người Bà-la-môn là “con trai của Phạm 
thiên, thuộc dòng giống Phạm thiên.” Tôn giả giữ vững quan 
điểm rằng đây “chỉ là lời nói trong thiên hạ.” Hệ thống giai cấp 
chỉ thuần túy là ước lệ xã hội, và những người thuộc bất cứ giai 
cấp nào đều có thể tự mình tỏ ra xứng đáng hay khiếm khuyết về 
mặt đạo đức. Trong Kinh văn X, 5 (3)-(4), Đức Phật một lần nữa 
bác bỏ ý tưởng cho răng vị trí giai cấp được xác định từ nguồn 
gốc họ sinh ra, và đề nghị định nghĩa lại về khái niệm Bà-la-môn 
và kẻ bần cùng, theo đó, những người này được xác định giá 
trị bằng phẩm chất đạo đức của chính họ chứ không phải bằng 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 233 
nguôn gôc họ sinh ra. 


Phần tiếp theo xem xét khái quát về pháp nhãn chính trị 
của Đức Phật. Vào thời đại của Ngài, tiểu lục địa Ấn Độ được 
chia thành mười sáu tiểu bang, thuộc hai kiểu thể chế: các nước 
cộng hòa bộ tộc, và các nước theo chế độ quân chủ. Chúng ta đã 
thấy ví dụ về lời khuyên của Đức Phật đối với các nhà lãnh đạo 
các nước cộng hòa trong Kinh Văn X, 3, (4) về sáu điều kiện 
đề không bị suy tàn mà Ngài đã dạy cho người Vajj1. Tuy nhiên, 
miên bắc Ấn Độ đang nhanh chóng trải qua một sự chuyên biến 
về đất đai lãnh thổ làm đảo ngược khuynh hướng trật tự chính trị 
hiện hành. Các vương quốc của nhiều tiểu bang đang mở rộng 
lãnh thổ và nuốt trọn các vương quốc yếu thế hơn, và các nước 
cộng hòa nhỏ bé vào thời kỳ đó cũng đang ở trong tình trạng chờ 
ngày bị sáp nhập. Cạnh tranh nhau trong các tuyên bố về lãnh 
thổ vả tài sản đưa đến việc gia. tăng các hoạt động quân sự và 
xung đột bằng bạo lực. Miền đất này đang nhanh chóng hướng 
đến một thời kỳ của những cuộc đấu tranh giành quyên lực tàn 
nhẫn và các cuộc chiến xâm lược ác liệt, được mô tả một cách 
xúc động trong các câu kệ sau (Tương Ưng BK 1:28): 

Những người có vô số của cải và tài sản, 
Ngay cả người Sát-đế-ly đang cai trị đất nước, 
Vẫn nhìn nhau bằng đôi mắt tham lam, 

Với tham dục không bao giờ thỏa mãn. 


Vì sự chiến thăng của chế độ quân chủ có vẻ không thể nảo 
tránh được, Đức Phật tìm cách bảo vệ chống lại sự lạm quyền 
băng cách đề nghị một khuôn mẫu vương quốc trong đó nhà 
vua sẽ phục tùng một quyền lực cao hơn, một tiêu chuẩn tốt đẹp 
khách quan có thể chế ngự việc thực thi quyền hành độc đoán. 
Ngài nhận thức rằng trong một thể chế quân chủ, toàn thê xã hội 
no theo gương của vị vua cai trị họ, dù tốt hay xấu. Vì vậy, trong 
Kinh Văn X, 6, (1), Ngài mô tả vai trò của nhà vua, cách hành 
xử của nhà vua có một năng lực huyền bí tạo ảnh hưởng trong 
vương quốc của mình. Trong thời đại của những cuộc đấu tranh 
quân sự để chiếm đoạt lãnh thỏ, Ngài đã lên án việc sử dụng 
chiến tranh như một phương tiện để giải quyết các xung đột. 
Kinh văn X, 6, (2) khăng định rằng chiến thắng chỉ nuôi dưỡng 


234 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


thù hận và duy trì vòng chiến đấu để trả đũa lại. Trong Jãtaka, 
là những câu chuyện về tiền thân Đức Phật, nói rõ hơn khi tóm 
tắt những phẩm chất cần có của một vị vua anh minh với hệ 
thống gồm mười đức tính của nhà vua: biết bố thí, hành xử đức 
hạnh, biết từ bỏ, chân thật, dịu hiền, nghiêm khắc với bản thân, 
không sân hận, không gây tồn hại, kiên nhẫn, và không chống lại 
nguyện vọng của dân chúng. (1) Thí dụ, chuyện tiền thân Kukka, 
mô tả vị vua đức hạnh như là người “theo đúng mười phẩm chất 
này của nhà vua, cai trị theo Giáo pháp, mang lại thịnh vượng và 
thăng tiễn cho chính nhà vua và những người khác, và không gây 
phiền muộn cho bắt cứ ai.” (Jãtaka III, 320) 


Đề bảo đảm rằng nhà vua có một tiêu chuẩn cai trị mẫu mực 
để noi theo, kh Phật đã thiết lập lý tưởng về “vị Chuyển luân 
Thánh vương” (đj/ä cakkavat), một vị vua chơn chánh cai trị 
theo đúng Giáo pháp, là quy luật khách quan về sự chơn chánh. 
Chuyền luân Thánh vương là vị đối tác thế gian của Đức Phật; 
đối với cả hai, bánh xe là biểu tượng của quyên lực. Như Kinh 
Văn X, 6, (3) chỉ rõ, Giáo pháp mà vị Chuyển luân Thánh vương 
tuân theo là nguyên lý đạo đức cho việc cai trị của nhà vua. Nhà 
vua trải rộng sự bảo vệ cho tất cả mọi loài trong vương quốc của 
mình, cho mọi người trong các giai tầng xã hội và thậm chí cho 
cả chim muông và cầm thú. Được biểu tượng hóa băng hình ảnh 
bánh xe báu thiêng liêng, là quy luật của sự chơn chánh giúp nhà 
vua có thê chinh phục thế giới bằng các biện pháp hòa bình và 
thiết lập một nên cai trị an bình mang tính phổ quát, dựa trên sự 
tuân thủ năm giới và mười thiện nghiệp, như được mô tả trong 
Kinh Văn X., 6, (4). 


Một trong những nhiệm vụ của nhà vua là ngăn cản tội 
phạm xâm nhập vào vương quốc của mình, và để giữ cho vương 
quốc được an toàn không có tội phạm, ngài phải ban tặng của 
cải cho những người thiếu thốn. Trong Phật giáo Nguyên thủy, 
nghèo đói được xem là mảnh đất nuôi dưỡng tội phạm và vì thế 
việc xóa bỏ nghèo đói trở thành một trong những nhiệm vụ của 
hoảng gia. Nhiệm vụ này được đề cập trong số những nhiệm 
Vụ CỦa VỊ Chuyên luân Thánh vương trong Kinh Văn X, 6, (6), 
trong đó cho thấy, từ chỗ thất bại trong việc xóa bỏ nghèo đói, 
băng cách nảo mà tất cả tội phạm phát sinh như: trộm cắp, giết 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 235 


người, nói láo, và những tội phạm khác. Nhiệm vụ của nhà vua 
trong việc xóa bỏ nghèo đói được kết hợp trong Kinh Văn X, 
6, (6). Ở đây, trong một câu chuyện được cho là đề cập dến một 
quá khứ xa xăm, một vị quốc sư trí tuệ - không ai khác hơn là 
Đức Phật trong một tiền kiếp của Ngài - khuyên nhà vua phương 
cách đúng đắn đề chấm dứt nạn trộm cắp và băng đảng tội phạm 
đang gieo tai họa cho vương quốc của nhà vua, đó không phải là 
áp đặt các hình phạt nặng nề và áp dụng luật pháp nghiêm khắc 
hơn, nhưng là bằng cách ban phát cho dân chúng những phương 
tiện cần thiết để họ có thể kiếm sống một cách tử tế. Một khi dân 
chúng được hưởng một tiêu chuẩn sống đầy đủ, thì họ sẽ không 
cỏn quan tâm đến việc xâm hại kẻ khác và đất nước sẽ vui hưởng 
thái bình an lạc. 


236 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 


I. TRÁCH NHIỆM HỖ TƯƠNG 


[Đức Phật nói với một thanh niên tên là Sigalaka (Thi-ca-la- 
việt)]: 


— Này con trai của gia chủ, các bậc Thánh đệ tử hộ trì sáu 
phương như thế nào? Sáu điểm này được xem như là sáu phương. 
Phương đông chỉ cha mẹ. Phương nam chỉ các bậc thầy. Phương 
tây chỉ vợ con. Phương bắc chỉ bạn bè. Phương dưới chỉ gia nhân, 
thợ thuyền, người giúp việc. Phương trên chỉ Sa môn, Bà-la-môn. 


— Có năm cách người con phải phụng dưỡng cha mẹ như 
phương đông. [Người con phải suy nghĩ răng]: “Tôi đã được cha 
mẹ nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Tôi sẽ làm tròn bổn 
phận đối với cha mẹ. Tôi sẽ gìn giữ truyền thống gia đình. Tôi sẽ 
sống xứng đáng là người thừa kế. Sau khi cha mẹ tôi qua đời, tôi 
sẽ cúng dường phẩm vật đề hồi hướng công đức cho cha mẹ.” Và 
cha mẹ được con phụng dưỡng như phương đông, sẽ có năm cách 
để đáp trả lại: cha mẹ sẽ ngăn cản con làm điều ác, ủng hộ con 
làm điều thiện, dạy con có tay nghề, cưới vợ thích hợp cho con, 
và vào đúng thời điểm sẽ trao quyên thừa kế cho con. Bằng cách 
này, phương đông được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi tai 
họa nguy hiểm. 


— Có năm cách người đệ tử phải phụng dưỡng các bậc thầy 
như phương nam: bằng cách đứng lên chảo thây, hầu hạ thầy, lắng 
nghe thầy, phục vụ thầy, năm vững các kỹ năng thầy đã dạy. Và 
các bậc thầy được đệ tử phụng dưỡng như phương nam, sẽ có năm 
cách đáp trả lại: các thầy sẽ huấn luyện tận tình, bảo đảm các đệ 
tử năm vững được những gì họ cần phải nắm vững, dạy cho đệ 
tử thông suốt vững vàng các nghề nghiệp, giới thiệu đệ tử VỚI các 
bạn bè đồng nghiệp, cung cấp sự an toàn cho đệ tử về mọi mặt. 
Bằng cách này, phương nam được che chở, trở nên an bình và 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 237 
thoát khỏi tai họa nguy hiêm. 


— Có năm cách người chồng phải đối xử với vợ như phương 
tây: tôn trọng vợ bằng cách không xem thường vợ, chung thủy với 
Vợ, trao quyền hành cho vợ, tặng vợ những món đồ trang sức. Và 
người vợ được chồng đối xử như vậy sẽ có năm cách để đáp lại: 
bằng cách tổ chức tốt đẹp công việc nội trợ, đối xử tử tế với gia 
nhân, trung thành với chồng, giữ gìn tài sản của chồng, khéo léo 
và cần mẫn trong mọi việc cần phải làm. Băng cách này, phương 
tây được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi tai họa nguy hiểm. 

— Có năm cách một người nam phải đối xử với bạn bè và 
người đồng sự như phương bắc: bằng cách tặng quả cho bạn, nói 
lời ái ngữ, quan tâm đến an sinh của bạn, đối xử với bạn như với 
chính mình và giữ lời hứa. Người bạn và người đồng sự được đối 
xử như vậy sẽ có năm cách đáp trả lại: chăm sóc bạn khi bạn lơ 
đãng, chăm sóc tài sản của bạn khi bạn lơ đãng, là nơi nương tựa 
cho bạn khi bạn sợ hãi, không bỏ rơi bạn khi bạn gặp khó khăn, 
quan tâm đến con cái của bạn. Bằng cách này, phương bắc được 
che chở, trở nên an bình và thoát khỏi tai họa nguy hiểm. 

— Có năm cách một chủ nhân phải đối xử với nô bộc vả công 
nhân của mình như phương dưới: bằng cách sắp xếp công việc theo 
khả năng của họ, lo cung cấp thực phẩm và lương tiền cho họ, chăm 
sóc khi họ ốm đau, chia sẻ thức ăn ngon với họ và cho họ nghỉ phép 
đúng lúc. Những nô bộc và công nhân được chủ nhân đối xử như 
vậy, sẽ có năm cách đáp trả lại: họ phải thức dậy sớm hơn chủ, đi 
ngủ muộn hơn chủ, chỉ nhận những gì chủ cho, làm thật tốt công 
việc của mình, là những người mang lại danh thơm tiếng tốt cho 
chủ nhân. Bằng cách nảy, phương dưới được che chở, trở nên an 
bình và thoát khỏi tai họa nguy hiểm. 

— Có năm cách một gia chủ phải đối xử với Sa-môn và Bà- 
la-môn như phương trên: bằng cách bày tỏ lòng kính yêu về thân, 
khâu, ý; mở rộng cửa đón các vị ấy, cũng dường các vị ấy những 
phâm vật cần thiết. Các Sa-môn, Bà-la-môn được gia chủ đối xử 
như phương trên sẽ có năm cách để đáp trả lại: ngăn cản không 
để gia chủ làm điều ác, khuyến khích gia chủ làm điều thiện, có 
lòng từ bi đối với gia chủ, giảng dạy cho gia chủ những gì người 
ây chưa được nghe, làm sáng tỏ những gì gia chủ đã được nghe 


238 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


và chỉ bày cho gia chủ con đường đưa đến cõi Thiên. Bằng cách 
này, phương trên được che chở, trở nên an bình và thoát khỏi tai 
họa nguy hiêm. 


(Trường BK II, Kinh số 31: Kinh giáo thọ Thi-Ca-La-Việt, 
tr. 529-545) 


2. CHA MẸ VÀ CON CÁI 
(1) Công ơn cha mẹ thật vĩ dại 


— Này các Tỷ-kheo, những gia đình nào trong nhà cha mẹ 
được con cái kính trọng, thì những gia đình ấy được xem như là 
cư trú với Phạm thiên. Những gia đình nào trong nhà cha mẹ được 
con cái kính trọng, thì những gia đình ấy được xem như là cư trú 
với các bậc đạo sư thời xưa cô. Những gia đình nào trong nhà cha 
mẹ được con cái kính trọng thì những gia đình ấy được xem như 
là cư trú với chư Thiên thời cổ xưa. Những gia đình nào trong nhà 
cha mẹ được con cái kính trọng, thì những gia đình ấy được xem 
như là cư trú với các bậc Thánh. 


— Này các Tỷ-kheo, “Phạm thiên là từ dùng để chỉ cha mẹ. 
“Các bậc đạo sư xưa cổ" là từ dùng để chỉ cha mẹ. “Chư Thiên thời 
xưa cổ' là từ dùng đề chỉ cha mẹ. “Các bậc Thánh” là từ dùng để 
chỉ cha mẹ. Vì sao? Vì công ơn cha mẹ thật vĩ đại; cha mẹ nuôi 
con khôn lớn, cho con ăn và dạy cho con biết về cuộc đời. 


(Tăng Chỉ BK I, Ch. TỰ (HI):63, tr. 684-685) 


(2) Đền đáp công ơn cha mẹ 


— Này các Tyỷ-kheo, ta tuyên bô răng có hai vị mả con người 
không thê nào đên đáp được công ơn. Hai vị ây là a1? Đó là cha 
và mẹ. 


Thậm chí nếu một người trên một vai công mẹ, và vai kia 
cõng cha, làm như vậy nếu sống được một trăm năm, cho đến khi 
tuổi tròn một trăm; và nếu người ấy chăm sóc cha mẹ bằng cách 
bôi dầu, xoa bóp, tắm rửa, đấm bóp tay chân, và ngay cả phải 
dọn phân của cha mẹ - như vậy người ấy vẫn chưa làm đây đủ 
bổn phận đối với cha mẹ, cũng chưa đền đáp được công ơn cha 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 239 


mẹ. Ngay cả nếu người ấy thiết lập, bố trí cha mẹ như những vị 
vua chúa tối cao trên quả đất này với bảy báu vật thật sang trọng, 
người ấy vẫn chưa làm đủ bồn phận đối với cha mẹ, cũng chưa 
đền đáp được công ơn cha mẹ. Vì sao? Vì công ơn cha mẹ thật vĩ 
đại; cha mẹ nuôi con khôn lớn, cho con ăn, và dạy cho con biết về 
cuộc đời. 

Nhưng, người mà cha mẹ không có lòng tin, biết khuyến 
khích, sắp xếp và bồ trí cho cha mẹ có lòng tin; người có cha mẹ 
thiếu đạo đức, biết khuyến khích, sắp xếp và bố trí cho cha mẹ 
sống có đạo đức; người có cha mẹ keo kiệt, biết khuyến khích, 
sắp xếp và bồ trí cho cha mẹ biết bố thí; người có cha mẹ còn mê 
muội, biết khuyên khích, sắp xếp và bố trí cho cha mẹ có trí tuệ - 
này các Tý-kheo, một người như vậy là đã làm đầy đủ bốn phận 
đối với cha mẹ: người ấy đã đền đáp công ơn cha mẹ, và đã đền 
đáp nhiều hơn những gì mà cha mẹ đã làm cho người ấy. 


(Tăng Chi BK I, Ch. II (V]):2, tr. 119-120) 


3. VỢ CHÒNG 


Một thời, Thế Tôn đang du hành trên con đường giữa 
Madhurã và VeranJä, nhiều gia chủ và vợ của họ cùng đi trên con 
đường đó. Rôi Thế Tôn rời khỏi con đường và ngôi xuống trên 
một chỗ ngồi đã soạn sẵn dưới một gốc cây. Các gia chủ vả vợ của 
họ thấy Thế Tôn ngôi đây liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ 
Thế Tôn, họ ngôi xuống một bên và Thế Tôn nói với họ: 


— Này các gia chủ, có bốn kiểu hôn nhân. Thế nảo là bốn? 
Một kẻ đê tiện sống chung với một kẻ đê tiện, một kẻ đê tiện sống 
chung với một thiên nữ, một thiên nam sống chung với một kẻ đê 
tiện, một thiên nam sông chung với một thiên nữ. 


— Và thế nào là một kẻ đê tiện sống chung với một kẻ đê 
tiện? Ở đây, này các gia chủ, người chồng là một kẻ sát sanh; lấy 
của không cho; dẫn thân vào tà dâm; nói láo; Say Sữa uống các loại 
rượu men, rượu mạnh và các chất gây nghiện, là nền móng của ác 
hạnh. Ông ta vô đạo đức, tánh tình xâu ác, sông trong gia đình với 
tâm bị cầu uế keo kiệt chi phối. Ông ta xúc phạm chửi mắng các 
Sa-môn và Bà-la-môn. Và vợ của ông ta cũng giống y hệt ông ta 


240 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


về mọi mặt. Như vậy chính là kiểu người đê tiện sống chung với 
người đê tiện. 

— Và thế nào là một kẻ đê tiện sống chung với một thiên 
nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng là một kẻ sát sanh... ông 
ta xúc phạm chửi mắng các Sa-môn và Bà-la-môn. Nhưng vợ ông 
ta là người từ bỏ sát sanh... không uống các loại rượu men, rượu 
mạnh và các chất gây nghiện. Bà ấy là người có đạo đức, tánh tình 
tốt; sông trong gia đình với tâm không bị cấu uế keo kiệt chi phối. 
Bà ây không xúc phạm chửi mắng các Sa-môn và Bả-la-môn. Như 
vậy chính là kiểu người đê tiện sống chung với thiên nữ. 


— Và thế nảo là một thiên nam sống chung với một kẻ đê 
tiện? Ở đây, này các gia chủ, người chồng là một kẻ từ bỏ sát 
sanh... không xúc phạm chửi mắng các Sa-môn và Bả-la-môn. 
Nhưng vợ của ông ta là kẻ sát sanh... xúc phạm chửi mắng các 
Sa-môn và Bà-la-môn. Như vậy chính là kiểu một thiên nam sống 
chung với một kẻ đê tiện. 

— Và thế nào là một thiên nam sống chung với một thiên 
nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng là một kẻ từ bỏ sát sanh... 
từ bỏ uông các loại rượu men, rượu mạnh và các chất gây nghiện. 
Ông ta là người có đạo đức, tánh tình tốt; sống trong gia đình 
với tâm không bị cấu uễ keo kiệt chỉ phối. Ông ấy không xúc 
phạm chửi măng các Sa-môn và Bà- la-môn. Và vợ của ông ta 
cũng giống y hệt ông ta về mọi mặt. Đấy chính là kiểu một thiên 

nam sông chung với một thiên nữ. 


Này các gia chủ, đấy là bốn kiểu hôn nhân. 
(Tăng Chi BK I, Ch. IV (II):53, tr. 661-663) 


4. ĐỜI SÓNG GIA ĐÌNH 
(L) Vì lợi lạc của nhiều người 


— “Này các Tỷ-kheo, khi một người có đức hạnh được sinh 
ra trong gia đình, đó là điều lợi lạc, an vui và hạnh phúc cho nhiều 
người. Người ấy đem lại lợi lạc, an vui và hạnh phúc cho: (1) cha 
mẹ, (2) vợ con, (3) gia nhân, người làm công và người giúp việc, 
(4) bạn bè và thân hữu, (Š) Sa-môn và Bà-la-môn.” 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 241 


Cũng giống như một trận mưa lớn, nuôi dưỡng các vụ mùa, 
đem lại lợi lạc, an vui và hạnh phúc cho nhiều người. Cũng vậy, 
khi một người có đức hạnh được sinh ra trong gia đình, đó là điều 
lợi lạc, an vui và hạnh phúc cho nhiều người. Người ây đem lại lợi 
lạc, an vui và hạnh phúc cho ... Sa-môn và Bả-la-môn.” 


(Tăng Chỉ BK II Ch. V(W):42, tr 377-378) 


(2) Giỗng như núi Hy-mã-lạp-sơn 


— “Này các Tỷ-kheo, dựa trên núi Hy-mã-lạp-sơn, là vua của 
mọi ngọn núi, các cây sala lớn lên trong năm phương diện. Thế 
nào là năm? (1) Chúng lớn lên từ cành, lá và toàn bộ lá cây; (2) 
chúng lớn từ vỏ cây; (3) chúng lớn lên từ đọt cây; (4) chúng lớn 
lên từ vỏ ngoài; (Š) chúng lớn lên từ lõi cây. Dựa trên núi Hy-mã- 
lạp-sơn, là vua của mọi ngọn núi, các cây sala lớn lên trong năm 
phương diện. Cũng vậy, khi người chủ gia đình có lòng tin, những 
người trong gia đình còn lệ thuộc vào ông ấy cũng tăng trưởng về 
năm phương diện. Thế nảo là năm? (1) Họ tăng trưởng lòng tin; 
(2) họ tăng trưởng đức hạnh; (3) họ tăng trưởng về học tập (Giáo 
pháp); (4) họ tăng trưởng tâm bố thí; (5) họ tăng trưởng trí tuệ. 
Khi người chủ gia đình có lòng tin, những TREƯỜI trong gia đình 
còn lệ thuộc vào ông ấy cũng tăng trưởng về năm phương diện.” 


(Tăng Chỉ BK HI, Ch. V (TH):40, tr. 372-373) 


(3) Những phương cách tìm kiếm tài sản 


— “Người gia chủ tìm kiếm tài sản một cách chơn chánh, 
không dùng bạo lực và làm cho mình được hạnh phúc an vui; biết 
chia sẻ tài sản với người khác, biết làm những việc công đức; và 
sử dụng tài sản mà không bị nó trói buộc, không mê đắm, không bị 
cuôn hút mù quáng vào tài sản, thây được sự nguy hiểm trong đó 
và hiểu biết cách thoát ly nó - người ây có thê được khen ngợi dựa 
trên bốn lý do. Lý do thứ nhất mà người ấy có thể được khen ngợi 
là vì người ấy đã tìm kiếm tài sản một cách chơn chánh, không 
dùng bạo lực. Lý do thứ hai mà người ấy có thể được khen ngợi là 
vì người ấy làm cho mình được hạnh phúc và an vui. Lý do thứ ba 


242 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


mà người ấy có thê được khen ngợi là vì người ấy biết chia sẻ tài 
sản với người khác, và biết làm những việc công đức. Lý do thứ 
tư mà người ấy có thê được khen ngợi là vì người ấy sử dụng tài 
sản mà không bị nó trói buộc, không mê đắm, không bị cuôn hút 
mù quáng vảo tài sản, thấy được sự nguy hiểm trong đó, và hiểu 
biết cách thoát ly nó. Người gia chủ ấy có thể được khen ngợi dựa 
trên bốn lý do này. 


— “Cũng giống như từ con bò ta có sữa, từ sữa có sữa đông, 
từ sữa đông có bơ, từ bơ có bơ trắng, từ bơ trắng có kem bơ trăng 
(đè- hồ), được xem là ngon nhất trong tất cả các loại trên. Cũng 
vậy, trong tất cả các gia chủ, người đứng đầu, người tốt nhất, 
người nổi bật, người tối cao và người tối ưu là người tìm kiếm tài 
sản một cách chơn chánh, không dùng bạo lực, và làm cho mình 
được hạnh phúc an vui; biết chia sẻ tài sản với người khác, biết 
làm những việc công đức; và sử dụng tải sản mà không bị nó trói 
buộc, không mê đắm, không bị cuốn hút mù quáng vào tải sản, 
thấy được sự nguy hiểm trong đó, và hiểu biết cách thoát ly nó.” 


(Tăng Chỉ BK 1L, Ch. X, (X):91, tr. 485-487) 


(4) Tránh làm các nghề bất chánh 


“Này các Tý-kheo, một người Phật tử không nên dân thân 
làm năm nghề này. Thế nảo là năm? Buôn bán vũ khí, buôn bán 
động vật sông, buôn bán thịt, buôn bán rượu và chất gây nghiện, 
buôn bán thuốc độc. Một người Phật tử không nên dẫn thân làm 
năm nghề này.” 


(Tăng Chi BK II, Ch. lj (XVIH):177, tr. 646-647) 


(5) Sử dụng tài sản đúng đắn 
Thế Tôn nói với trưởng giả Cấp Cô Độc (Anäthapindika): 
“Này gia chủ, có năm cách sử dụng tài sản đúng đắn. Thế 
nào là năm? 
(1) Ở đây, này gia chủ, với tài sản thâu hoạch do nỗ lực 
năng động, tích lũy được băng sức mạnh của cánh tay, kiêm được 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 243 


bằng mồ hôi nước mắt, tài sản chơn chánh đạt được đúng pháp, vị 
Thánh đệ tử tạo được hạnh phúc an vui cho chính mình và giữ 
gìn sự an vui cho mình một cách đúng đắn; người ấy giúp cha 
mẹ được hạnh phúc an vui và giữ gìn sự an vui cho cha mẹ một 
cách đúng đắn; người ấy làm cho vợ con, người hầu, nhân công 
và người giúp việc được an vui hạnh phúc và giữ gìn sự an vui 
cho họ một cách đúng đăn. Đây là cách sử dụng tài sản đúng đắn 
thứ nhất. 


(2) Lại nữa, với tài sản thâu hoạch do nỗ lực năng động... 
đạt được một cách chơn chánh như thế, vị Thánh đệ tử làm cho 
bạn bè và những người đồng hành an vui hạnh phúc và duy trì 
sự an vui hạnh phúc của họ một cách đúng đắn. Đây là cách sử 
dụng tài sản đúng đắn thứ hai. 


(3) Lại nữa, với tài sản thâu hoạch do nỗ lực năng động... 
đạt được một cách chơn chánh như thế, vị Thánh đệ tử có những 
chuẩn bị đề đối phó với những mất mát có thê xảy ra do hỏa hoạn 
hay lụt lội, đo nhà vua, các băng cướp hay những kẻ thừa kế thù 
nghịch; vị ấy biết bảo vệ an toàn cho mình đề đối phó với những 
kẻ ấy. Đây là cách sử dụng tải sản đúng đắn thứ ba. 


(4) Hơn nữa, với tài sản thâu hoạch do nỗ lực năng động... 
đạt được một cách chơn chánh như thế, vị Thánh đệ tử thực hiện 
năm sự hiến tặng: hiến tặng bà con, quan khách, dâng cúng vong 
linh tổ tiên, hiến tặng nhà vua, và cúng dường chư Thiên. Đây là 
cách sử dụng tài sản đúng đắn thứ tư. 


(5) Hơn nữa, này gia chủ, với tài sản thâu hoạch do nỗ lực 
năng động... đạt được một cách chơn chánh như thế, vị Thánh 
đệ tử thiết lập sự cúng dường cao thượng - một sự cúng dường 
thuộc về Thiên giới, kết quả đem lại hạnh phúc dẫn đến cõi Thiên 
- đó là cúng dường cho các vị Sa-môn, Bà-la-môn, những vị từ 
bỏ kiêu mạn và phóng dật, những vị an trú trong nhẫn nhục và 
nhu hòa, hết lòng tự nhiếp phục mình, tự an tịnh mình, và tu tập 
hướng đến chứng đắc Niết-bàn. Đây là cách sử dụng tải sản đúng 
đắn thứ năm.” 


(Tăng Chỉ BK II, Ch. V (V):41, tr 374-376) 


244 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


5. ĐỊA VỊ XÃ HỘI 
(L Không có đặc quyên theo đẳng cấp cô định 


Rồi người Bà-la-môn Esukãrï đi đến Thế Tôn và bạch với 
Ngài rằng: 

— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn quy định bốn cấp 
bậc phục vụ. Họ quy định cấp bậc phục vụ cho Bà-la-môn, cấp 
bậc phục vụ cho Sát-đề-ly (Khattiya), cấp bậc phục vụ cho Phệ-xá 
(Vessa), cấp bậc phục vụ cho Thủ-đà (Sudda). Các Bà-la-môn quy 
định cấp bậc phục vụ như thế này là cấp bậc phục vụ đối với Bà-la- 
môn: một Bà-la-môn có thể phục vụ một Bà-la-môn, một Sát-đề-ly 
có thê phục vụ một Bà-la-môn, một Phệ-xá có thể phục vụ một Bà- 
la-môn, một Thủ-đà có thể phục vụ một Bà-la-môn. Họ quy định 
cấp bậc phục vụ như thế này là cấp bậc phục vụ đối với Sát-đé-ly: 
một Sát-đề-ly có thể phục vụ một Sát-đế-ly, một Phệ-xá có thê 
phục vụ một Sát-đề-ly, một Thủ-đà có thể phục vụ một Sát-đề-ly. 
Họ quy định cấp bậc phục vụ như thế này là cấp bậc phục vụ đối 
với một Phệ-xá: một Phệ-xá có thể phục vụ một Phệ-xá, một Thủ- 
đà có thể phục vụ một Phệ-xá. Họ quy định cấp bậc phục vụ như 
thế này là cấp bậc phục vụ đối với một Thủ-đà: chỉ có một Thủ-đà 
có thê phục vụ một Thủ-đà; vì còn ai khác nữa có thể phục vụ một 
Thủ-đả? Tôn giả Gotama nói gì về vẫn đề này? 


— Này Bả-la-môn, có phải tất cả thế giới ủy quyền cho các 
Bà-la-môn quy định bôn câp bậc phục vụ này? 


— Thưa Tôn giả Gotama, không phải như vậy. 


— Này Bà-la-môn, giả sử có một người nghèo túng, không có 
một xu dính túi, khốn khổ, bị họ ép buộc phải ä ăn một miêng thịt 
và nói răng: “Này ông bạn, ông phải ăn miếng thịt này và phải trả 
tiền”; cũng vậy, dù không được sự đồng ý của các Sa-môn và Bả- 
la-môn khác, các Bả-la-môn này vẫn quy định bốn cấp bậc phục 
vụ. 


- Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng tất cả cần phải được 
phục vụ, Ta cũng không nói rằng không có người nào cần được 
phục vụ. Bởi vì, nêu trong khi phục vụ một người nào, do sự phục 
vụ đó, người ấy trở nên xấu hơn và không tốt hơn, thì Ta nói rằng 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 245 


người ây không nên được phục vụ. Và nêu trong khi phục vụ một 
người nảo, do sự phục vụ đó, người ây trở nên tôt hơn chứ không 
phải trở nên xâu hơn thì Ta nói răng người ây cân được phục vụ. 


— Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng một người nào đó là 
tốt hơn vì người ấy xuất thân từ một gia đình quyên quý, Ta cũng 
không nói răng một người nào đó là xâu hơn bởi vì người đó xuất 
thân từ một gia đình quyên quý. Ta không nói rằng một người nào 
đó tốt hơn vì người ấy có nhan sắc xinh đẹp, Ta cũng không nói 
rằng một TgƯỜI : nào đó xấu hơn vì người ây CÓ nhan sắc xinh đẹp. 
Ta không nói rằng một người nào đó là tốt hơn vì người ấy có 
nhiều tài sản, Ta cũng không nói rằng một người nảo đó là xấu hơn 
vì người ấy có nhiều tài sản. Vì một người xuất thân từ gia đình 
quyên quý có thê phạm tội sát sanh, lẫy của không cho, có tả hạnh 
trong các dục, nói láo, nói lời chia rẽ, nói lời thô bạo, nói lời phù 
phiếm, tham lam, có tâm sân hận, và nắm g1ữ tà kiến. Vì vậy, Ta 
không nói rằng một người nào đó là tốt hơn vì người ấy xuất thân 
từ một gia đình quyền quý. Nhưng một người xuất thân từ gia đình 
quyền quý cũng có thể từ bỏ sát sanh; từ bỏ lấy của không cho; từ 
bỏ tà hạnh trong các dục; từ bỏ nói láo, nói lời chia rẽ, nói lời thô 
bạo, nói lời phù phiếm; và người ấy không tham lam, có tâm bao 
dung, và có chánh kiến. Vì vậy Ta không nói răng một người nào 
đó là xấu hơn bởi vì người đó xuất thân từ một gia đình quyền quý. 


— Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng tất cả cần phải được 
phục vụ, Ta cũng không nói rằng không có người nào cần được 
phục vụ. Bởi vì, nếu trong khi phục vụ người nảo đó, do sự phục 
vụ nảy người ấy tăng trưởng lòng tin, tăng trưởng đức hạnh, học 
hỏi, bố thí, và trí tuệ, thì Ta nói rằng người ấy cần được phục vụ. 


Sau khi nghe như vậy, người Bả-la-môn Esukãrï bạch Thế 
Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn quy định bốn loại tài 
sản: tài sản của người Bà-la-môn, tài sản của người Sát-đế-ly, tài 
sản của người Phệ-xá, tài sản của người Thủ-đà. Các Bà-la-môn 
quy định khất thực là tài sản của Bà-la-môn; khi một Bà-la-môn 
khinh thường việc khất thực thì người ấy đã vi phạm bổn phận của 
mình, giống như một người canh gác đã lấy của không cho. Các 
Bà-la-môn quy định cung và tên là tài sản của người Sát-đế-ly; khi 


246 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


một người Sát-đề-ly khinh thường cung và tên thì người ây đã vi 
phạm bồn phận của mình, giống như một người canh gác đã lẫy 
của không cho. Các Bà-la-môn quy định nghề nông và chăn nuôi 
là tài sản của người Phệ-xá; khi một người Phệ-xá khinh thường 
nghề nông và chăn nuôi thì người ấy đã vi phạm bổn phận của 
mình, giống như một người canh gác đã lấy của không cho. Các 
Bà-la-môn quy định lưỡi liềm và đòn gánh là tài sản của người 
Thủ-đả; khi một người Thủ-đà khinh thường lưỡi liêm và đòn 
gánh thì người ấy đã vi phạm bồn phận của mình, giống như một 
người canh gác đã lẫy của không cho. Tôn giả Gotama nói gì về 
việc này? 


— Này Bả-la-môn, có phải tất cả thế giới ủy quyền cho các 
Bà-la-môn quy định bôn loại tài sản như vậy? 


— Thưa Tôn giả Gotama, không phải như vậy. 


— Này Bả-la-môn, giả sử có một người nghẻo túng, không 
có một xu dính túi, khốn khổ, bị họ ép buộc phải ã ăn một miêng 
thịt và nói răng: “Này ông bạn, ông phải ăn miếng thịt này và phải 
trả tiền”; cũng vậy, dù không được sự đồng ý của các Sa-môn và 
Bà-la-môn khác, các Bà-la-môn này vẫn quy định bốn loại tài sản 
như vậy. 


— Này Bà-la-môn, Ta tuyên bố rằng Giáo pháp cao thượng 
siêu phàm là tài sản riêng của mỗi người. Nhưng khi truy tìm về 
dòng giống gia tộc bên mẹ và bên cha từ thời xa xưa, con người 
được công nhận như thế nảo là tùy theo nơi người ấy sinh ra. Nếu 
người ấy sinh ra trong bộ tộc Sát-đề-ly, thì người ấy được xem như 
là một Sát-đề-ly; nếu người ây sinh ra trong bộ tộc Bà-la-môn, thì 
người ấy được xem như là một Bà-la-môn; nếu người ấy sinh ra 
trong bộ tộc Phệ-xá, thì người ấy được xem như là một Phệ-xá; 
nếu người ấy sinh ra trong bộ tộc Thủ-đà, thì người ấy được xem 
như là một Thủ-đà. Cũng như lửa được gọi tên như thế nào là tùy 
thuộc vào điều kiện nảo nó được đốt cháy - khi lửa được đốt cháy 
nhờ củi, thì nó được gọi là lửa củi; khi lửa được đốt cháy nhờ cọng 
que, thì nó được gọi là lửa cọng que; khi lửa được đốt cháy nhờ 
cỏ, thì nó được gọi là lửa cỏ; khi lửa được đốt cháy nhờ phân bò, 
thì nó được gọi là lửa phân bò - cũng vậy, này Bà-la-môn, ta tuyên 
bó rằng Giáo pháp cao thượng siêu phảm là tài sản riêng của mỗi 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 247 


người. Nhưng khi truy tìm về dòng giống gia tộc bên mẹ và bên 
cha từ thời xa xưa, con người được công nhận như thê nào là tùy 
theo nơi người ây sinh ra. 


(Trung BK II, Kinh số 96, tr 739-747) 


(2) Giai cấp chỉ là ưóc lệ xã hội 
Vua Avantiputta của xứ Maddhurã hỏi Tôn giả Mahã-kaccäna 
(Đại Ca-chiên-diên): 


— Thưa Tôn giả Kaccãna, người Bà-la-môn nói như thế này: 
“Bà-la-môn là giai cấp cao nhất, các giai cấp khác đều thấp kém 
hơn; Bà-la-môn là giai cấp có màu da sáng sủa, các giai cấp khác 
đều có màu da đen tối; chỉ có Bà-la-môn là thanh tịnh, các giai 
cấp khác đều không thanh tịnh; chỉ có Bà-la-môn là con trai của 
Phạm thiên, là dòng giống của Phạm thiên, sinh ra từ miệng của 
Phạm thiên, sinh ra từ Phạm thiên, do Phạm thiên tạo tác, là những 
người thừa tự của Phạm thiên.” Tôn giả Kaccãna nói gì về vấn đề 
này? 

— Thưa Đại vương, đây chỉ là một lời nói trong thiên hạ. Và 
có một cách đề hiểu câu khăng định của các Bà-la-môn chỉ là một 
lời nói trong thiên hạ. Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Nếu 
một người Sát-đề-ly giàu sang với nhiều tài sản, phải chăng sẽ có 
người Sát- đế-ly khác dậy sớm thức khuya, sẵn sàng phục vụ ông 
ây, làm vui lòng ông ây, nói năng ngọt ngào với ông ây; và phải 
chăng cũng sẽ có người Bả-la-môn, người Phệ-xá, người Thủ-đà 
cũng làm như vậy? 

— Thưa Tôn giả Kaccãna, đúng như vậy. 

- Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Nếu một người Bà- 
la-môn giảu sang với nhiều tải sản, phải chăng sẽ có người Bà-la- 
môn khác dậy sớm thức khuya, sẵn sàng phục vụ ông ây, làm vui 
lòng ông ấy, nói năng ngọt ngào với ông ấy; và phải chăng cũng 
sẽ có người Phệ-xá, người Thủ-đà và người Sát-đế-ly cũng làm 
như vậy? 

— Thưa Tôn giả Kaccana, đúng như vậy. 


— Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Nếu một người Phệ-xá 


248 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 
thịnh vượng với nhiêu tài sản, phải chăng sẽ có người Phệ-xá khác 
dậy sớm thức khuya, sẵn sàng phục vụ ông ấy, làm vui lòng ông 


ây, nói năng ngọt ngào với ông ây; và phải chăng cũng sẽ có người 
Thủ-đà, người Sát-đế-ly và người Bà-la-môn cũng làm như vậy? 


— Thưa Tôn giả Kaccana, đúng như vậy. 


— Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Nếu một người Thủ- 
đà thịnh vượng với nhiều tài sản, phải chăng sẽ có người Thủ-đà 
khác dậy sớm thức khuya, sẵn sàng phục vụ ông ấy, làm vui lòng 
ông ấy, nói năng ngọt ngào với ông ấy; và phải chăng cũng sẽ có 
người Sát-đé-ly, Bà-la-môn và người Phệ-xá cũng làm như vậy? 

— Thưa Tôn giả Kaccana, đúng như vậy. 


— Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nảo? Nếu sự tình là như 
vậy, thì cả bốn giai cấp này đều giống nhau, hay không giống 
nhau, hay là ngài có ý kiến gì trong trường hợp này? 


— Thưa Tôn giả Kaccãna, quả thật nếu sự tình là như vậy thì 
cả bôn giai câp này đêu giông nhau, tôi thây không có gì khác 
nhau giữa những người này cả. 

— Thưa Đại vương, đó cũng là một cách để hiểu rằng câu 
khăng định của các Bà-la-môn chỉ là một lời nói trong thiên hạ. 


- Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Nếu một người Sát- 
đế-ly phạm tội sát sanh; lẫy của không cho; có tà hạnh trong các 
dục; nói láo, nói lời chia rẽ, nói lời thô bạo, nói lời phù phiếm; 
tham lam, có tâm sân hận và năm g1ữ tà kiến. Phải chăng vào lúc 
thân hoại mạng chung, sau khi chết, người ấy sẽ bị tái sinh vào 
cảnh giới khốn khổ, bất hạnh, đọa xứ, địa ngục, hay là ngài có ý 
kiến gì trong trường hợp này? 


— Thưa Tôn giả Kaccãna, người ấy sẽ phải bị tái sanh vào cõi 
bất hạnh. Tôi nghĩ như vậy trong trường hợp này, và cũng là điều 
tôi đã nghe các bậc A-la-hán nói. 

— Lành thay, lành thay, thưa Đại vương! Thưa Đại vương, 
những gì ngài nghĩ thật lành thay, và những gì ngài đã nghe từ các 
bậc A-la-hán thật lành thay. Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? 
Nếu một người Bả-la-môn... một người Phệ-xá... một người Thủ- 
đà cũng làm như vậy? 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 249 


— Thưa Tôn giả Kaccäna, nếu một người Bả-la-môn... một 
người Phệ-xá... một người Thủ-đà cũng làm như vậy, thì người ấy 
sẽ bị tái sinh vào cảnh giới khốn khổ, bất hạnh, đọa xứ, địa ngục. 
Tôi nghĩ như vậy trong trường hợp này, và cũng là điều tôi đã 
nghe các bậc A-la-hán nói. 

— Lành thay, lành thay, thưa Đại vương! Thưa Đại vương, 
những gì ngài nghĩ thật lành thay, và những gì ngài đã nghe từ các 
bậc A-la-hán thật lành thay. Nếu sự tình là như vậy, thì cả bốn giai 
cấp này đều giống nhau, hay không giống nhau, hay là ngài có ý 
kiến gì trong trường hợp này? 

— Thưa Tôn giả Kaccäna, quả thật nếu sự tình là như vậy thì 
cả bốn giai cấp này đều giống nhau, tôi thấy không có gì khác 
nhau giữa những người này cả. 

- Thưa Đại vương, đó cũng là một cách để hiểu rằng câu 
khăng định của các Bà-la-môn chỉ là một lời nói trong thiên hạ. 

- Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Nếu một người Sát- 
đế-ly từ bỏ sát sanh; từ bỏ lấy của không cho; từ bỏ tà hạnh trong 
các dục; từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời chia rẽ, từ bỏ nói lời thô bạo, 
từ bỏ nói lời phù phiếm; từ bỏ tham lam, có tâm bao dung, và giữ 
vững chánh kiến. Phải chăng vào lúc thân hoại mạng chung, sau 
khi chết, người ấy sẽ tái sinh vào cảnh giới thiện lành, vào Thiên 
giới, hay là ngài có ý kiến gì trong trường hợp này? 

— Thưa Tôn giả Kaccãna, người ấy sẽ được tái sanh vào cõi 
thiện lành. Tôi nghĩ như vậy trong trường hợp này, và cũng là điều 
tôi đã nghe các bậc A-la-hán nói. 


— Lành thay, lành thay, thưa Đại vương! Thưa Đại vương, 
những gì ngài nghĩ thật lành thay, và những gì ngài đã nghe từ các 
bậc A-la-hán thật lành thay! Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? 
Nếu một người Bả-la-môn... một người Phệ-xá... một người Thủ- 
đà cũng từ bỏ sát sanh... và giữ vững chánh kiến. Phải chăng vào 
lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết, người ây sẽ tái sinh vào 
cảnh giới thiện lành, vào Thiên giới, hay là ngài có ý kiến gì trong 
trường hợp này? 

— Thưa Tôn giả Kaccãna, người ấy sẽ được tái sanh vào cõi 
thiện lành. Tôi nghĩ như vậy trong trường hợp này, và cũng là điều 


250 LỜI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 
tôi đã nghe các bậc A-la-hán nói. 

— Lành thay, lành thay, thưa Đại vương! Thưa Đại vương, 
những gì ngài nghĩ thật lành thay, và những gì ngài đã nghe từ các 
bậc A-la-hán thật lành thay. Nêu sự tình là như vậy, thì cả bôn giai 
câp này đêu giông nhau, hay không giông nhau, hay là ngài có ý 
kiên gì trong trường hợp này? 

— Thưa Tôn giả Kaccäna, quả thật nếu sự tình là như vậy thì 
cả bốn giai cấp này đều giống nhau, tôi thấy không có gì khác 
nhau giữa những người này cả. 

- Thưa Đại vương, đó cũng là một cách để hiểu rằng câu 
khăng định của các Bà-la-môn chỉ là một lời nói trong thiên hạ. 

- Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Nếu một người Sát- 
đê-ly đột nhập vào nhà người khác, cướp đoạt tải sản, trộm cắp 
của cải, phục kích ở các xa lộ, hay quyên rũ vợ người khác, và 
nếu quân lính của ngài bắt được người ấy và dẫn đến trước Đại 
Vương, thưa răng: “Tâu Đại vương, đây là kẻ trộm cướp, xin ngài 
hãy ra lệnh trừng phạt nó như ngài muôn,” Đại vương sẽ đôi xử 
như thê nào với kẻ ây? 

— Thưa Tôn giả Kaccäna, tôi sẽ cho xử tử kẻ Ấy, hoặc trừng 
phạt kẻ ây, hoặc trục xuât kẻ ây, hoặc sẽ áp dụng hình phạt tùy 
theo tội trạng của kẻ ây. Vì sao vậy? Bởi vì kẻ ây đã đánh mât địa 
vị của một người Sát-đê-ly trước kia, và bây giờ chỉ được nhận 
diện như một kẻ trộm cướp. 


— Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Nếu một người Bà-la- 
môn... một người Phệ-xá... một người Thủ-đà... cũng làm như 
vậy và nếu quân lính của ngài bắt được người ấy và dẫn đến trước 
Đại vương, thưa rằng: “Tâu Đại vương, đây ở kẻ trộm cướp, xin 
ngài hãy ra lệnh trừng phạt nó như ngài muôn,” Đại vương sẽ đối 
xử như thế nào với kẻ ấy? 


— Thưa Tôn giả Kaccãna, tôi sẽ cho xử tử kẻ Ấy, hoặc trừng 
phạt kẻ ấy, hoặc trục xuất kẻ ấy, hoặc sẽ áp dụng hình phạt tùy theo 
tội trạng của kẻ ấy. Vì sao vậy? Bởi vì kẻ ấy đã đánh mắt địa vị của 
một người Bà-la-môn... một người Phệ-xá... một người Thủ-đà... 
và bây giờ chỉ được nhận diện như một kẻ trộm cướp. 


— Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Nếu sự tình là như 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 251 


vậy, thì cả bốn giai cấp này đều giống nhau, hay không giống 
nhau, hay là ngài có ý kiên gì trong trường hợp này? 


— Thưa Tôn giả Kaccãna, quả thật nếu sự tình là như vậy thì 
cả bôn giai câp này đêu giông nhau, tôi thây không có gì khác 
nhau giữa những người này. 

— Thưa Đại vương, đó cũng là một cách để hiểu rằng câu 
khăng định của các Bà-la-môn chỉ là một lời nói trong thiên hạ. 


— Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Nếu có một người 
Sát-đề-ly, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cả-sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, 
từ bỏ nói láo; không ăn vảo buổi tôi, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, và 
sống độc thân, có đạo đức, tánh tình hiền thiện. Ngài sẽ đôi xử với 
người ấy như thế nào? 


- Thưa Tôn giả Kaccãna, tôi sẽ đảnh lễ vị Ấy, hoặc tôi sẽ 
đứng dậy khi thấy vị ấy, hoặc tôi sẽ mời vị ấy ngồi; hoặc tôi sẽ mời 
vị ây nhận các phẩm vật cúng dường như đồ ăn khất thực, nơi cư 
trú, thuốc men cân dùng: hoặc tôi sẽ sắp đặt sự canh gác, che chở, 
bảo vệ vị ấy đúng luật pháp. Vì sao vậy? Bởi vì vị ấy đã mất địa 
VỊ của một người Sát-đề-ly trước đây, và chỉ được nhận diện như 
là một Sa-môn. 


— Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Nếu một người Bà-la- 
môn... một người Phệ-xá... một người Thủ-đà... cũng làm như 
vậy... Ngài sẽ đối xử với người ấy như thế nào? 

- Thưa Tôn giả Kaccãna, tôi sẽ đảnh lễ vị Ấy, hoặc tôi sẽ 
đứng dậy khi thấy VỊ Ấy, hoặc tôi sẽ mời vị ây ngồi; hoặc tôi sẽ 
mời vị ấy nhận các phẩm vật cúng dường như đồ ăn khất thực, nơi 
cư trú, thuốc men cân dùng; hoặc tôi sẽ sắp đặt sự canh gác, che 
chở, bảo vệ vị ấy đúng luật pháp. Vì sao vậy? Bởi vì vị ấy đã mất 
địa vị của một người Bà-la-môn... một người Phệ-xá... một người 
Thủ-đà... trước đây, và chỉ được nhận diện như là một Sa-môn. 


— Thưa Đại vương, ngài nghĩ thế nào? Nếu sự tình là như 
vậy, thì cả bốn giai cấp này đều giống nhau, hay không giống 
nhau, hay là ngài có ý kiến gì trong trường hợp này? 


— Thưa Tôn giả Kaccãna, quả thật nếu sự tình là như vậy thì 


252 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


cả bốn giai cấp này đều giống nhau, tôi thấy không có gì khác 
nhau giữa những người này. 


— Thưa Đại vương, đó cũng là một cách đê hiệu răng câu 
khăng định của các Bà-la-môn chỉ là một lời nói trong thiên hạ. 


(Trung BK II, Kinh số 84, tr 550-562) 


(3) Địa vị được xác định bằng hành động 
[Đức Phật nói với thanh niên Bà-la-môn Vãsettha:] 


Trong nhiều loài hữu tình, 
Tướng phân biệt xác định, 
Do nguồn gốc sinh ra, 
Trong thế giới loài người, 
Không có tướng phân biệt, 
Do nguồn gốc thọ sanh. 
Không do tóc hay đầu, 
Không bởi tai hay mắt, 
Không do miệng hay mũi, 
Không ở môi hay lông mày. 
Không ở cô hay vai, 
Không bởi bụng hay lưng, 
Không do mông hay ngực, 
Cũng không ở hậu môn, 
Hay cơ quan sinh dục. 


Không do tay hay chân, 
Không ở ngón hay móng, 
Không ở đầu gối hay chân, 
Cũng không do mảu sắc, tiếng nói, 
Nguồn thọ sinh không phải 
Là tướng đề phân biệt, 
Như các loài hữu tình khác. 
Trong loài người với thân, 
Không thấy sự khác nhau, 
Phân biệt giữa loài Người, 
Được gọi bằng danh xưng. 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG Màng 
Giữa loài người, kẻ sống 
Bằng nghề nông, chăn nuôi, 
Thì Vãsettha nên biết, 
Đó là một nông dân, 
Không phải Bà-la-môn. 
Giữa loài người, kẻ sống 
Bằng nhiều nghề thủ công, 
Thì Vãsettha nên biết, 
Đó là một nghệ nhân, 
Không phải Bà-la-môn. 
Giữa loài người, kẻ sống 
Bằng nghề mua bán buôn, 
Thì Vãsettha nên biết, 
Đó là một thương nhân, 
Không phải Bà-la-môn. 
Giữa loài người, kẻ sống 
Bằng nghề hầu hạ người, 
Thì Vãsettha nên biết, 
Đó là một nô bộc, 
Không phải Bà-la-môn. 
Giữa loài người, kẻ sống 
Bằng nghề chuyên trộm cắp, 
Thì Vãsettha nên biết, 
Đó là một kẻ trộm, 
Không phải Bà-la-môn. 
Giữa loài người, kẻ sống 
Bằng nghề bắn cung tên, 
Thì Vãsettha nên biết, 
Đó là một chiến binh, 
Không phải Bà-la-môn. 
Giữa loài người, kẻ sống 
Bằng nghề làm tế lễ, 
Thì Vãsettha nên biết, 
Đó là một thầy tu, 
Không phải Bà-la-môn. 


254 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 
Giữa loài người, cai trị 
Nhiều thôn làng, quốc độ, 
Thì Vãsettha nên biết, 
Đó là một vị vua, 
Không phải Bà-la-môn. 


Ta không gọi Bà-la-môn, 
Theo gia tộc, mẫu hệ. 
Nếu người vẫn dính mắc sở hữu, 
Thì chỉ là kẻ phô trương. 
Người không còn sở hữu, 
Không chấp thủ vật gì: 
Đó chính là người, 

Ta gọi Bà-la-môn. 

Người đoạn tận kiết sử, 
Quả thật không dao động, 
Vượt qua mọi buộc ràng, 
Không còn gì dính mắc, 
Đó chính là người, 

Ta gọi Bà-la-môn. 

Người biết được đời trước, 
Thấy Thiên giới, đọa xứ, 
Đã đạt đến vô sanh: 

Đó chính là người, 

Ta gọi Bà-la-môn. 

Tên, bộ tộc một người, 
Do thế giới định danh, 
Xuất phát từ ước lệ, 

Được ấn định đó đây. 

Ai không biết điều nảy, 
Do khuynh hướng tà kiến, 
Vì không biết nên nói: 
Bà-la-môn do thọ sanh. 
Không phải do thọ sanh, 
Thành người Bà-la-môn; 
Không phải Bà-la-môn, 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 255 
Cũng không do thọ sanh. 


Chính là do hành động, 
Được gọi Bà-la-môn; 
Không phải Bà-la-môn, 
Cũng chính do hành động. 


Một người là nông phu, 
Do hành động của họ. 

Một người là nghệ nhân, 
Do hành động của họ. 

Một người là thương nhân, 
Do hành động của họ. 

Một người là nô bộc, 

Do hành động của họ. 

Một người là kẻ trộm, 

Do hành động của họ. 

Một người là chiến binh, 
Do hành động của họ. 

Một người là thầy tu, 

Do hành động của họ. 

Một người là quốc vương, 
Do hành động của họ. 
Người trí nhìn thấy rõ, 
Hành động đúng như thật. 
Người thấy lý duyên khởi, 
Thiện xảo trong hành động. 





Do nghiệp, đời luân chuyền, 
Do nghiệp, người luân hồi. 
Nghiệp trói buộc chúng sanh, 
Như trục bánh xe quay. 

Sống khổ hạnh, phạm hạnh, 
Biết tự chế, điều phục, 

Chính danh Bà-la-môn, 
Bà-la-môn tối thượng. 


(Trung BK II, Kinh số 98, tr: 775-791) 


256 LỜI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 
(4) Hành động tạo ra kẻ bân cùng 
Thê Tôn nói với người Bà-la-môn AggIbhãradväJa: 


— Này Bà-la-môn, ông có biệt thê nào là kẻ bân cùng và tính 
cách nào tạo ra người bân cùng? 


— Thưa Tôn giả Gotama, con không biết thế nào là kẻ bần 
cùng và tính cách nào tạo ra kẻ bần cùng. Xin Tôn giả Gotama vui 
lòng dạy Giáo pháp đề cho con có thê biết thế nào là kẻ bần cùng 
và tính cách nảo tạo ra người bần cùng. 


— Này Bà-la-môn, vậy thì hãy chú tâm lắng nghe. Ta sẽ giảng. 
— Dạ vâng, thưa Tôn giả. 


Bà-la-môn Aggibhãradvãja vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


Người sân hận, thù nghịch, 
Kẻ phi báng độc ác, 
Nhiều tà kiến, giả dối, 
Ông phải biết đó là 

Kẻ bần cùng hạ liệt. 
Người tôn hại chúng sinh, 
Dù sanh một lần, hai lần, 
Không có chút bi mẫn, 
Đối với mọi chúng sanh, 
Ông phải biết đó là 

Kẻ bần cùng hạ liệt. 

Kẻ tâng bốc chính mình, 
Chê người khác hèn kém, 
Do bởi lòng ngã mạn, 
Ông phải biết đó là 

Kẻ bản cùng hạ liệt. 

Kẻ lạnh lùng, hà tiện, 
Đây tham dục, keo kiệt, 
Và là kẻ lừa dối, 

Không hề biết hồ thẹn, 
Không biết sợ lỗi lầm, 
Ông phải biết đó là 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 257 
Kẻ bân cùng hạ liệt. 


Kẻ chê bai Đức Phật, 
Hoặc đệ tử của Ngài, 

Là du Tăng, cư sĩ, 

Ông phải biết đó là 

Kẻ bản cùng hạ liệt. 
Người bần cùng hạ liệt, 
Không phải do thọ sanh, 
Bà-la-môn cao quý, 
Cũng không do thọ sanh, 
Mà chính do hành động, 
Làm thành kẻ bần cùng, 
Cũng chính do hành động, 
Tạo nên Bà-la-môn. 


(Sutta Nipaia, l7) 


6. ĐẤT NƯỚC 
(L) Khi các quốc vương không chơn chánh 


— Này các Tỷ-kheo, khi các quốc vương cai trị không chơn 
chánh, thì các đại thần trong triều đình cũng trở nên không chơn 
chánh. Khi các đại thần trong triều đình không chơn chánh, thì 
các Bà-la-môn và các gia chủ cũng sẽ không chơn chánh. Khi các 
Bà-la-môn và các gia chủ không chơn chánh, thì dân chúng từ 
thành thị đến thôn quê cũng trở nên không chơn chánh. Khi dân 
chúng từ thành thị đến thôn quê không chơn chánh, thì mặt trời và 
mặt trăng đi lệch quỹ đạo. Khi mặt trời và mặt trăng đi lệch quỹ 
đạo, thì các chòm sao và các tinh tú cũng đi lệch quỹ đạo. Khi các 
chòm sao và các tinh tú đi lệch quỹ đạo, thì ngày và đêm cũng đi 
lệch quỹ đạo... tháng và nửa tháng cũng đi lệch quỹ đạo... mùa và 
năm cũng đi lệch quỹ đạo. Khi mùa và năm đi lệch quỹ đạo, thì gió 
sẽ thối trái mùa và bất thường. Khi gió thôi trái mùa và bất thường, 
chư Thiên sẽ bực mình. Khi chư Thiên bực mình, sẽ không có mưa 
thuận gió hòa. Khi không có mưa thuận gió hòa, mùa lúa sẽ chín 
bắt thường. Khi dân chúng ã ăn, lúa gạo chín bất thường ấy, mạng 
sông của họ sẽ ngắn, xấu xí, yêu ốm và bệnh hoạn. 


258 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


— Này các Tỷ-kheo, nhưng khi các quốc vương cai trị chơn 
chánh, thì các đại thần trong triều đình cũng chơn chánh. Khi các đại 
thân trong triều đình chơn chánh, thì các Bà-la-môn và các gia chủ 
cũng sẽ trở nên chơn chánh. Khi các Bà-la-môn và các gia chủ chơn 
chánh, thì dân chúng từ thành thị đến thôn quê cũng trở nên chơn 
chánh. Khi dân chúng từ thành thị đến thôn quê chơn chánh, thì mặt 
trời và mặt trăng đi đúng quỹ đạo. Khi mặt trời và mặt trăng đi đúng 
quỹ đạo, thì các chòm sao và các tinh tú cũng đi đúng quỹ đạo. Khi 
các chòm sao và các tinh tú đi đúng quỹ đạo, thì ngày và đêm cũng đi 
đúng quỹ đạo... tháng và nửa tháng cũng đi đúng quỹ đạo... mùa vả 
năm cũng đi đúng quỹ đạo. Khi mùa và năm đi đúng quỹ đạo, thì gió 
sẽ thôi đúng mùa và đáng tin cậy. Khi gió thổi đúng mùa và đáng tin 
cậy, chư Thiên sẽ hoan hỷ. Khi chư Thiên hoan hỷ, sẽ có mưa thuận 
gió hòa. Khi có mưa thuận gió hòa, lúa sẽ chín đúng mùa. Khi dân 
chúng ăn lúa gạo chín đúng mùa ấy, mạng sông của họ sẽ lâu đài, xinh 
đẹp, và khỏe mạnh. 

Khi đàn bò lội qua sông, 

Nếu con đầu đàn đi lạc hướng, 

Cả đàn sẽ cũng đi lạc hướng, 

Vì con dẫn đầu đã sai lạc. 

Cũng vậy, trong loài Người, 

Khi người được xem là thủ lãnh, 

Hành xử không chơn chánh, 
Người khác cũng làm như vậy. 
Cả nước sẽ bị khổ đau, 
Nếu nhà vua không chơn chánh. 
Khi đàn bò lội qua sông, 
Nếu con đầu đàn đi đúng hướng, 
Cả đàn sẽ cũng đi đúng hướng, 
Vì con dẫn đầu đã đi đúng hướng. 
Cũng vậy, trong loài Người, 
Khi người được xem là thủ lãnh, 
Nếu hành xử chơn chánh, 
Người khác cũng làm như vậy. 
Cả nước sẽ được an vuI, 
Nếu nhà vua chơn chánh. 


(Tăng Chỉ BK I, Ch. IV (VIJ:70, tr: 695-697) 





X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 259 


(2) Chiến tranh nuôi dưỡng hận thù 


Vua Alãtasattu (A-xà-thế) của nước Magadha (Ma- kiệt- đà) 
huy động bốn binh chủng hành quân tiễn đánh Kãsi để gây chiến 
với vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của nước Kosala. Vua Pasenadi 
nghe tin này liền huy động bốn binh chủng hành quân tiến về Kãsi 
để chống trả vua Ajãtasattu. Rồi vua Ajãtasattu và vua Pasenadi 
giao chiến với nhau, trong cuộc chiến nảy, vua Ajãtasattu đã chiến 
thắng vua Pasenadi. Vua Pasenadi bị chiến bại, rút lui về kinh đô 
của mình là SavatthT (Xá-vệ). 


Rồi vào buổi sáng, một số Tỷ-kheo đắp y, cầm bát, đi vào 
thành SãvatthT để khất thực. Sau khi đã khất thực ở Sãvatthĩ xong, 
các Tỷ-kheo trở về, sau bữa ăn, họ đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài 
và tường thuật lại những gì đã xảy ra. [Thế Tôn nói rằng]: 


— Này các Ty-kheo, Vua AJãtasattu của nước Magadha có 
nhiều bạn xấu ác, vua Pasenadi có nhiều bạn hiên thiện. Tuy nhiên, 
hôm nay vua Pasenadi đã bị bại trận, tối nay vua sẽ trải qua một 
đêm khổ sở mắt ngủ. 

Thắng trận sinh thù hận, 
Bại trận thêm mắt ngủ. 
Người từ bỏ thắng, bại, 
An vui ngủ ngon giấc. 


[Vào một dịp khác sau đó, khi vua Pasenadi đánh bại vua 

Ajãtasattu, Thế Tôn nói bài kệ răng:] 

Người ngu nghĩ may mẫn, 

Đi cùng phe với mình, 

Bao lâu quả xấu ác, 

Chưa đến lúc chín muồi. 

Nhưng khi quả ác chín, 

Kẻ ngu chịu khổ đau. 

Giết người, bị người giết, 

Thắng người, bị người thắng, 

Hại người, bị người hại, 

Mắng người, bị người mắng, 


260 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


Vậy do nghiệp tiến hành, 
Cướp đoạt của người khác, 
Sẽ bị người cướp đoạt. 


(Tương Ung BK I, Ch. III (IV-V):1-16, tr. 188-193) 


(3) Chuyển luân Thánh vương 


Thể Tôn dạy rằng: “Này các Tỷ-kheo, ngay cả một vị Chuyển 
luân Thánh vương, một đâng pháp vương chơn chánh, cũng không 
cai trị vương quôc mình mà không có quôc sư phụ tá.” 


Khi nghe Ngài nói như vậy, một Tỷ-kheo đã bạch Thế Tôn: 
“Bạch Thê Tôn, nhưng ai là vị quôc sư phụ tá cho vị Chuyên luân 
Thánh vương, một đâng pháp vương chơn chánh?” 


Thế Tôn đáp: 


— Này các Tỷ-kheo, đó là Chánh pháp, là quy luật của mọi 
hành xử chân chính. Vị Chuyên luân Thánh vương, một đẳng pháp 
vương chơn chánh, căn cứ vào Chánh pháp, vinh danh Chánh 
pháp, tôn kính Chánh pháp; xem Chánh pháp là tiêu chuẩn hành 
động, là biểu ngữ, là chủ quyên, cung cấp sự an toản, sự che chở, 
sự bảo vệ hợp pháp cho những người nương tựa vảo ngải. Ngài 
cung cấp sự an toàn, sự che chở, sự bảo vệ hợp pháp cho những 
người Sát-đề-ly nương tựa vào ngài; cho quân đội của ngài; cho 
các người Bà-la-môn và gia chủ; cho dân chúng trong thành phố 
và vùng quê; cho các Sa-môn và Bà-la-môn; cho cầm thú và chim 
muông. Một vị Chuyên luân Thánh vương, một vị pháp vương 
chơn chánh như vậy là người cung cấp sự an toàn, sự che chở và 
sự bảo vệ hợp pháp cho tất cả mọi người, là vị vua chỉ cai trị bằng 
Chánh pháp mà thôi. Và sự cai trị đó không thể bị lật đồ bởi bất 
cứ kẻ thù nghịch nào. 


(Tăng Chỉ BK II, Ch. XIH (IH):133, tr. 551-553) 


(4) Vị Chuyển Luân Thánh Vương chỉnh phục như thế nào 


“Ở đây, khi nhà vua đã làm lễ quán đảnh, vào ngày răm Bó- 
tát (Uposatha) (2), sau khi đã gội đâu, ngài đi lên sân thượng của 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 261 
tòa lâu đài đề thực hành lễ Bồ-tát; ở đó, bánh xe báu cõi Trời hiện 
ra trước mặt vua, với đầy đủ ngàn cọng tăm, đủ vành xe, trục xe 
và các bộ phận. Thấy vậy, nhà vua nghĩ rằng: “Ta được nghe nói 
là khi một vị vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, vào ngày rằm Bố- 
tát, sau khi đã gội đầu, đi lên sân thượng của tòa lâu đài đề thực 
hành lễ Bồ tát; ở đó, bánh xe báu cõi Trời hiện ra trước mặt vua, 
với đầy đủ ngàn cọng tăm, đủ vành xe, trục xe và các bộ phận; rồi 
vị vua ấy sẽ trở thành bậc Chuyên luân Thánh vương. Ta có được 
phép làm Chuyền luân Thánh vương không?” 


“Rồi nhà vua đã làm lễ quán đảnh, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
tay trái cầm bình nước, tay phải tưới nước lên bánh xe báu và 
nói: “Xin bánh xe báu hãy lăn, xin bánh xe báu hãy chính phục!” 
Rồi bánh xe báu lăn về phương đông, và vị Chuyên luân Thánh 
vương theo sau với bốn loại binh chủng. Và bất cứ ở nước nào 
bánh xe báu dừng lại, vị Chuyên luân Thánh vương an trú với 
bốn binh chủng của mình. Và những vị vua chống đối ở phương 
đông đều đến trước vị Chuyên luân Thánh vương và nói: “Xin Đại 
vương hãy đến đây; xin chào mừng Đại vương; xin Đại vương hãy 
ra lệnh; xin Đại vương hãy dạy bảo.” Và vị Chuyên luân Thánh 
vương nói rằng: “Quý vị không được sát sanh; không được lây của 
không cho; không được nói láo; không được tà dâm; không được 
uống những chất gây say nghiện. Quý vị hãy vui hưởng những gì 
quý vị đã từng được hưởng trước đây.” Và những vị vua chống đối 
ở phương đông trở thành chư hầu của Chuyên luân Thánh vương. 


“Rồi bánh xe báu chìm vào biển đông và xuất hiện trở lại. 
Sau đó nó lăn về phương nam... Và những vị vua chống đối ở 
vùng phương nam đều trở thành chư hầu của vị Chuyển luân 
Thánh vương. Rồi bánh xe báu chìm vào biển đông và xuất hiện 
trở lại. Sau đó nó lăn về phương tây... Và những vị vua chống đối 
ở phương tây đều trở thành chư hầu của vị Chuyên luân Thánh 
vương. Rồi bánh xe báu chìm vào biển đông và xuất hiện trở lại. 
Sau đó nó lăn về phương bắc... Và những vị vua chống đối ở 
phương bắc đều trở thành chư hầu của vị Chuyển luân Thánh 
VƯƠNE. 


“Giờ đây, sau khi bánh xe báu đã chinh phục quả đất cho đến 
tận biên giới đại dương, nó quay trở vê kinh đô và dừng lại trước 


262 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


công của nội cung vị Chuyển luân Thánh vương, như một bảo vật 
trang hoàng cho nội cung nhà vua. Đó là cách bánh xe báu xuât 
hiện trước một vị Chuyên luân Thánh vương.” 


(Trung BK III, Kinh số 129, tr 413-415) 


(5) Nhiệm vụ của nhà vua 
[Đức Phật kê lại một câu chuyện trong quá khứ xa xôi]: 


“LÑIC Ấy, vua Dalhanemi cho mời thái tử đến và nói: “Này 
con trai của ta, bánh xe báu cõi Trời đã trượt khỏi vị trí của nó. 
Và ta nghe rằng khi sự kiện này xảy ra cho một vị Chuyên luân 
Thánh vương, thì vua sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Ta 
đã thọ hưởng đầy đủ mọi dục lạc của thế gian, nay đã đến lúc tìm 
câu những lạc thú của chư Thiên. Con là con trai của ta, hãy cai 
trị vương quốc này. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất ø1a, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình.” Và sau khi đã sắp xếp cho thái 
tử nôi ngôi vua, vua Da|hanemi đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và sau khi vị Thánh 
vương đã xuất gia bảy ngảy, bánh xe báu cõi Trời biến mắt. 


“Rồi có một người khác đi đến vị vua mới được tấn phong 
và nói: “Tâu Đại vương, ngài phải biết rằng bánh xe báu cõi Trời 
đã biến mắất.' Khi nghe tin này, nhà vua thấy buồn khổ và sầu 
muộn. Vua đi đến chỗ vị Thánh vương và báo cho ngài biết tin 
này. Và vị Thánh vương nói với nhà vua: “Này con trai của ta, con 
không nên buồn khô và sầu muộn khi thấy bánh xe báu cõi Trời 
biến mất. Bánh xe báu cõi Trời không phải là gia bảo của tổ tiên 
ta để lại. Mà bây giờ, con trai của ta, con hãy tự mình trở. thành 
vị Chuyên luân Thánh vương. Và khi sự việc này xảy ra, nếu con 
hành trì những nhiệm vụ của một vị Chuyển luân Thánh vương, 
vào ngày rằm Bồ-tát, khi con đã gội đầu và đi lên sân thượng của 
tòa lâu đài để thực hành ngày Bồ-tát, bánh xe báu cõi Trời sẽ hiện 
ra trước mặt con, với đầy đủ ngàn cọng tăm, đủ vành xe, trục và 
các bộ phận.”” 


— “âu phụ vương, nhưng thế nào là nhiệm vụ của một vị 
Chuyên luân Thánh vương?” 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 263 


— “Như thế này, con trai của ta: nương tựa vào Chánh pháp, 
vinh danh Chánh pháp, tôn kính và trân quý Chánh pháp, đảnh 
lễ Chánh pháp, lây Chánh pháp làm tiêu chuẩn, làm ngọn cờ và 
chủ quyên. Con phải thiết lập các biện pháp bảo vệ, cung cấp nơi 
cư trú, sự an toàn đúng pháp cho những người. thuộc hạ của con. 
Con phải thiết lập các biện pháp bảo vệ, cung cấp nơi cư trú, sự an 
toàn đúng pháp cho những Sát-đế-ly đang ủng hộ con; cho quân 
đội; cho các Bả-la-môn và các gia chủ; cho dân chúng ở thành thị 
và nông thôn; cho Sa-môn và Bà-la-môn; cho cầm thú và chim 
muông. Đừng đề cho điều phi pháp có mặt trong vương quốc của 
con, và hãy bố thí cho những người nghèo khổ. Và bất cứ Sa-môn, 
Bà-la-môn nào trong vương quốc của con đã từ bỏ đời sống theo 
dục lạc giác quan và thực hành hạnh nhẫn nhục và nhu hòa, mỗi 
người tự mình điều phục, tự mình an tịnh, và mỗi người tự mình 
nỗ lực chấm dứt mọi khát ái, thì thỉnh thoảng con hãy đến với họ 
và hỏi: “Này Tôn giả, thế nào là thiện và thế nảo là bất thiện, thế 
nảo là đáng chê trách và thế nào là không đáng chê trách, cái gì 
nên theo và cái gì không nên theo? Hành động như thế nảo đem 
lại tốn hại và khổ đau lâu dải, hành động nảo đem lại an vui và 
hạnh phúc lâu dài?? Sau khi đã lắng nghe các vị ấy, con phải tránh 
những việc bắt thiện và làm những việc thiện. Này, con trai của ta, 
như thế là nhiệm vụ của một vị Chuyên luân Thánh vương.” 


— “Thưa vâng, tâu phụ vương.” 


“Nhà vua trả lời và thực hành nhiệm vụ của một vị Chuyên 
luân Thánh vương. Và cứ như vậy trong sáu vị vua kế tiếp nhau 
đã trở thành các vị Chuyên luân Thánh vương. Rôi vị vua thứ bảy 
lên ngôi trong vương triều này đã không đi đến yết kiến Thánh 
vương (vua cha, vị vua tiền nhiệm) và tham vấn ngài về nhiệm vụ 
của một vị Chuyên luân Thánh vương. Thay vào đó, nhà vua cai 
trị vương triều theo ý riêng của mình, và dân chúng khi được cai 
trị như thế, đã không phát triển thịnh vượng như các đời vua trước 
đó đã thực hành nhiệm vụ của một vị Chuyển luân Thánh vương. 


“Nhà vua sau đó ra lệnh triệu tập tất cả quan đại thần và quốc 
sư có vấn để hỏi ý kiến. Và các vị này đã giải thích cho nhà vua 
về nhiệm vụ của một vị Chuyên luân Thánh vương. Sau khi lắng 
nghe ý kiến của họ, nhà vua đã thiết lập các biện pháp canh phòng 


264 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


và bảo vệ cho quần chúng, nhưng nhà vua không ban phát tiền của 
cho người nghèo khó, kết quả là nạn đói nghèo lan rộng. Như vậy, 
từ việc không ban phát tiền của cho người nghèo khó, nạn nghèo 
đói lan rộng. Từ chỗ nạn nghèo đói lan rộng, trộm cướp gia tăng. 
Từ chỗ trộm cướp gia tăng, việc sử dụng vũ khí gia tăng. Từ việc 
sử dụng vũ khí gia tăng, các vụ giết người gia tăng, nói láo gia 
tăng, nói lời chia rẽ gia tăng, nạn tà dâm gia tăng - và vì những 
chuyện này mà thọ mạng của người dân bị suy giảm và dung sắc 
cũng bị suy giảm.” 


(Trường BK II, Kinh số 26, tr. 356-378 (có giản lược) 


(6) Giúp cho dân chúng được an cư lạc nghiệp 
Thế Tôn nói với người Bà-la-môn Kũtadanta: 


— Này Bà-la-môn, thuở xưa có một vị vua tên là MahãvIjJita. 
VỊ vua này giàu có, nhiều tài sản của cải, vàng bạc sung mãn, 
nhiều sở hữu vật chất, tiền bạc và tải vật giá trị, với kho tàng thóc 
lúa đầy ắp. Và khi vua Mahävijita ngồi suy nghĩ ở chỗ riêng tư, ý 
tưởng này khởi lên: “Ta đã đạt được vô số tài sản nhân gian, ta đã 
chinh phục được đất đai rộng lớn. Giờ đây, ta hãy tô chức đại lễ tế 
đàn, để đem lại cho ta nhiều lợi lạc và hạnh phúc lâu dài.” Và nhà 
vua cho mời vị chủ tế và nói với ông ta ý nghĩ này: “Này khanh, ta 
muốn tô chức đại lễ tế đàn. Khanh hãy khuyên ta làm thế nào để 
việc này đem lại phước lộc và an lạc lâu dài cho ta.” 


Vị chủ tế tâu rằng: “Ƒâu Đại vương, đất nước của Đại 
vương đang bị bọn trộm cướp quấy nhiễu. Đất nước đang bị tàn 
phá, làng xóm phố xá đang bị tiêu hủy, thôn quê đang bị bọn cướp 
hoành hành. Nếu Đại vương thâu thuế vùng này, việc ấy sẽ là một 
điều sai lầm. Giả sử Đại vương nghĩ rằng: “Ta sẽ diệt trừ tai họa 
giặc cướp này bằng án tử hình hay giam cầm tù tội, hay tịch thu 
của cải, đe dọa, hay trục xuất, tai họa này sẽ không chấm dứt 
được một cách đúng đắn. Những kẻ sống sót sẽ gây tốn thất cho 
vương quốc của ngài. Tuy nhiên, với kế hoạch sau đây, ngài có thê 
loại bỏ hoàn toàn tai họa này. Đối với những người sống trong đất 
nước này đang tham gia cày cấy và chăn nuôi gia súc, Đại vương 
hãy phân phối thóc giống và vật dụng; những người nào đang 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 265 


buôn bán, hãy cho họ vốn để làm ăn; những người đang phục vụ 
trong triều đình, ngài hãy cấp lương bồng đây đủ đề họ sinh sống. 
Rồi những người này sẽ chuyên chú vào nghẻ nghiệp của mình, 
và sẽ không gây tôn hại cho vương quốc của ngài. Lợi nhuận của 
vương triều sẽ dôi dào; đất nước sẽ thanh bình và sẽ không bị bọn 
trộm cướp quấy phá; và dân chúng an cư lạc nghiệp, chơi đùa với 
con cái, sẽ sống trong nhà với cửa mở rộng (không sợ bị trộm 
cắp). 

Và vua nói: “Vậy thì cứ làm như thế.” Ngài chấp thuận 
lời khuyên của vị chủ tế và phân phát hạt giống và vật dụng cho 
những người tham gia cày cây và chăn nuôi gia súc, cấp vốn cho 
những người buôn bán, trả lương bổng đầy đủ để sinh sống cho 
những người đang làm việc trong triều đình. Rồi những người đó 
chuyên chú vào nghề nghiệp của họ, không làm tồn hại cho vương 
triều. Lợi nhuận của nhà vua trở nên dôi dào; đất nước được thanh 
bình yên ổn và không bị trộm cướp quấy nhiễu; và dân chúng 
được an cư lạc nghiệp, chơi đùa vui vẻ với con cái, sống trong nhà 
với cửa mở rộng (không sợ bị trộm cắp). 


(Trường Bộ Kinh I, Kinh số 5: Kinh Kitadama, tr. 240-243) 


266 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


PHÂN KÉT 267 


LƠI KẾT 
của HOZAN ALAN SENAUKE 


Nếu Đức Phật Thích-ca Mâu-ni là bậc Đại y vương, thì giáo 
lý của Ngài là phương thuốc chúng ta cần đề giúp cuộc sông của 
chúng ta được quân. bình và hài hòa. Thuốc men sẽ không ích lợi 
gì nêu nó vẫn còn năm trong tủ. Giáo lý và kinh văn sẽ không lợi 
ích gì nếu chúng vẫn năm im trên giá sách và không được mở ra 
đọc. Thuốc men cũng như giáo lý cần phải được đưa vào thân và 
tâm chúng ta, để chúng có thể tạo ra chất xúc tác giúp ta thoát khỏi 
khổ đau. 

Khi Bhikkhu Bodhi chia sẻ với tôi bản thảo cuốn sách này 
(dưới nhan đề gốc là Cổ Vũ Cho Sự Hòa Hợp Xã Hội), rõ ràng 
là bộ sưu tập kinh văn này sẽ có sức thu hút rộng lớn đối với các 
Phật tử ở châu Á và ở Tây phương, những người hiểu được rằng 
khổ (đ„kkha) là vẫn đề do cá nhân và xã hội tạo ra. Không một cá 
nhân nào sông tách rời khỏi ảnh hưởng tác động qua lại hai chiều 
của cộng đồng, xã hội và quốc gia. Xã hội tồn tại như một thực 
thê do những người sống trong đó cùng chung sức xây dựng. Mặc 
dù kỹ thuật từng làm gia tăng tốc độ và phạm vi của việc kết nối 
và chia rẽ con người, thực tại xã hội về việc hợp tác hai chiều để 
cùng nhau xây dựng vẫn đúng trong thời gian và không gian của 
Đức Phật cũng như trong thời đại của chúng ta. 

Tôi đã nghĩ đúng khi nói về sức thu hút của sách này. Khi 
tôi đưa cho vài người bạn xem bản in của cuốn sách Cổ Vũ Cho 
Sự Hòa Hợp Xã Hội, họ đã rất hào hứng muốn có ngay một bản. 
Với giấy phép của Bhikkhu Bodhi, một số ấn bản rất giới hạn 
bằng tiếng Anh và tiếng Miễn của phiên bản đầu tiên đã được xuất 
bản ở Myanmar vào năm 2004. Từ đó đến nay đã có nhiều người 
hỏi thăm để được xuất bản sách này băng ngôn ngữ của nước họ 
như Thái Lan, Tích Lan, Ân Độ và Nhật. Tất cả điều này rất đáng 


268 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


khích lệ, nhưng câu hỏi vẫn còn lại là: làm thế nào để chúng ta có 
thê sử dụng những lời giảng dạy nảy như những liêu thuôc tôt đê 
nuôi dưỡng sự hòa hợp trong xã hội? 


Trong vài năm giảng dạy vừa qua, tôi đã thử tìm cách trả lời 
câu hỏi này. Nguồn gốc Phật giáo của tôi xuất phát từ Thiền Phật 
giáo tông phái Zen của Đại thừa. Từ thuở còn ở trung học, tôi đã 
từng là người thích hoạt động xã hội, và việc đó vẫn còn tiếp tục 
đến bây giờ, lúc tôi đã ngoài sáu mươi tuổi, theo những phương 
cách tôi cảm thấy có mang âm hưởng của Giáo pháp. Gần hai 
mươi lăm năm tôi đã sát cánh với tô chức Liên Hữu Hòa Bình 
Phật Giáo và Mạng Lưới Quốc Tế Phật Tử Dắn Thân, là tiếng nói 
của hai tô chức đáng kính trọng về Phật giáo dẫn thân vào xã hội. 
Theo khuynh hướng cá nhân tự nhiên, tôi vẫn luôn luôn là một 
người hoạt động quốc tẾ, thấy được mối liên hệ giữa sự giàu có 
và đặc quyên đặc lợi của Tây phương và tình trạng nghèo đói của 
nhiều triệu người khắp thế giới. Thông qua những người cùng 
hoạt động trong tổ chức Liên Hữu Hòa Bình Phật Giáo và Mạng 
Lưới Quốc Tế Phật Tử Dắn Thân, tôi đã có cơ hội tiếp cận với 
những người kém may mẫn hơn tôi, với lòng tin mạnh mẽ của họ 
vào tiềm năng giải thoát của Giáo pháp Đức Phật. 

Điều này đặc biệt đúng ở Ấn Độ, nơi mà sự phục hưng của 
Phật giáo đã làm khởi lên một phong trào mạnh mẽ trên đất nước 
Đức Phật đản sanh. Phong trào này, do một nhà lãnh đạo tôn giáo 
đây viễn kiến là ngài B. R Ambedkar khơi nguồn cảm hứng từ giữa 
thế kỷ hai mươi, bắt nguồn từ những cộng đồng bị áp bức nặng nê 
nhất ở Ân Độ, những người mà từ hăng nghìn năm đã bị xếp vào 
hạng bần cùng hạ liệt ngay từ khi mới sinh ra. Tôi đã làm việc với 
những người Phật tử theo ngài Ambedkar này, và cùng với họ, tôi 
đã tìm tòi cách làm thế nảo đề sử dụng nội dung của cuốn sách này 
như những giáo lý sống động. Trong Lời Kết này, tôi sẽ chia sẻ 
một hình ảnh của các cộng đồng ấy và cách chúng tôi đã học tập 
giáo lý về xã hội của Đức Phật. 


Bởi vì phong trào Phật giáo Ân Độ mới xuất hiện này ít được 
biết đến ở Tây phương, để bắt đầu tôi xin cống hiến một vải nét 
về bối cảnh của nó. Hai ngàn năm trăm năm trước, khi Đức Phật 
thành đạo, một cộng đồng gồm có Tăng Ni, nam nữ cư sĩ, thuộc 


PHÂN KÉT 269 


mọi giai cấp. đã được thành lập quanh Ngài. Một hệ thống giai 
cấp cha truyền con nối, dựa trên nghề nghiệp và màu da, đã có 
sẵn vào thời Đức Phật. Kê từ đó hệ thống này đã phát triển thành 
một hệ thông xã hội phức tạp được xếp hạng theo cấp bậc bắt bình 
đăng. Ở trên đỉnh của kim tự tháp là các Bả-la-môn (brahmin) 
hay giai cấp Tăng sĩ. Chính Đức Phật được sinh ra trong g1a1 câp 
chiến sĩ, là Sát-đề-ly (kshatriya). Bên dưới là giai cấp buôn bán và 
nông gia, gọi là Phệ-xá (vaishya). Thủ-đả (shudra) là giai cấp thợ 
thuyền và nô bộc. Và dưới giai cấp này là giai cấp bần cùng hạ liệt 
(untouchables), gần đây được gọi là Dalits, nghĩa là, trong tiếng 
Ấn và Marathi, những người bị “bẻ gây hay bị nghiền nát dưới 
bánh xe áp bức. (1) Pháp nhãn bình đăng của Đức Phật bao gồm 
tất cả các giai cấp, nhưng vị trí xã hội và phẩm cách cao thượng 
của mỗi người được đánh giá trên cơ sở hành động và sự hiểu biết 
đạo đức. 


Trong Kinh Tập (Sutta Nipãta, v. 142), Đức Phật dạy rằng: 


Người bần cùng hạ liệt, 
Không phải do thọ sanh; 
Bà-la-môn cao quý, 

Cũng không do thọ sanh; 
Mà chính do hành động, 
Làm thành kẻ bần cùng: 
Cũng chính do hành động, 
Tạo nên Bà-la-môn. 


Nhưng từ thiên niên kỷ thứ nhất trước Tây lịch, Phật giáo 
phải chịu sự xác định lại các giá trị theo Bà-la-môn. Sau đó, Phật 
giáo bị phe Hồi giáo xâm lược đản áp từ thế kỷ thứ mười hai trở 
đi, và vì thế Phật giáo không ít thì nhiều đã bị biến mắt, không còn 
là một lực lượng văn hóa đặc thù ở Ấn Độ. Dĩ nhiên là có những 
dấu tích Phật giáo đan quyện trong nên văn hóa. Trong thế kỷ thứ 
mười chín, việc khám phá những địa điểm di tích Phật giáo nhiều 
tầng lớp đã khơi nguồn cảm hứng cho nhà phục hưng Phật giáo 
Anagarika Dharmapala của Sri Lanka, và ông đã kêu gọi phục 
hưng Phật giáo ở Ân Độ, với mục đích đó, ông đã sáng lập Hội 
Đại Bồ-Đề (Mahã Bodhi Society). 


270 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


Tuy nhiên, hệ thống giai cấp vẫn là một yếu tố xác định xã 
hội Ấn Độ. Trong cuốn Thời Đại của Kali, William Dalrymple 
viết: 

“Trong nhiều miền quê Ấn Độ, hệ thống giai cấp vẫn xác 
định không những bạn mặc cái gì, nhưng còn là bạn sống ở đâu, 
bạn làm nghề gì, bạn kết hôn với ai, thậm chí cả màu sắc sơn nhà 
của bạn. Mọi chỉ tiết của đời sống ở trong các làng truyền thông 
Ấn Độ đều được quy định, nơi vẫn có 80% người Ấn đang sinh 
sông.” (2) 


Đến những năm 1920, một khuôn mặt mới nôi bật đã xuất 
hiện, vận động cho quyền làm người, tôn giáo và kinh tế của giai 
cấp bần cùng hay Dalits, là những cộng đồng dân chúng Ấn Độ 
rộng lớn bị áp bức. B.R. Ambedkar là một nhà tư tưởng và nhà 
văn, người xuất thân từ giai cấp bần cùng Mahar ở miền Trung Ân 
Độ. Nhờ thành tích xuất sắc, ông đã được học bồng để theo học tại 
trường Elphinstone College ở Bombay và tiếp tục đạt được những 
bằng cấp cao hơn tại Đại học Columbia ở New York và Đại học 
kinh tế London. Trong những năm 1920, từ Tây phương, ông trở 
về như một người có học vị cao nhất của thuộc địa Ấn Độ, và vẫn 
bị đối mặt với những phân biệt đôi xử, vốn vẫn là số phận của tất 
cả những người bần cùng. 


Trong lúc giảng dạy tại đại học và làm công tác pháp lý, 
Ambedkar trở thành một nhà vận động đây nhiệt huyết cho giai 
cấp bân cùng. Chúng ta có thể thấy Tiến sĩ Ambedkar như một nhà 
lãnh đạo của phong trào dân quyên ở đất nước mà Gandhi đã theo 
đuổi con đường tranh đâu chống thực dân và đi theo chủ nghĩa dân 
tộc. Ông hoạt động để phá vỡ hệ thống đàn áp giai cấp ở Ân Độ 
trong lúc chế độ thuộc địa vẫn còn tồn tại, cho đến sau Thế chiến 
thứ II và sự sụp đồ của Đề quốc Anh, và đi vào thập niên đầu tiên 
của một nước Ân Độ độc lập. Mặc dù có những mâu thuẫn gay gắt 
với Gandhi, sau khi giành được độc lập, Ambedkar được chọn làm 
Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên của Ấn Độ. Ông thường được xem 
như là “cha đẻ của Hiến pháp Ấn Ðộ”, đây vẫn là một văn kiện 
đây viễn kiến, ngay cả đến bây giờ. 


Đến những năm 1930, Ambedkar kết luận rằng Ân giáo là 
tôn giáo thông trị, tự thân với chủ trương phân biệt giai câp, là 


PHÂN KÉT 27I 


không đáp ứng được với cải cách chính trị hay xã hội. Vào năm 
1935, tại Hội nghị Yeola về Các giai cấp bị áp bức, Ambedkar 
tuyên bố: “Tôi sinh ra là một người theo Ân giáo, nhưng tôi long 
trọng tuyên bố rằng tôi sẽ không chết như một người Ân giáo.” 
Trong thập niên tiếp theo, ông nghiên cứu về Hồi giáo, Thiên chúa 
giáo, và đạo Sikh - và được các nhóm tôn giáo ấy tìm cách lôi kéo 
ông vào đạo của họ, vì họ biết rõ rằng việc Ambedkar cải đạo sẽ 
mang theo hằng triệu người thuộc giai cấp bần cùng và hứa hẹn 
quyên lực chính trị rộng lớn. Nhưng chính là Phật giáo, là tôn giáo 
bản địa của Ấn Độ, mở rộng cho tất cả mọi người, và hợp luận lý 
thật sâu sắc, đã chinh phục được cả trái tim và tâm thức ông. 


Đến năm 1956, cảm nhận được bóng dáng của tử thần, B.R. 
Ambedkar tổ chức lễ cải đạo của ông sang Phật giáo. Vào ngày 
14 tháng Mười, năm 1956, tại Deekshabhoomi (Cải đạo tràng) ở 
Nagpur, ông thọ nhận Quy Y Tam Bảo: Phật Pháp Tăng, và nhận 
ngũ giới từ vị Giới sư trưởng lão tông phái Nguyên thủy ở Ấn Độ 
là U ChandramanI. Sau đó, Ambedkar đã làm một việc chưa có 
tiền lệ, đặc biệt là chưa có tiền lệ đối với Phật tử. Quay sang bốn 
trăm ngàn người bân cùng đi theo ông tham dự buổi lễ, ông ban lễ 
quy y cho họ và hai mươi hai lời nguyện của chính ông, bao gồm 
cả ngũ giới và việc từ bỏ những điều lệ đặc biệt về đức tin và tu 
tập theo Ấn giáo. Hành động cải đạo có ý thức này báo hiệu một 
sự phục hưng mang tính lịch sử của Phật giáo ở Ấn Độ. Một số lễ 
cải đạo tập thê diễn ra trong vài tuân tiếp theo, chuyền đổi bản sắc 
tôn giáo của hằng triệu người bần cùng Dalits. Nhưng đầu tháng 
12, chưa đầy hai tháng sau, Tiến sĩ Ambedkar qua đời, không vượt 
thoát được những biến chứng phức tạp của bệnh tiểu đường và tim 
mạch. 


Gần sáu mươi năm sau, Phật giáo vẫn còn căm rễ trong các 
cộng đồng người bần cùng. Các chùa chiền bên đường và các tu viện 
đơn giản có thê tìm thấy trong mọi ngõ ngách của nước này. Bản 
Phúc trình Pew 2012 đã đưa con số tín đồ Phật giáo ở Ân Độ là mười 
triệu người. Số tín đồ Phật giáo không công khai trong thực tế cao 
hơn rất nhiều. Nhưng phân biệt giai cấp - với những vụ bạo động và 
giết chóc hằng ngày chống lại những người bần cùng nhất xã hội - 
vẫn là một thực tại tàn bạo và chua chát của đời sống ở Ân Độ. Mục 
tiêu hòa hợp xã hội, như Đức Phật và Tiến sĩ Ambedka đã tuyên bố 


272 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 
rõ ràng, vân còn là một giâc mơ xa vời. 


Nagaloka ở Nagpur, nơi mà buổi lễ cải đạo đầu tiên đã diễn 
ra, là một cơ sở rộng mười lăm mẫu tây, được dành cho việc 
đoàn kết Phật giáo và thay đổi xã hội, và để giữ gìn viễn kiến của 
Ambedka. Tâm điểm vật chất của cơ sở hòa bình này là một tượng 
Phật mạ vàng cao bốn mươi bộ, được điêu khắc như đang bước 
tới một cách cương quyết với bàn tay đưa lên theo thủ ấn abhaya 
mudra (vô úy), tượng trưng cho sự an toàn, xóa tan sợ hãi. Bên 
trong Nagaloka có một chương trình huấn luyện nội trú của Học 
viện Nagarjuna (Long Thọ), giảng dạy cho thanh niên về thiên, 
Phật học căn bản, tổ chức xã hội, và những tác phâm của Tiến sĩ 
Ambedka. Kế từ năm 2002, hơn tám trăm thanh niên nam nữ giữa 
độ tuổi 17 và 25, đến từ hầu hết mọi tiêu bang ở Ân Độ, đã hoàn 
tất chương trình huấn luyện chín tháng của Học viện Nagarjuna. 
Nhiều người tiếp tục ở nội trú và học thêm năm thứ hai hoặc ba 
trước khi trở về quê của họ, hoặc tiếp tục học lên bậc đại học. 


Tôi đã làm việc với những thanh niên này hơn sáu năm qua. 
Nỗ lực liên tục của tôi là cung cấp sự hỗ trợ kinh tế cho các học 
viên của Học viện Nagarjuna, tổ chức gây quỹ ở Tây phương bằng 
cách chia sẻ kinh nghiệm của tôi về sức sống động của phong trào 
Phật giáo “mới mẻ) này ở Ấn Độ về phương diện xã hội và tâm 
linh. Mỗi lần tôi đến thăm Nagaloka, tôi thường cung cấp một 
khóa học tăng cường ngắn hạn để khám phá ra những lãnh vực mà 
các hoạt động xã hội và tu tập Phật giáo có thể trùng hợp. Chúng 
tôi đã học những môn về giới tính trong lịch sử Phật giáo và trong 
xã hội Ân Độ đương thời; chủng tộc, giai cấp, và sự kỳ thị - nhìn 
lại phong trào dân quyền ở Hoa Kỳ và giai cấp bần cùng ở Ấn Độ; 
kế chuyện như là một phương pháp vượt qua những rào cản xã 
hội; và những bài giảng Phật pháp của Tiến sĩ Ambedka. 


Vào tháng 11 năm 2014, tôi đã dùng cuốn sách này như là 
sách giáo khoa căn bản, rút ra nhiêu phân chính yêu đê dạy trong 
một tuân lễ của khóa học như: 


- Chánh kiến. 
- Cộng đồng. 
- Chánh ngữ. 


PHÂN KÉT 2C 
- Sân hận. 
- Các tranh chấp và giải quyết các tranh chấp. 


Giáo lý trong những phần này, và xuyên suốt cuốn Lời Phật 
Dạy Về Sự Hòa Hợp Trong Cộng Đồng Và Xã Hội, có chủ đích và 
ngôn ngữ rất rõ ràng. Giáo lý chỉ rõ cho hành giả từng bước một 
để tránh xa những gì bất thiện và tìm đến những điều thiện lành. 
Nhưng trong lớp học, chúng tôi gặp phải thách thức. Như BhikkhUu 
Bodhi đã gợi ý trong lúc trò chuyện với tôi, chúng tôi thấy rằng 
Tam Tạng Kinh hoàn toàn rõ ràng, không có gì mập mờ - và thế 
giới chúng ta lại có nhiều điều mập mờ, không rõ ràng. Nói cách 
khác, trong cuộc thảo luận của chúng tôi tại lớp học, bắt đầu bằng 
văn bản kinh rõ ràng, không có gì mập mờ, rồi chúng tôi nhanh 
chóng đi đến những tình huống trong đó những lựa chọn thiện 
lành không dễ dàng nhận ra. Không có trí tuệ sắc bén như dao cắt 
kim cương của Đức Phật, chúng tôi thường cảm thấy hoang mang, 
không có gì chắc chắn, khi nhận thức được những động cơ hành 
động lẫn lộn của chúng tôi. 

Thật ra, lý do khiến có sự mập mờ được thây trong đoạn 
ba của chương thứ nhất của bài kinh “Chánh Tri Kiến”, rút ra từ 
Trung Bộ Kinh: 

Ta nói răng, chánh kiến. có hai mặt: có chánh kiến bị ảnh 
hưởng bởi các lậu hoặc (cấu uế phiền não), dự phân vào công đức, 
chín muồi trong các sanh y (các sở hữu đưa đến tái sanh); và có 
chánh kiến cao thượng, hoàn toàn không còn phiền não cấu uế, 
siêu xuất thế gian, là một chi phần của Thánh đạo. 


“Chánh kiến bị ảnh hưởng của câu uế phiền não” bao hàm ý 
nghĩa rằng ngay cả khi chúng ta có găng nhìn sự vật và hành động 
theo đúng Giáo pháp, chúng ta vẫn bị ảnh hưởng của vọng tưởng 
về cái ngã. “Dự phần vào công đức” nghĩa là thực hành Phật pháp 
để được những gì chúng ta nghĩ là công đức cho chính bản thân. 
“Chín muôi trong các sanh y” nghĩa là trở thành một hiện hữu 
hoặc hình thành một cái ngã mới. Đây là những phương cách của 
thế gian. Chánh kiến như một chi phần của Bát Thánh đạo là cao 
thượng, đã sạch các cầu uế phiền não và siêu xuất thế Ø1an, Vượt 
qua khỏi các cạm bẫy và trói buộc của cuộc đời. 


274 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


Cần ghi nhận rằng Đức Phật không nói chánh kiến thuộc thế 
gian là đồng nghĩa với tà kiến, vì đó sẽ là một lập trường chuyên 
chế. Trường hợp này, lời nói của Ngài có thể hiểu là chánh kiến 
bị ảnh hưởng của phiền não cấu uế là một bước khởi đầu tốt... đề 
tiếp tục tiến lên. Chánh kiến đã sạch cấu uế phiền não và siêu xuất 
thế gian nghĩa là có trí tuệ và sự sáng suốt để luôn luôn ghi nhớ 
Giáo pháp, xem đó là mục tiêu của cuộc sống. 


Trích đoạn sau đây, cũng từ Trung Bộ Kinh, giải thích làm 
thế nào khi thực hành những điều bắt thiện, mang ý nghĩa là hành 
động của chúng ta có gốc rễ từ tham, sân và si, những hành động 
khiến người này chống đối lại người kia. Ngài đặt câu hỏi: “Thế 
nảo là gốc rễ của bất thiện?” 

“Sát sanh là bất thiện; lẫy của không cho là bất thiện; tà 
dâm là bất thiện; nói láo là bất thiện; nói lời chia rẽ là bất thiện; 
nói lời thô bạo là bất thiện; nói lời phù phiếm là bất thiện; tham 
lam là bất thiện; sân hận là bắt thiện; tà kiến là bất thiện.” 

Chúng ta nhận ra đây là một phiên bản của Giới luật căn bản 
Phật giáo, là nền tảng đạo đức trong việc tu tập của chúng ta. Việc 
thực hành điều thiện chỉ đơn giản là biết từ bỏ những hành động 
theo thói quen đó, mà nói thì dễ nhưng làm thì khó hơn. 

Dĩ nhiên chúng tôi bắt đầu trong thế giới này, với tất cả 
những quan điểm còn thiếu sót và những mối quan hệ khó khăn 
của chúng tôi. Thoạt tiên, các học viên ở Học viện NagarJuna cảm 
thấy điều nảy làm nản lòng. Là con người, chúng ta thường muốn 
có một bộ hướng dẫn cao siêu, những cột mốc chỉ cho chúng ta 
con đường đúng đắn. Thay vào đó, cuộc thảo luận tại lớp học đã 
đặt chúng tôi vào sự phức tạp của đời sống thực tế và ném chúng 
tôi trở lại với những phán xét, kinh nghiệm và trí tuệ của chính 
mình. 


Điều này rõ ràng khi chúng tôi học lời dạy của Đức Phật về 
lời nói. Những lời dạy này và những lời dạy khác tương tự như thế 
xuất hiện ở rất nhiều điểm trong kinh tạng Päli. 

“Này các Tý-kheo, sở hữu năm yếu tố này, là lời khéo nói, 
không phải là lời nói khó nghe, không có gì đáng chê trách, và 
không bị người trí chỉ trích. Thế nào là năm? Đó là lời nói đúng 


PHÂN KÉT bu 
lúc; lời nói đúng sự thật; lời nói hòa nhã; lời nói đem lại lợi ích; 
lời nói với tâm từ. Sở hữu năm yếu tô này, là lời khéo nói, không 
phải là lời nói khó nghe, không có gì đáng chê trách, và không bị 
người trí chỉ trích.” (Tăng Chi BK, Ch V: 198) 

Như vậy, những điều kiện của Đức Phật về chánh ngữ kêu 
gọi con người nói đúng lúc, đúng sự thật, hòa nhã, có lợi ích và 
được thúc đây bởi tâm từ. Các học viên của Học viện Nagarjuna, 
là những người hằng ngày thực hành thiền tâm từ theo truyền 
thống, nên nhanh chóng đồng ý với những lời chỉ dạy đó, nhưng 
tôi đã đặt một số câu hỏi. 

Làm sao để người ta biết “đúng lúc? là như thế nào? Nếu tôi 
dính líu vào một vụ xung đột với một người bạn, những gì đúng 
lúc đối với tôi có thê không đúng lúc đối với bạn tôi. “Đúng sự thật 
là gì?ˆ Chúng ta biết rằng sự thật (hầu như) luôn luôn là vẫn đề có 
tính chủ quan. Kinh nghiệm của bản thân tôi như một thiền sinh 
là hai người thường có hai phiên bản về “sự thật trái ngược nhau. 


“Hòa nhã” và “có lợi ích” cũng chủ quan như vậy. Như 
Bhikkhu Bodhi chỉ ra trong phân giới thiệu Chương IV: 


.. trong lúc các bài kinh nhân mạnh tầm quan trọng của việc 
giữ một thái độ hòa nhã và từ bị trước khi chỉ trích người khác, các 
bài kinh ấy không cô xúy cho việc chỉ nói với người khác những 
lời dịu ngọt. Trái lại, các bài kinh khuyên người ta nên chỉ trích 
người khác khi đã đến lúc cần phải khiến trách. 

Một vị Phật, với quyên năng hiểu biết bao trùm vạn pháp, sẽ 
không cần phải suy đoán. Nhưng phân lớn chúng ta ở trong cõi Ta- 
bà này (sưmsara), bốn điều kiện về lời nói ấy có thể khó đạt được. 
Nếu tôi biết rõ bạn tôi, tôi có thể suy đoán khá tốt về những gì cô 
ây xem là đúng lúc, đúng sự thật, hòa nhã, và lợi ích. Và tôi có thể 
đoán sai. Nếu sự sai khác ấy là đối với một người tôi không quen 
biết, hay với một người tôi đã từng có xung đột trước đây, thì rất 
có thê là chúng tôi sẽ không đồng ý về một hay tất cả những điểm 
trên. 

Điều kiện thứ năm về chánh ngữ là lời nói “được thúc đây bởi 
tâm từ.” Dĩ nhiên, trong lúc người ta có thê tự lừa dối về động cơ 
hành động của mình, đây là phương diện của lời nói mà chúng ta 


276 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


biết rõ nhất về chính mình. Dùng Giáo pháp đề phân: tích tìm hiểu, 
tôi có thể xác định có phải ước muốn của tôi là đề nối kết với một 
người hay là để xa lánh người đó. Có phải tôi đang quay về với 
chúng sinh hay là xa lánh họ? 

Điều này đã làm khởi lên một cuộc thảo luận sôi nổi về lời 
nói - những gì chúng ta nói với nhau, khi nảo và tại sao. Giá trị của 
cuộc thảo luận này không phải là để tất cả học viên đều đi đến sự 
đồng thuận về một vẫn đè, nhưng là ở chỗ chúng tôi đã có thể tạo 
ra một cuộc thảo luận sôi động và rất thích thú với việc này. Các 
học viên ghi nhận rằng họ có thể có quan điểm khác nhau - đồng 
ý hoặc không đồng ý - trong lúc vẫn giữ nguyên quan hệ thân hữu 
với nhau. Đây là bước đầu tiên đi đến một xã hội đặt nền tảng trên 
sự suy luận phản biện. 


Khi chúng tôi đọc các phần khác của cuốn Cổ Vũ Cho Sự 
Hòa Hợp Xã Hội, các vấn đề tương tự cũng khởi sinh. Tìm hiểu 
về “mười lý do để tức giận' - xem Chương III, 4 của cuốn sách 
hiện nay - đã đưa đến một cuộc tranh luận sôi nổi về vẫn đề phải 
chăng sân hận là có thê thông cảm khi phải đối mặt với bạo lực và 
một hệ thông xã hội áp bức, và phải chăng sự sân hận ấy đã từng 
có lợi ích. 

Chương nói về “cộng đồng được thành lập có chủ đích” có 
một đoạn trích dẫn từ “Chương Bảy Pháp' của Tăng Chi Bộ kinh 
- xem Chương VII,3, (5) - trong đó Đức Phật giảng về bảy điều 
kiện để duy trì sự hòa hợp trong xã hội cho người dân Licchavi 
hoặc Vajjï ở miền bắc Ấn Độ. Trong đoạn này bao gồm một lời 
cảnh báo rằng: “Bao lâu mà người dân Vajjï không bắt cóc những 
phụ nữ và thiếu nữ ra khỏi gia đình của họ và ép buộc những phụ 
nữ này phải sống với chúng, thì điều được mong đợi là sự thịnh 
vượng, không phải sự suy tàn." ° Điểm này đã khơi dậy một cuộc 
thảo luận sôi nổi về các vụ hiếp dâm, và nạn buôn bán phụ nữ, sự 
áp bức dựa trên giới tính, và sự sợ hãi trong các cộng đồng người 
Nagaloka của chính các học viên này. 


Tôi thấy các học viên Ân Độ sử dụng giáo pháp của Đức 
Phật không giống như giáo điều hay học thuyết, mà như là lời 
hướng dẫn đề họ xem xét những vẫn đề phức tạp trong hoàn cảnh 
sông thực tế của họ. Bằng cách sử dụng chính Giáo pháp của Đức 


PHÂN KÉT 277 


Phật, họ đang học tập để tự mình suy nghĩ vả chấp nhận nhiều 
quan điểm khác nhau. 


Năm 1950, trong một bài tham luận nhan đề “Đức Phật và 
tương lai tôn giáo của Ngài”, Tiến sĩ Ambedkar đã xem xét vẫn đề 
cải đạo cho cộng đồng người Dalit từ giai cấp bần cùng sang Phật 
tử. Ông đã thây được một truyền thông tâm linh đặt nền tảng trên 
sự suy luận phản biện: 

[Đức Phật] nói với Tôn giả Änanda răng tôn giáo của Ngài 
đặt nền tảng trên lý trí và kinh nghiệm, và các tín đồ của Ngài 
không nên chấp nhận lời giảng dạy của Ngài là đúng và mang tính 
ràng buộc chỉ vì những lời dạy đó do Ngài nói ra. Đặt nền tảng 
trên lý trí và kinh nghiệm, họ được phép điều chỉnh hoặc thậm chí 
từ bỏ bất cứ lời giảng dạy nào của Ngài nếu họ tìm thấy là chúng 
không áp dụng được vào một thời điểm và hoàn cảnh nảo đó.. 
Ngài muôn răng giáo lý của Ngài vẫn mãi mãi xanh tươi và có thể 
phục vụ cho con người vào mọi thời điểm... Không một nhà lãnh 
đạo tôn giáo nào khác đã chứng tỏ được sự can đảm như vậy. 

Số phận của các Phật tử Ấn Độ là đặc thù đối với các hoàn 
cảnh văn hóa của họ. Nhưng bải kinh đa dạng mà tôi mô tả, sử 
dụng cuốn sách Lời Phật Dạy Về Sự Hòa Hợp Trong Cộng Đồng 
Và Xã Hội như một điểm khởi động, là điều không thể tránh được. 
Tôi đã có những cuộc thảo luận mang tính khiêu khích như vậy ở 
Miễn Điện và Hoa Kỳ. Sự thật hiển nhiên không thể bao trùm mọi 
thực tại. Ngay cả những người có ý định tốt đẹp vẫn có thê giữ 
những quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, một viễn kiến đích thực 
về sự hòa hợp và bao dung trong xã hội chỉ cho ta một thế giới an 
bình hơn. 


Theo một ý nghĩa thực tế, phát triển ý định của chúng ta để 
kết nối với người khác là điểm then chốt, điều này được thực hiện 
qua việc rèn luyện và thực hành những lời dạy này. Đức Phật đã 
nói đi nói lại nhiều lần về sự thách thức và cần thiết của việc thực 
hành này. Ngài nói: 

Người đáp trả sân hận bằng sân hận, 
Làm mọi việc tệ hại hơn cho mình. 
Không đáp trả sân hận bằng sân hận, 
Là thắng được trận chiến khó khăn. 


278 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 
Người hành xử vì an vui của cả hai, 
Cho chính mình và kẻ khác, 
Khi biệt đôi phương đang sân hận, 
Vân gìn giữ an bình trong chánh niệm. 


Người đạt được an lành cho cả hai, 
Cho chính mình và kẻ khác, 

Ai nghĩ rằng người ấy là kẻ ngu, 
Đó là người không hiểu Giáo pháp. 

Qua nỗ lực tính cần của chúng ta, mong rằng chúng ta biết 
cách tìm được sự hòa hợp trong những lúc có xung đột. Khi trí tuệ 
của chúng ta phát triển, mong rằng chúng ta có thể phản ảnh là 
“đất nước chúng ta được thanh bình và không bị trộm cướp quấy 
nhiễu, dân chúng được an cư lạc nghiệp, vui vẻ chơi đùa với con 
cái và ở trong những căn nhà mở rộng cửa (mà không sợ bị trộm 
cấp). ” 


PHẢN PHỤ LỤC 279 


CHÚ THÍCH 


IL CHÁNH KIÊN 


1. Ba loại tà kiến này và những quan điểm đối nghịch với 
chúng được khai thác và phân tích trong Trung Bộ Kinh, Kinh số 
60. Ta cũng tìm thấy chúng trong Trường Bộ Kinh, Kinh số 2, và 
Trung Bộ Kinh, Kinh số 76 và vài nơi khác trong bộ kinh Nikãya. 
Trong Trường BK, Kinh số 2, chủ thuyết đoạn diệt được gắn liền 
với một vị trưởng giáo tên là Ajita Kesakambalĩ; chủ thuyết vô tác 
dụng được gắn liền với Pũrana Kassapa; và chủ thuyết luân hồi 
tịnh hóa / vô nghiệp được gắn cho Makkhali Gosäla. 


2. Ba loại lậu hoặc (cấu uế phiền não) là tham dục, hữu ái dục 
(mong cầu được tiếp tục tồn tại) và vô minh. Sanh y (các sở hữu 
đưa đến tái sinh) là năm thủ uẫn tạo nên bản sắc cá nhân. Chánh 
kiến bị ảnh hưởng của lậu hoặc là một thành phần của con đường 
thế gian đưa đến tái sinh may mắn trong cõi Ta-bà (samsãra), vòng 
quay liên tục của sinh tử luân hồi. Chánh kiến không bị ảnh hưởng 
của lậu hoặc là chánh kiến vượt thoát thế gian, chặt đứt vòng luân 
hồi sinh tử. 


H. RÈN LUYỆN CÁ NHÂN 

1. Xem Tăng Chi BK 10:103. 

2. Trong tiếng Päli: Từ (Mettä), Bi (Karunä), Hý (Muditã) và 
Xả (Upekkhà). 

3. Để biết thêm chỉ tiết, xem Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi 
magga) 318, 9.93-96. 

4. Những soi chiếu tương tự cũng phải được áp dụng cho 
khâu hành và ý hành, ngoại trừ những ý hành bắt thiện thì không 
phải thú tội nhưng là đề hồi hận và tránh không xảy ra trong tương 
lai. 


280 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 
5. Sallekha: Loại trừ phiên não. 


6. Ở đây, Đức Phật đang nói với một thanh niên Bà-la-môn, 
người đã hỏi Ngài về con đường đưa đến sống chung với Phạm 
thiên, là vị Trời sáng tạo của hệ thống tín ngưỡng Bà-la-môn. 

7. “Không có nghiệp bị giới hạn nào còn lại ở đây” (yam 
pamanakatam na tamitatravasissai): Theo bản luận giải, điều này có 
nghĩa là nghiệp thuộc về dục giới không thê ngăn cản được nghiệp 
quả tạo ra do “tâm giải thoát”, đưa đến tái sinh vào cảnh giới Phạm 
thiên, thế giới siêu phàm của Sắc giới: “Cũng như cơn lụt vượt 
tràn vũng nước, cũng vậy, thiện nghiệp của việc thiền định thâm 
sâu về tâm từ có công năng vượt trội tất cả nghiệp thuộc về Dục 
ĐIỚI. 

8. Theo bản luận giải, những gì ngăn cản hành giả này đắc 
quả A-la-hán là sự chấp thủ về “pháp” thiền chỉ và thiền quán. Năm 
hạ phần kiết sử (năm sự trói buộc bậc thấp) (0anãc 'orambhägiyani 
sưmyojanani) là: thần kiến, nghĩ, giới cấm thủ, tham dục, và sân 
hận. Với sự đoạn trừ những kiết sử này, hành giả chứng được quả 
Bất Lai (anägãmi), được hóa sanh vào Sắc giới (rupadhãtu), và 
chứng đắc giải thoát tôi hậu ở đó, không bao giờ còn trở lại dục 
giới nữa. 


HI. ĐÓI TRỊ SÂN HẠẬN 


I. Dhammapada (Kinh Pháp Cú): Khamf paramam fapo 
titikkha. 

2. Tri kiến về các đời sống quá khứ của chính mình (Túc 
mạng minh), tri kiến về sự sống chết và tái sinh của các chúng 
sinh khác tùy theo nghiệp của họ, (Thiên nhãn minh) và tri kiến 
về sự đoạn tận các lậu hoặc (Lậu tận minh), nghĩa là, chứng đắc 
A-la-hán. 


IV. CHÁNH NGỮ 


1. Parato ghosa. Điều kiện khác là chú tâm suy tư thận trọng 
(như lý tác ý: yoniso manasikara). Xem Tăng Chị BK, Ch. II: 126. 


PHẢN PHỤ LỤC 281 


2. Câu này được tìm thấy trong Trường Bộ Kinh II, 104-105; 
Tương Ưng BK V, 261-262, Tăng Chi BK TV, 310-311; và Kinh 
Udãna, 63-64. 


3. Đây là bốn phương pháp đặt câu hỏi; xem Tăng Chi BK 
Ch IV: 42. Bản bình luận giải thích: (1) Một câu hỏi cần phải được 
trả lời dứt khoát (ekamsavyäkananiya pãnha), ví dụ: 'Có phải mắt 
là vô thường?' cần phải được trả lời đứt khoát: “Phải, mắt là vô 
thường.” (2) Một câu hỏi cần phải được trả lời sau khi phân biệt 
rõ ràng (øibhajjavyäkananiya pãnha), ví dụ: 'Có phải chỉ có mắt 
là vô thường?' cần phải được trả lời sau khi phân biệt rõ ràng: 
“Không những chỉ có mắt, mà tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng đều vô 
thường. (3) Một câu hỏi cần phải được trả lời bằng một câu hỏi lại 
(patipucchã vibhajjavyäkananiya pãnha), ví dụ: *Có phải mắt và tai 
có cùng một bản chất?? Ta cần phải trả lời câu hỏi này bằng cách 
hỏi lại: “Về phương diện nảo?? Nếu họ đáp: “Về phương diện nhìn 
thấy”, ta phải trả lời là “Không phải”, Nếu họ đáp: “Về phương 
diện vô thường", thì ta sẽ trả lời là: “Đúng thế. (4) Một câu hỏi 
cần phải đẹp qua một bên (/hapanya pănha), ví dụ: “Có phải tâm 
hồn và thê xác giông nhau?” Câu hỏi này cân phải đẹp qua một bên 
không trả lời, nói rằng: “Như Lai chưa tuyên bố về vấn đề này.°” 


4. Ý nghĩa của những câu này không được rõ ràng hiển nhiên. 
Bản dịch của tôi dựa trên lời giải thích trong bản luận giải. Đề biết 
thêm chỉ tiết, xem Tăng Chi BK, Chú Thích số 465 (bản dịch tiếng 
Anh). 


5. Nghĩa là: người ấy chụp lẫy một sơ hở nhỏ của người kia 
như một cớ đề chỉ trích lại người kia. 

6. Bản bình luận giải thích: “Vị ấy trực tiếp biết rõ một pháp, 
đó là Thánh đạo. Vị ấy hiểu rõ trọn vẹn một pháp, đó chân lý của 
khổ. Vị ấy từ bỏ một pháp, đó là các điều bắt thiện. Vị ấy chứng 
được một pháp, đó là quả vị A-la-hán hoặc là sự dập tắt hoàn toàn 
(nibbana). Nhờ có tri kiến rốt ráo, vị ấy đạt được chánh giải thoát, 
sự giải thoát của quả vị A-la-hán". 


V. TÌNH BẠN TÓT ĐẸP 


1. Kinh Tập Nipata 261: asevana ca balãnam panditanañ ca 


282 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


Sevand. 


2. Thí dụ, xem phần lặp lại ở Tương Ưng BK 22:35-36, và 
Tương Ưng BK 22: 63-70. 


3. Về sáu cặp kinh ca ngợi vai trò của tình bạn tốt đẹp thúc 
đây việc chứng được đạo quả, xem Tương Ưng BK 45: 49 và 45- 
56, Tương Ưng BK 45:63 và 45:70, và Tương Ưng BK 45:77 và 
45:80. 


4. Về các nhiệm vụ hỗ tương của vị thầy truyền giới và đệ tử, 
xem Luật Tạng L, 46-53. 


5. Bộ luật Tỷ-kheo. 


VI. CỘNG ĐÒNG THÀNH LẬP CÓ CHỦ ĐÍCH 


1. Trong phần của Tăng Chi Bộ Kinh mà các đoạn này trích 
dân, có mô tả tám kiêu cộng đông đôi nghịch nhau. Tôi đã chọn 
năm kiêu này vì thích hợp với chủ đê của sách này. 


2. Xem Trường BK 16:6.]. 


3. Để biết thêm chỉ tiết, xem Giới Luật Tỷ-kheo II của 
Thaãnissaro Bhikkhu, chương 12. 


4. Cuộc đối thoại này rõ ràng xảy ra sau khi Đức Phật nhập 
diệt. Bà-la-môn Vassakarä là vị quốc sư của vua Ajãtasattu (A-xà- 
thế) của xứ Magadha (Ma-kiệt-đà). Có lẽ vị Bà-la-môn này hỏi 
Tôn giả Änanda về việc điều hành Giáo đoàn bởi vị này biết rõ 
việc bạo động dữ đội đã xảy ra về việc tranh giành ngôi vua. 
Ajãtasattu đã hành hình vua cha để đoạt ngôi báu, và sau đó đến 
lượt ông bị chính con trai mình giết chết. 


5. Ngày trai giới Uposatha (ngày lễ Bó-tát), là những ngày 
rằm (trăng tròn) và mông một (trăng khuyết), khi các vị xuất gia 
tập hợp lại để tụng Giới bổn Pãtimokkha, là bộ Giới luật Tỷ-kheo, 
còn cư sĩ thì thường giữ thêm 3 giới (tám giới thay vì năm giới). 

6. Thường được biết nhiều hơn theo tiếng Sanskrit như là 
Kshatriya (Sát-đế-ly), Brahmana (Bà-la-môn), Vaishya (Phệ-xá) 
và Sudra (Thủ-đà). 


PHẢN PHỤ LỤC 283 


VIIL TRANH CHÁP 


1. Toàn bộ bài tường thuật về cuộc tranh cãi ở Kosambi được 
kể tại trong Luật Tạng (Vinaya Pitaka) trong phân Mahävagga, 
Chương X; xem đoạn 4:483-513. Xem thêm vẻ vấn đề này trong 
Trung Bộ Kinh, Kinh số 48. 


2. Papañcasaññasankha. Danh từ cô đọng này, không được 
định nghĩa trong bộ Nikãya, hình như đề cập đến những tri giác và 
ý tưởng đã bị “nhiễm' bởi các thiên kiến chủ quan, 'được kết hợp 
phức tạp” với các khuynh hướng, tham ái, ngã mạn và quan điểm 
lệch lạc. Theo các bài luận giải, tham ái, ngã mạn và quan điểm 
lệch lạc là ba yếu tô tạo nên tri giác sai lầm (oapañca). 

3. Chín từ ngữ có gốc rễ từ tham ái, với các lời giải thích từ 
bản luận giải trong ngoặc đơn, là: (1) Pariyesanä (tìm cầu các đối 
tượng thuộc về sắc); (2) lãbha (chiếm hữu các đối tượng thuộc về 
sắc); (3) vinicchaya (phán đoán những gì đáng yêu thích và không 
đáng yêu thích, đẹp hay bình thường, cần giữ lại bao nhiêu và cho 
đi bao nhiêu, cần dùng bao nhiêu và để dành bao nhiêu, vv...; (4) 
chandaräga (thèm muốn ít và thèm muốn nhiều); (5) ajjhosãna 
(niềm tin mạnh mẽ vào cái “tôi” và cái “của tôi”); (6) pariggaha 
(chiếm hữu do tham ái và kiến chấp); (7) macchariya (không 
muốn chia sẻ với người khác / keo kiệt) (8) ärakkha (canh giữ cần 
thận); (9) đdandãdãna, v.v.. (dùng vũ khí để đánh đuôi người khác). 


IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP 


1. Thủ tục lật úp bình bát và lật ngửa bình bát được cho phép 
trong Luật Tạng II, 124 - 127. Xem “Giới luật xuất gia Phật Giáo" 
của Thanissaro Bhikkhu. Bản Luận Giải giải thích răng trong thực 
tế chư Tăng không lật úp bình bát trước mặt cư sĩ, nhưng được 
chấp thuận để có một động tác biếu lộ không nhận sự cúng dường. 
Cũng vậy, chư Tăng hủy bỏ điều lệ này băng việc chấp nhận một 
động tác biểu lộ sự đồng ý nhận cúng dường trở lại. Thủ tục lật úp 
bình bát được sử dụng ở Miễn-điện vào cuối năm 2007 khi Tăng 
đoàn áp đặt lệnh trừng phạt đối với chính quyền quân sự (do các 
tướng lãnh đã cướp chính quyền). Đề bày tỏ sự phản đối các tướng 


284 LỜI PHẬT DẠY VẺ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 


lãnh, chư Tăng đã xuống đường biểu tình với bình bát lật úp thật 
sự. 


2. Đối với Ni chúng, Luật tạng đã để ra tám tội bị trục xuất 
khỏi Ni đoàn. 

3. Tôi dùng từ abhidhamme ở đây đề chỉ chính Giáo pháp, 
chứ không phải chỉ bộ sưu tập những bài luận tạo nên Luận Tạng 
hoặc triết lý, với tiếp đầu ngữ abhi- được dùng với chức năng 
thuần túy tham khảo, theo nghĩa “về, liên quan đến, thuộc về. 


4. Nãtaputta, cũng được biết như là Mahävira, là trưởng giáo 
của cộng đồng Kỳ-na giáo vào thời đó và cũng thường được xem 
là nhà sáng lập Kỳ-na giáo, mặc dù rất có thể là ông ấy là người 
tiếp nối một dòng truyền thừa của các vị thầy đã khởi đầu giáo 
phái này trước kia. 


5. Có bốn loại vấn đề về Giới luật: liên quan đến một 
vụ tranh chấp (vivadadhikarana); liên quan đến một vụ kết 

(anuvadadhikarana); liên quan đến một vụ phạm tội 
(äpattadhikarana), liên quan đến một thủ tục (về Giới luật) 
(kiccadhikarana). Những vấn đề này được bàn với chỉ tiết trong 
Luật Tạng II, tr 88-92. Tóm lại, một vấn đề liên quan đến tranh 
chấp phát sinh khi các Tăng hay Ni tranh chấp về Giáo pháp hay 
Luật tạng; một vấn đề liên quan đến việc kết tội khi một người kết 
tội một thành viên khác đã phạm Giới luật; một vấn đề liên quan 
đến một vụ phạm tội phát sinh khi một vị Tăng hay Ni đã phạm 
tội giờ đây tìm cách rửa tội; và một vấn đề liên quan đến thủ tục 
Giới luật xem xét về những thủ tục tập thể của Tăng đoàn. Đoạn 
kinh văn được kể ra ở đây nói đến các phương pháp giải quyết 
tranh chấp. 


6. Dhammenefti samanumajjitabba. Bản luận giải cung cấp 
nhiều giải thích khác nhau về cách làm thế nào để áp dụng sự chỉ 
đạo của Giáo pháp, từ lập trường của cả Kinh và Luật. 

7. Bản luận giải giảng nghĩa nhóm từ “không giải quyết được 
nội bộ” (ajjhafam avipasaniam) như thế này: “không giải quyết 
được trong chính tâm của mình và trong vòng các đệ tử và học trò 
của mình.” 


§. Appasãäda. Khi điều này được tuyên bó, họ không cần phải 


PHẢN PHỤ LỤC 285 


đứng dậy từ chỗ ngồi đề chảo, hoặc đảnh lễ, hoặc đi đến gặp, hoặc 
cúng dường vị ấy. 

9. Patisaraniyakamma. Khi việc này áp dụng, VỊ Tăng phải đi 
cùng với một vị Tăng khác, đến nhà gia chủ để xin lỗi. Nếu vị này 
không được gia chủ tha lỗi, vị Tăng đi theo sẽ cố gắng hòa giải họ. 
Câu chuyện làm bối cảnh cho việc này được thấy ở Luật Tạng II, 
tr. 15-18, với quy định pháp lý ở Luật Tạng II, tr. 18-21. Để biết 
thêm chỉ tiết, xem “Giới Luật Xuất Gia Phật Giáo II”, tr. 407-411? 
của Thanissaro Bhikkhu. 


10. Bản luận giải không đưa ra lời giải thích cho nhóm từ 
nảy, nhưng bao hàm ý nghĩa là vị Tăng gây rối đó, qua cách hành 
xử của ông ấy, không phải là đệ tử đích thực của Đức Phật, và như 
vậy có thể xem như là một “người con trai” (= đệ tử) của một vị 
thầy khác. 


X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỌI CÔNG BẰNG 


l. Danam, silam, pariccagam, qjjavam, maddavam, tapam; 
akkodham avihimsanca, khaminca, avirodhanam (biết bố thí, hành 
xử đức hạnh, biết từ bỏ, chân thật, dịu hiền, nghiêm khắc với 
bản thân, không sân hận, không gây tốn hại, kiên nhẫn, và không 
chống lại nguyện vọng của dân chúng). 


2. Ngày thứ 15 Âm lịch, ngày trăng tròn, được dành riêng 
cho các ngày lễ tôn giáo đặc biệt. 


LỜI KẾT 

1. Đề biết thêm chỉ tiết về người Dalits, trước kia gọi là “giai 
cấp bần cùng, Tiến sĩ Ambedkar, phong trào Phật giáo “mới” 
ở Ấn Độ, và những học viên mà tôi đã cùng làm việc với họ, 
xin xem cuốn sách của tôi nhan đề “Những Người Thừa Kế của 
Ambedkar: Sự Tái Sinh của Phong Trào Phật Giáo Dắn Thân ở Ân 
Độ” (Berkerley: Clear View Press, 2013). 


KỆ William Dalrymple, Thời Đại của Kali: Du Lịch và Hội 
Ngộ ở Ấn Độ (New York: Penguin, 1998) 115. 


286 LÒI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỎNG VÀ XÃ HỘI 


MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO 


CÁC NGUỎN THAM KHẢO CHÍNH 


1. Bodhi, Bhikkhu, (dịch) The Connected Discourses of the 
Buddha: A translation of the Samyutta Nikãya (Tương Ưng Bộ 
Kinh). Boston: Wisdom Publications, 2000. 


(dịch). The Numeral Discourses of the Buddha: A 
Translation ofthe Añguttara Nikãya (Tăng Chi Bộ Kinh). Boston: 
Wisdom Publications, 2012. 


(dịch). The Suttanipäta (đang biên dịch) (Kinh Tập 
Nipäata). 


2. Buddharakkhita, Acharya, (dịch). The Dhammapada: The 
Budha”s Path of Wisdom (Kinh Pháp Cú: Con Đường Trí Tuệ của 
Đức Phật), bản in lần 2. Kandy, Sri Lanka: Budhist Publication 
SocIety, 1996, 


3. Horner, L. B., (dịch) The Book of Discipline (Luật Tạng), 
quyền I-6. London: Päli Text Society (1969 -75). 


4. Ireland, John D. (dịch). The Udãna and the Itivutaka: 
Inspired Utterances ofthe Buddha and the Buddha Sayings (Kinh 
Phật Tự Thuyết và Kinh Phật Thuyết Như Vậy) Kandy, Sri Lanka: 
Buddhist Publication SocIety, 1997. 


5. Ñãnamoli, Bhikkhu, (dịch). The Path of Purification: 
Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) Onalaska: BSP Pariyatti 
Editions, 1991. 


, (dịch) The Middle Length Discourses of the 
Buddha:A Translation of the MaJjhima Nikãya (Trung Bộ Kinh), 
Bhikku Bodhi biên tập, bản ¡n lần 3. Boston: Wisdom Publications, 
2005. 


PHẢN PHỤ LỤC 287 


6. Walse, Maurice (dịch) The Long Disourses ofthe Buddha: 
A Translaton of the Digha Nikãya (Trường Bộ Kinh). Boston: 
Wisdom Publications, 1995. 


XEM THÊM 


1. Bodhi, Bhikkhu, (hợp tuyên). In the Buddha?s Words, An 
Anthology of Discourses from the Pali Canon (Hợp Tuyên Lời 
Phật Dạy từ Kinh Tạng Päli): Boston: Wisdom Publications, 2005. 


2. Thanissaro, Bhikkhu (dịch) The Buddhist Monastic Code, 
I and H (Giới Luật Xuât Gia Phật Giáo) bản in lân thứ 2. Valley 
Center: Mettä Forest Monastery, 2007. 


LỜI PHẬT DẠY VỀ SỰ HÒA HỢP 
TRONG CỘNG ĐÔNG VÀ XÃ HỘI 
Hợp Tuyến Từ Kinh Tạng Päli 
The Buddha”s Teachings on Social 


and Communal Harmony 
An Anthology of Discourses from the Pali Canon 
by 
BHIKKHU BODHI 
Việt dịch: Nguyên Nhật Trần Như Mai 





NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 
Địa chỉ: 6Š Tràng Thị - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc(2yahoo.com 
Điện thoại: (024) 3926 0024 Fax: (024) 3926 0031 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
TBT. Lý Bá Toàn 


Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Sửa bản in: Ban In Ấn VNCPHVN 
Trình bày: Minh Từ 


Đối tác liên kết xuất bản: 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 
750 Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM 





In số lượng 10.000 cuốn, khổ 16x24 em 
Tại CÔNG TY TNHH MTV IN TÍN LỘC 
Địa chỉ: 117/5 Võ Thị Thừa, KP3, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. HCM 
Số XNKHXB: 3651 - 2018/CXBIPH/61 - 86/HĐ 
Số QĐXB của NXB: 1570/QĐ-NXBHĐ ngày 04/12/2018. 
Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-89-5577-9 
In xong và nộp lưu chiêu năm 2019 


